ANAGARIKA 
GOVINDA 


NGUIYÊH PHONG s+x 2.0 


ì + “” 
ì TL .. sen 
ị 


“Tại Nyang To Kyi Phug, các căn phòng nhập thất được xây cất kín đáo nhưng nó 
không hoàn toàn thiếu ảnh sáng như nhiều người vẫn nghĩ. Trên nóc nhà có một lỗ 
hồng đục ra đề ánh sáng có thể lọt vào bên trong, một bàn thờ nhỏ được đặt trong 
góc phòng và đặc biệt hơn nữa là một chiếc tủ khá lớn đựng kinh điển cho các tu sĩ 
nhập thất đọc tụng. Vị Lạt Ma trụ trì cho biết những căn phòng này không phải nơi 
để trừng phạt hay giam hãm ai, mà là chỗ để các tu sĩ có thể thiên định trong yên 
lặng tuyệt đối. Căn phòng khá rộng đủ chỗ cho vị tu sĩ đi đứng hoặc cử động cho dẫn 
gân cốt. Mặc dù việc tập khinh công chú trọng vào quyên năng ÿ chí nhưng nó không 


có nghĩa là tu sĩ có thể chênh mảng việc gìn giữ thân thể cho khỏe mạnh... ” 


Còn rất nhiễu những điều khác tại Tây Tạng không giống như nhiều người vẫn nghĩ, 
có lẽ vì vậy mà Tây Tạng là địa danh nồi tiếng hàng đâu thể giới và có một sức hấp 
dân mãnh liệt đối với thể giới ngày nay như vậy? Phải chăng vùng đất này tượng 
trưng cho những gì cực kỳ huyễn bí, rất khó lý giải và tập trung năng lượng mạnh 


nhất cũng như điễu kiện và khả năng khai phá tâm linh tốt nhất trên thể giới? 


Tây Tạng là một xứ biệt lập, nằm ở vị trí hiểm trỏ, gân như tách rời với thể giới bên 
ngoài, nơi đây duy trì một nên văn mình cổ đại, khác xa với những nên văn minh mà 
chúng ta được biết đến. Với điều kiện thời tiết và địa lý đêu rất khó khăn, không phải 
ai cũng có thể đến được Tây Tạng. Nhưng không một ai từng đặt chân vào Tây Tạng 
mà không chịu ảnh hưởng của nó, và không ai còn có thể chui rúc vào đời sống chật 
hẹp khi đã chứng kiến và tận hưởng sự bao la hùng vĩ của cuộc sống bên rặng Tuyết 


SƠH. 


Đối với người Tây Tạng, mây có rất nhiều ỷ nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa 
Tây Tạng (thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác 
nhau. Mây tượng trưng cho sự sảng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây 
trắng tượng trưng cho môi trường để sự sảng tạo có thể nấy nở, phát sinh nhưng nó 


còn có nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megba) mà từ đó chân lý được biểu lộ. 


“Đường Mây Qua Xứ Tuyết” (“The Way oƒ the White Clouds”) ghỉ lại những điều 
Anagarika Œovinda chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Hành trình của 
tác giả diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời 
kỳ diễn biến chỉnh trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập vào lãnh thổ nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phân phía tây của Tây Tạng 


bị xem như năm dưới sự kiêm soát của chính quyên thuộc địa Anh nên việc tác giả đi 


từ Sri Lanka sang Ấn Độ rôi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đếu là thuộc địa 
của Anh), giấy tờ thông hành đếu do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành 
trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng vốn thuộc sự quản lý của chỉnh 
quyên Lạt Ma tại Lhasa nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền 
này. 

Trên thực tế, từ thời cô đại cho đến tận lúc bấy giờ, lây Tạng vốn chỉ được xem như 
một vùng đất bí ấn khép kín, một mắt xích trên con đường tơ lụa huyễn thoại nên dù 
đã nhiễu lần bị xâm chiếm, các chính quyên đô hộ tạm thời đêu dẫn dà "bỏ rơi” vùng 
đất này; do đó, nơi đây được đứng đâu bởi cố vấn tỉnh thân là các đức Lạt Ma mà 
cao nhất là Đạt Lai Lạt Ma. Từ góc nhìn của người phương Tây, Tây Tạng được xem 
nh một phần của vương quốc Ấn Độ (vốn bao gồm cả các nước Pakistan, Nepal, 
Bhutan, Bangladesh,... ngày nay) do nơi đây chịu nhiều ảnh hưởng từ tin nguỡng và 


tôn giáo Ấn Độ hơn từ phía Trung Hoa. 


Những diễn biến chính trị từ thập niên 50 của thế kỷ trước trở về sau này, hắn nhiên 
ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến phong tục và đời sống tín ngưỡng của Tây Tạng. 
Song, nếu tìm hiểu và đặt tâm trí mình trở về với giai đoạn trước khi những biến đổi 
phức tạp này diễn ra, người đọc sẽ cảm nhận rõ nét hơn về cái "Tự do", sự uyên 
thâm và tính nguyên thủy của Phật giáo Táy Tạng mà tác giả Anagarika ŒGovinda và 


dịch giả Nguyên Phong muốn truyền tải. 


Trong “Đường Mây Qua Xứ Tuyết” có hiệu chỉnh một số từ mà người dịch sử dụng 
rất khác biệt với cách hiểu của đa số độc giả ngày nay. Sách dày 320 trang, khổ 14,5 
x20,5 em; do First News biên dịch từ “The Way 0ƒ the White Clowuds”, phát hành tại 
nhà sách Trí Việt II H Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 và các nhà sách khác trên toàn 


quốc. 


Về tác giả_“Đường mây qua xứ tuyết”: 

Lama Anagarika Œovinda tên thật là Ernst Lothar Hoffman, là nhà nghiên cứu triết 
học, tu sĩ Phật giáo, họa sĩ và giáo sư Phật học người Đức. Vào năm 1928-1930, 
ông đến Sri Lanka xuất gia với Đại đức Nyantiloka Mahathera. Ông là một học giả 
uyên thâm về Päli, với mười hai cuốn sách viết về Phật giáo Nam Tông. Ông còn là 


một thành viên trong Ban Quản trị Hội Phát giáo Thể GIỚI. 


Năm 1947, ông qua Tây Tạng rồi có duyên được Lạt Ma Ngaxvang Kalzang (Tomo 
Geshe Rinpoche) nhận làm đệ tử. Ông đã du lịch khắp xứ này, tiếp xúc với nhiễu tu 
sĩ, thăm viếng nhiêu ngôi chùa cổ hẻo lánh và ghỉ nhận những điễu mắt thấy tai nghe 
vào cuốn du ký The Way oƒ The White Clouds — Đường mây qua xứ tuyết. Ông còn 
viết thêm nhiễu sách biên khảo về Tây Tạng, đáng kế nhất là hai cuốn The 
Psychological Attitude oƑ Early Buddhist Philosophy - Thái độ tâm lÿ trong triết học 
Phật giáo nguyên thủy và The Foundations of Tibetian Mysticism — Nền tảng Mật 
giáo Tây Tạng. Ông qua đời năm 1985. 

Về dịch giả_“Đường mây qua xứ tHyỄ”: 

Dịch giả Nguyên Phong tên thật là Vũ Văn Du, sinh năm 1950 tại Hà Nội. Ông rời 
Việt Nam du học ở Hoa Kỳ từ năm 1968 và tốt nghiệp cao học ở hai ngành Sinh vật 


học và Điện toản. 


Ngoài công việc chính là một kỹ sư cao cấp tại Boeing trong hơn 20 năm, ông vẫn 
tiếp tục nghiên cứu trong vai trò nhà khoa học tại Đại học Carnergie Mellon và Đại 
học Seattle. Ông còn giảng dạy tại một số trường đại học quốc tế tại Trung Hoa, 


Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ về lĩnh vực công nghệ phần mêm. 


Song song với vai trò một nhà khoa học, Nguyên Phong còn là dịch giả nổi tiếng của 
loạt sách về văn hóa và tâm linh phương Đông, chuyển thể từ nhiều tác phẩm của 
các học giả phương Tây sau quả trình tìm hiểu và khảm phá các giá trị tỉnh thần từ 
phương Đông. Trong số đó, có thể kế: Hành Trình về phương Đông, Ngọc sáng 
trong hoa sen, Minh Triết trong đời sống, Bên rặng Tuyết sơn, Hoa sen trên tuyết, 
Hoa trôi trên sóng nước, Huyễn thuật và đạo sĩ Tây Tạng, Trở về từ cõi sảng, Đường 


mây qua xứ tuyết... 
CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT - FIRST NEWS 
--o0O--- 
Phần I1 - Lời giới thiệu 


Tại sao Tây Tạng lại có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với thế giới ngày nay như 
vậy? Phải chăng nó tượng trưng cho một cái gì huyền bí, khêu gợi trí tò mò hay một 


điêu gì mơ hô mà người ta chưa nhận thức được? Tôi tin răng sự kiện xảy ra tại Tây 


Tạng có thể tiêu biểu cho số phận nhân loại hiện nay, một SỐ phận đang bị giằng co 
giữa qúa khứ và tương lai, giữa truyền thống và tiễn bộ, giữa tín ngưỡng và khoa học, 


giữa kiến thức và tri thức, giữa những thoải mái tâm linh và áp lực vật chất. 


Chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch của nhân loại khi những quốc gia không có 
một tham vọng chính trị nào, chỉ muốn yên thân sống tự do bỗng bị chà đạp và đặt 


A?2 


dưới ách nô lệ của một nước khác dưới danh nghĩa “văn minh, tiến bộ”. Làm sao 
người ta có thê gọi là văn minh khi đời sống thực sự ở hiện tại phải chịu hy sinh cho 
một viễn ảnh mơ hồ ở tương lai? Làm sao người ta có thê gọi là tiến bộ khi đời sống 
thoải mái tự do với thiên nhiên bị thay thế bởi nếp sống chật hẹp, giả tạo đầy máy 


2 


móc. 
Dưới danh nghĩa “tiến bộ”, qúa khứ chỉ là những cái gì xấu xa, lỗi thời, không giá tr, 
bất toàn và thụ động. Những khoa học vả tiễn bộ đã đem lại những gì cho con người 


ngoài chiến tranh, thù hận và bạo động...? 


Bị cắt đứt với qúa khứ, con người trở nên hoang mang phiêu bạc, luôn luôn bất an 
nên phải tìm an ủi trong nếp sống tập đoàn, tìm hạnh phúc trong sự thỏa mãn nhu cầu 
và tham vọng. Phải chăng đó là một thảm kịch của nhân loại ngày nay? 

Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoàải, nhờ thế nó 
duy trì được tỉnh hoa một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng 
ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của 
nó và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự hùng vĩ, bao 
la của rặng Tuyết Sơn. Lịch sử này đã chứng minh như thế. Khi Lang Darma cướp 
ngôi vua, tiêu diệt Phật giáo bằng bạo lực thì Phật giáo không những phát triển tại 
Lhassa mà còn truyền bá khắp nước. Khi vó ngựa của Mông Cổ tràn vào đây thì 
không những tinh thần từ bi của Phật giáo đã đưa xứ này thoát khỏi ách cai trị mà 
còn cải hóa được cả triều Mông Cổ, và ít lâu sau Phật giáo đã trở thành quốc giáo của 
xứ này. Biết đâu thay vì biến Tây Tạng thành một quốc gia Cộng sản thì Trung cộng 
lại chăng biến thành quốc gia sùng một Phật giáo vào thế kỷ 21? Điều chắc chắn rằng 
trong khi Trung cộng đang cô gắng đồng hóa Tây Tạng bằng bạo lực thì Tây Tạng lại 
bắt đầu tạo ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, dù có dành lại độc lập hay 
không thì Tây Tạng được cũng không thê như xưa, những điều này không quan trọng 
băng sự phát triển tinh thần va văn hóa Tây Tạng ra khắp nơi. Đây là một truyền 


thống sống động, phóng khoáng và bình đăng, không câu chấp cứng nhắc vào các 


giáo điều những luôn luôn thay đối để thích nghi với các hoàn cảnh thời gian, không 
gian mà vẫn giữ đúng mục đích nguyên thủy (tùy duyên, bất biến). 

“The Way of the Whiet Clouds” (tạm dịch “Đường Mây Qua Xứ Tuyết”) là một tập 
sách ghi nhận những điều tôi chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Đối 
với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng 
(Thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. 

Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bắt cứ hình thù gì. Mây trắng 
tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nây nở, phát sinh những nó còn có 
nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megha) mà từ đó chân lý được biểu lộ. 

Vì lý do đó, cuốn du ký này được mở đầu bằng một linh ảnh, một câu chuyện mà sư 
phụ tôi, Tomo Geshe Rinpochay đã kề lại cho các học trò. 

Lama Anagarika Govinda là người xứ Bolivia, giảng dạy triết học tại đại học Naples 
vào năm 1928-1930. Qua Tích Lan xuất gia với Đại đức Nyanantiloka Mahathera rồi 
trụ trì chùa Polgasduwa. Ông là một học giả uyên thâm về Pali với mười hai cuốn 
sách viết về Phật giáo Nam tông. Ông còn là một thành viên trong ban quản trị hội 
Phật giáo thế giới. 

Năm 1947, ông qua Tây Tạng rồi có duyên được Lạt Ma Ngawang Kalzang (Tomo 
Geshe Rinpoche) nhận làm đệ tử. Ông đã du lịch khắp xứ này, tiếp xúc với nhiều tu 
sĩ, thăm viếng nhiều ngôi chùa cô hẻo lánh và ghi nhận những điều mắt thấy tai nghe 
vào cuốn du ký “The Way of the White Clounds”. Ông còn viết thêm nhiều sách biên 
khảo về Tây Tạng, đáng kể nhất là 2 cuốn “The Foundation of Tibetian Mysticism”. 
Ông qua đời năm 1985. 


Lama Anagarika Goavinda 


Ngày 5Š tháng 7 năm 1966 


-—-OÔO--- 


Phần 2 - Hoa sen trên Tuyết 


Gió lạnh rít từng cơn, mây đen vần phủ kín bầu trời xứ Tholing. Thỉng thoảng một tia 


chớp lóe lên soi rõ một ngôi chùa đô nát năm chơ vơ trên đỉnh đôi. 


Ngày xưa ngôi chùa này đã từng ngôi quốc tự của xứ Tholing, một tiêu quốc nằm ở 
phía đông Tây Tạng những định mạng đã biến xứ này thành một miền hoang vu, 


không người cư ngụ và ngôi chùa cũng bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ nay. 


Con đường mòn dẫn lên ngôi chùa đã bị cỏ mọc kín, công tam quan chỉ còn trơ lại 
mây chiêc cột xiêu xẹo. Chiêc sân gạch bát tràng màu đỏ nay bị rêu rong bám kín trở 
nên một màu nâu sẵm, rải rác những pho tượng hộ pháp bị thời gian làm hư hại, đầu 


một nơi, mình một nẻo. 


Hậu liền cũng sụp đồ gần hết chỉ còn chánh diện hoang tàn với vài pho tượng Phật là 


còn nguyên vẹn. 


Một tiêng sâm nô vang làm rung rinh cả mái chùa, nhiêu viên ngói bị thôi bật lên rơi 
xuông sân vỡ nát. Chiêc xà ngang đã mục vân cô găng chông đỡ mái chùa từ bao lâu 
nay không thê chịu đựng hơn nữa bèn nghiêng oăn xuông khiên những viên gạch còn 


lại đồng loạt chuyển động kêu lách cách... 


Sản chánh điện trước được lót bằng một lớp ván dầy những lâu ngày không người 


săn sóc đã mục nát, rêu rong bám xanh rì... 


Giữa những đám rêu đó có một bông hoa nhỏ bé vươn lên, một bông hoa kỳ lạ màu 
trăng tinh khiêt. Không ai biệt nó từ đâu đên, tại sao lại mọc giữa đám rong rêu bân 


thỉu như vậy! 


Bông hoa vô danh run rấy trước cơn cuông phong mỗi ngày một mạnh, nó lo lăng 
nhìn lên cây xà ngang đã nghiêng hăn xuông. Chỉ một cơn gió mạnh nữa thôi, cây xà 


sẽ gây gục và toàn mái chùa sẽ sụp đồ đè nát tất cả những vật ở phía dưới... 


Bông hoa vô danh nhìn lên bức tượng đức Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát, xin ngài rủ lòng 
thương xót cứu cho chốn này thoát khỏi tai nạn bị hủy diệt... 
Lời cầu khẩn chí thành đã cảm ứng đến đức Quán Thế Âm Bồ Tát nên ngài hiện ra 


trên tòa sen: 


- Hỡi bông hoa nhỏ bé kia, há ngươi không biết rằng trong cõi thế giới này tất cả đều 
lưu chuyền biến dịch, không có gì có thể gọi là thường trụ bất biến. Có sinh ắt phải 
có diệt, có thành ắt phải hoại. Ngôi chùa này đã đến giai đoạn sắp bị hủy hoại thì 
cũng là luật vô thường mà thôi. Kiếp sống của bông hoa cũng như vậy, không thể ra 
ngoài bốn thời kỳ “thành, trụ, hoại, không” Thay vì lo lắng kéo dài kiếp sống, người 
hãy cô gắng ý thức tính chất vô thường và nhận thức thực tướng của sự vật. 


Bông hoa vô danh cúi đầu đảnh lễ và thưa: 


- Bạch đức Bồ Tát, con cầu nguyện không phải cho chính con. Từ khi còn là hạt 
giống nằm dưới kẽ nứt trong vách ván, con vẫn được nghe các vị tăng tụng kinh, nhất 
là bộ Bát Nhã Ba La Mật nên con ý thức được trên đời có sinh ắt có diệt, tất cả thế 
gian đều chỉ là huyễn không có thực. ngay cả những bộ kinh điển quý báu chứa đựng 
trong chiếc hòm gỗ bên cạnh bàn thờ vì là vật hữu hình nên hữu hoại, trước có sau 
không, nay còn mai mắt, không thể bền vững lâu dài. Những con biết bộ kinh quý 
báu này đã được cất giữ nơi đây từ nhiều thế kỷ chưa truyền ra bên ngoài nên con cầu 
nguyện rằng hãy để cho những bộ kinh đó làm tròn xứ mạng mà chúng được giao 
phó. Mặc dù lúc này đa số nhân loại đang bị màn vô minh che phủ, chìm đắm trong 
dục vọng điên cuồng những vẫn có một số Ít người chỉ bị một chút bụi bám vào mắt. 
Chỉ cần một chút ánh sáng soi rõ có thể làm họ quay đầu tỉnh ngộ... Vì lý do này nên 
con cầu xin chư Phật rủ lòng thương xót cho truyền bá bộ kinh quý báu này ra ngoài 


cho thế gian... 


Đức Bồ Tát Thế Âm nghe xong rất lẫy làm hài lòng. Ngài quay lại đảnh lễ đức Phật 
Thích Ca và nhắc lại lời cầu khẩn của bông hoa vô danh. Đức Phật Thích Ca nở một 


nụ cười hoan hỉ: 


- Lành thay, bông hoa nhỏ bé kia đã nói tất cả tâm thành của một trái tìm Bồ Tát. Nó 
đã biết quên mình mà chỉ nghĩ đến người khác. Ngôi chùa này đáng lẽ phải bị hủy 
hoại, tất cả những kinh điển chất chứa nơi đây đáng lẽ ra phải chịu chung số phận 
những ta chấp thuận lời phát tâm của bông hoa bé nhỏ mà cho phép những kinh điển 
đó được truyền tụng thế gian cho đến khi mục đích của những bộ kinh đó được viên 


mãn. 


Đức Phật Thích Ca vừa dứt lời, các vị Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát đồng thanh tuyên bố: 


- Chúng ta sẽ giữ gìn ngôi chùa này khỏi nạn hủy diệt cho đến khi nó làm trọn phận 


sự mà đức phật Thích Ca giao phó. 


Chỉ một thoáng giây, trời đất bỗng trở nên quang đãng lạ thường, cơn bão đã tan hết, 
vằng trăng lưỡi liềm tỏa nhẹ ánh sáng xuống xứ Tholing. Một mùi hương thơm ngát 
từ đồi Tsaparang thoảng đi khắp mười phương thế giới. Đức bồ Tát Quán Thế Âm 


mỉm cười với bông hoa vô danh: 


- Lành thay, con đã phát một hạnh nguyện vô ngã, lợi tha rất lớn, từ nay ta đặt tên 
cho con là Tuyết Liên Hoa, một giống sen vô cùng qúy báu chỉ mọc tại xứ Tây Tạng 
và những kẻ nào ngửi được mùi hương của con cũng đều phát tâm tinh tấn tu hành để 


thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. 


3k 3k 


Lạt Ma Ngawang Kalzang nhập thất đã hơn mười hai năm trong một hang đá hẻo 
lánh. Không ai biết ngài là ai, không ai nghe đến tên ngài. Ngài chỉ là một trong hàng 


ngàn tu sĩ sau một thời gian tu học trong tu viện đã phát nguyện tu nhập thất. 


Thế gian đã quên ngài nhưng ngài không quên thế gian. Ngài đã đạt đến trạng thái 
tâm vô phân biệt, không còn thấy thế gian và ngài có sự sai khác nữa. Nếu có quên 
thì có lẽ ngài đã quên chính mình, đã đạt đến trạng thái Vô Ngã (egolessness) hòa 


đông với bàn thê của mọi vật, mình va mọi vật đêu là một. 


Trong lúc tu thiên, chỉ có một vài thú rừng đên quân quýt chung quanh còn ngoài ra 
tât cả hoàn toàn văng lặng. Gân như không aI đặt chân đên khe núi hiêm trở hoang vu 
này vì đường vào khe núi đã bị đá đô xuông lâp kín lôi vào. Đêm hôm đó, một luông 


sét ở đâu bỗng xẹt trúng tảng đá, đánh bật nó qua một bên... 


Hôm sau, một người chăn đê đi ngang qua khe núi. Đang mải miết đi, bỗng anh nghe 
thấy tiếng mõ nhịp đều đặn, thỉnh thoảng lại điểm một tiếng chuông. Lúc đầu, người 
chăn đê hoảng sợ, vì tại sao giữa chốn hoang vu thế này lại có tiếng mỡ? Mà âm 
thanh nghe sao lâng lâng thoát tục không giống như những tiếng mõ thông thường. 
Trí tò mò thúc giục anh lần bước theo tiếng mõ vào khe núi cho đến khi đến trước 


một hang động thì âm thanh chọt im bặt. 


Người chăn dê vội vã chạy về làng báo tin. Dân làng không ngờ trong khe núi hiểm 
trở hoang vu lại có một vị Lạt Ma ấn tu từ bao năm nay. Truyền thống Tây Tạng rất 
kinh ngưỡng những bậc tu hành như vậy nên cả làng vội vã kéo đến qùy cả dưới chân 


ngài. 


Bất cứ ai đến gần ngài cũng đều kinh nghiệm được một sự bình an vô tả... Ngay cả 
những người nổi tiếng nóng nảy cũng thấy lòng mình dịu lại và họ biết chắp tay cung 


kính ngồi yên chờ đến khi ngài giơ tay ban phép lành cho họ. 


Tiếng đồn về vị Lạt Ma có khả năng mang lại sự bình an này truyền đi rất nhanh. Chỉ 
một thời gian ngăn, không những dân chúng trong làng mà cả những làng mạc kế cận 
đều đồ xô đến khe núi hiểm trở. Dĩ nhiên không phải người nảo cũng có thê trèo lên 
những vách đá gần như dựng đứng như vậy nên người ta đã xin ngài vui lòng qúa bộ 
về làng để tất cả đều có cơ hội chiêm ngưỡng và hưởng một chút lợi lạc về những bài 


pháp của ngài. 


Lạt Ma Kalzang hiểu rằng đã đến lúc ngài phải trở lại thế gian để phố độ chúng sinh 
theo đúng tôn chỉ Đại Thừa. 


Trong làng chỉ có một ngôi chùa rất nhỏ nên dân chúng mời ngài tạm trú tại đó cho 
đến khi tìm được một ngôi chùa rộng lớn và xứng đáng hơn. Tại đây ngài bắt đầu 
những bài thuyết pháp ngắn những dễ hiểu và gần như ai có điễm phúc nghe ngài 
thuyết giảng cũng đều phấn khởi phát tâm tu hành. 


Vì ngôi làng này có tên là Tomo nên người ta đã gọi ngài là Tomo Geshe Rinpoche 
hay hòa thượng làng Tomo (chữ Geshe có thể tạm dịch là hòa thượng, một chức vị rất 


được tôn kính. Rinpoche có nghĩa là sư trưởng, người đứng đầu một tu viện). 


Tin một hòa thượng nỗi tiếng xuất hiện tại làng Tomo truyền về thủ đô Lhassa. Đức 
Đạt Lai Lạt Ma, người cầm quyên tối cao kiêm lãnh đạo tinh thần xứ Tây Tạng lập 
tức cho triệu ngay một phái đoàn tăng sĩ đi điều tra xem thực hư thế nào. Phái đoàn 
đã đến gặp Tomo Geshe, nghe vị này thuyết pháp và trở về báo cáo với đức Đạt Lạt 
Ma rằng hòa thượng làng Tomo quả thật là một vị cao tăng chân chính. Họ đề nghị 
phải tìm cho ngài một ngôi chùa khác to lớn, xứng đáng với địa vị của một vị tu hành 


như vậy. 


Những các ngôi chùa lớn đêu có các vị trụ trì, việc xây cât một ngôi chùa mới cũng 
phải mât một thời gian nên hội đông tăng sĩ đã đê nghị tu bô một ngôi chùa cô đã bị 


bỏ hoang từ nhiều thế kỷ nay để ngài về đó trụ trì. 


Khi Tomo Geshe bước chân đến trước đồi Tsaparang, ngài chợt nhìn thấy một đám 
mây ngũ sắc rất lớn bao phủ chúng quanh ngọn đôi, chính giữa đám mây có một 
bông hoa sen với những cánh trắng tỉnh khiết đang tỏa ra những ánh sáng chói lọi 
như cầu vồng. Linh ảnh này hiện ra rõ rệt trước mắt Tomo Geshe và những tu sĩ 
trong phái đoàn, họ đứng lặng yên chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng này cho đến 


khi nó biên mât. 


Tomo Geshe bèn cho vẽ lại hình ảnh này trên bức tường chánh điện của ngôi chùa, 
về sau rât nhiêu chùa khác cũng đã họa lại bức tranh này. Bức “Hoa sen và những 
đám mây ngũ sắc” là một trong những bức họa nôi tiêng nhât của Tây Tạng ngày 


nay. 


Khi khởi công tu bồ lại ngôi chùa, người ta đã tìm thấy được một chiếc hòm gỗ trong 
để nhiều bộ kinh rất cô được bọc bằng lụa quý: Khi vừa mở bộ kinh này ra, hòa 
thượng Tomo bỗng thấy một ánh hoà quang sáng rực bay vút lên trời tỏa ra khắp 
mười phương, ngài hiểu ngay rằng mình đã được giao phó một trọng trách việc 
hoằng dương giáo pháp, không riêng tại Tây Tạng mà còn nhiều nơi khác... 

Sau một thời gian trụ trì tại đây, ngài đã lên đường đi khắp các nước chung quanh 
dãy Tuyết Sơn. Bắt cứ nơi nào đi qua, ngải cũng đều truyền bá những tư tưởng chân 
chính, cao thượng và khuyến khích việc tu học cho những aI muốn cất bước tìm 


đường ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. 
—-oÚO--- 
Phần 3 - Kỳ Duyên Nơi xứ tuyết 


Đề có thể hiểu được những diễn tiễn xảy ra trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải 
quay trở lại, đi tìm nguyên nhân của những lý do đã khiến đời sống của chúng ta như 
thế. 


Đôi khi chỉ một cái nhìn, một cử chử, hay một câu nói cũng có thê thay đôi hăn cuộc 
đời chúng ta. 


Cuộc đời của tôi đã bước vào một khúc quanh quan trọng bởi một biến cố dường như 
vô tình... Tôi là một tu sĩ Phật giáo trụ trì một ngôi chùa nhỏ gần Kandy, Tích Lan. 
Trên đường tham dự đại hội Phật giáo thế giới nhóm họp tại Darjeeling tôi đã gặp 
một trận bão tuyết nên phải tạm trú trong một ngôi chùa dưới chân rặng Tuyết Sơn vì 


tuyết đã phủ kín con đường giữa Nepal và Tây Tạng. 


Đối với một người vừa chân ướt chân ráo đến thành phố xa lạ này thì trận bão tuyết 
quả là một điều bất hạnh. Vì không ý thức cái lạnh cắt da, cắt thịt của một miền nằm 
trên độ cao vài ngàn thước nên tôi chỉ mang theo một tấm áo cà sa mong manh, chỉ đủ 
che thân chứ không thê ngăn nỗi cái lạnh. Tôi ngồi run rấy thầm nghĩ tại sao mới hôm 
trước còn thoải mái thiền định dưới ánh nắng ấm áp xứ Tích Lan mà hôm nay lại phải 


co ro trong cái lạnh kinh hồn của Tây Tạng như thế này? 


Từ trước đến nay Tây Tạng không hè gợi cho tôi một hình ảnh øì tốt đẹp. Đối với tôi, 
xứ này chỉ là một miền man di mọi rợ, không có một cái gì đáng thăm viếng. Đời 
sống của tôi đã gắn liền vào nếp sống thanh bạch trong ngôi chùa nhỏ bé năm giữa 
Kandy và Nuwara-Elisa. Tôi không có một lý do gì lại qua Tây Tạng nếu không có 


“duyên” với xứ này. 


Năm đó, tôi nhận được thiệp mời của Hội Phật giáo Thế giới nhóm họp tại Darjeeling. 
Trong thiệp, ông chủ tịch đã kèm theo một lá thư riêng mời tôi diễn thuyết về một đề 
tài do chính tôi lựa chọn. Sau một lúc do dự, tôi quyết định nhận lời vì nghĩ rằng đây là 
một dịp may hiếm có để một tăng sĩ như tôi có dịp mang giáo pháp nguyên thủy của 
đức Phật ra giảng dạy cho những tăng sĩ không được diễm phúc học hỏi những chân lý 
ấy. Lạt Ma giáo hay Phật giáo Tây Tạng đối với tôi chỉ là một biến thái của Phật giáo, 
một đứa con hoang đã thay đổi giáo pháp cao quý của đức Thế Tôn thành một hình 


thức mê tín dị đoan, thờ cúng ma qủy gì đó. 


Truyền thống Phật giáo thường được chia làm Nam Tông và Bắc Tông (hoặc Đại 
Thừa và Tiểu Thừa). Đối với các tăng sĩ Nam Tông như tôi thì nhóm Bắc Tông, trải 
qua bao nhiêu thế kỷ đã “cởi mở” nhiều quá nên không còn “nguyên thủy” nữa và đã 


đên lúc họ cân phải trở về nguôn gôc. 


Bởi lý do đó nên tôi đã thu xếp tham dự kỳ đại hội. Và giờ đây, tôi ngồi co ro giữa 
những hình vẽ lạ lùng, những biêu tượng huyền bí trong một tu việc Lạt Ma giáo chờ 
đợi cơn bão tan. Vì ngôn ngữ bất đồng, không thể nói chuyện với ai nên tôi chỉ đành 


ngôi bó gôi, im lặng chờ đợi và chờ đợi... 


Lúc đầu vị Lạt Ma trụ trì mời tôi tạm trú trong căn phòng riêng của ông ta tại hậu liêu 
những tôi không thể ngủ trong căn phòng quá chật hẹp với chiếc lò sưởi đốt bằng 
phân khô này. Tôi không chịu được mùi khói nồng nặc, cũng như các hương liệu mà 
ông ta bỏ vào lò sưởi nên sau một đêm mắt ngủ tôi đã xin phép được ngủ trên chánh 


điện là nơi không khí thoáng đãng hơn... 


Chánh điện là một căn phòng khá lớn với những hàng cột gỗ sơn son, thếp vàng. 
Chính giữa là một pho tượng đức Di Lặc to lớn cao gần đến trần nhà, ngoài ra còn có 
hàng trăm pho tượng Bồ Tát bầy dọc hai bên. Bốn vách tường đều có vẻ những bức 
tranh nổi mà dưới quan niệm của một tu sĩ Nam Tông như tôi thì nó không thể chấp 
nhận được tại một chánh điện trang nghiêm như vậy. Tôi không hiểu tại sao người ta 
lại có thể vẽ những vị Phật trang nghiêm bên cạnh những hình ma qủy nhe nanh múa 
vuốt. Các vị Bồ Tát hào quang chói lọi đứng cạnh những quái vật như giao long, 
thuồng luông bay lượn lung tung. Rải rác đó đây là những hình ảnh nam nữ giao hợp 


và những đám mây ngũ sắc có những bí hiệu lạ lùng. 


Trong hoàn cảnh ngôn ngữ bất đồng, không thể nói chuyện cũng như hỏi ai, tôi chỉ 
biết yên lặng chờ đợi cho cơn bão tan đi những suốt mấy ngày nó vẫn không tan mà 
còn tăng thêm phần dữ đội. Gió lạnh gầm rú bên ngoài và tuyết càng ngảy càng rơi 


nhiều, phủ kín mặt đất. 


Chỗ tôi nằm là một góc khuất trong chánh điện, ân sau một cột trụ lớn. Từ đây tôi 
vẫn có thể nhìn thấy pho tượng đức Di Lặc lung linh mờ ảo dưới ánh sáng lập loè của 


những ngọn đèn dầu. 


Mặc dù chánh điện thoáng đăng hơn hậu liêu rát nhiều những vì lạ chỗ nên tôi vẫn 
không thể ngủ được. Tôi nằm yên cố dỗ giấc ngủ và đang trăn trọc thì một tiếng động 
nhẹ vang lên làm tôi giựt thót cả mình. Một cảm giác lạ lùng khiến tôi ngồi bật dậy, 
hình như có một sự thay đổi kỳ lạ nào diễn ra ngoài chánh điện. Tôi có cảm tưởng 
như những pho tượng đang sống dậy, mỉm cười rạng rỡ và không gian vang vang 
một cái gì rộn ràng nhưng trang nghiêm. Tôi nhắm mắt lại cố gắng thuyết phục mình 
rằng đó chỉ là một giác mơ những hình như có sự hiện diện của một cái gì làm tôi 
phải mở choàng mắt ra. 

Tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng trước bàn thờ, hai tay chắp vào nhau một 


cách cung kính rồi lễ xuống nhẹ nhàng... Sau đó bóng người thong thả quay qua 


những pho tượng Bồ Tát kế bên và tiếp tục nghi thức đảnh lễ... Việc một người giữa 


khuya bước vào chánh điện lễ Phật không làm cho tôi ngạc nhiên nhưng tôi có cảm 
tưởng như dưới mỗi cái lạy, cả chánh điện như bừng sáng lên một cái gì. Phải chăng 
các pho tượng đều cảm ứng trước tắm lòng thành của người này nên họ đều trở nên 
rạng rỡ? Mỗi khi bóng đen cúi rạp người xuống đất thì tôi thấy rung động, tôi chưa 
thấy ai có thê lễ một cách thành kính như vậy, mỗi cử chỉ của người đó như toát ra 
một cái gì sống động, khác hăn với các hành động máy móc, giả tạo mà tôi thường 


thây ở một sô tu sĩ. 


Bóng đen tiếp tục đi từ pho tượng này đến pho tượng khác một cách thành kính, 
trang nghiêm. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dàu tôi nhận ra đó là vị sư già lao 


công vẫn thường lo công việc quét dọn, lau chùi trong tu viện. 


Theo chỗ tôi biết thì đa số các tu sĩ trong tu viện đều được gửi đi học tại các đại học 
Phật giáo hoặc được huấn luyện cân thận trừ vị sư già này vốn là người mù chữ, vô 
học nên trọn đời chỉ ở dưới bếp làm những công việc tầm thường như giã gạo, xay 
lúa và quét dọn. Không ai chú ý đến ông ta và ông ta cũng chỉ lặng lẽ làm tròn bốn 


phận một cách khiêm tôn, vô cùng khiêm tôn. 


tại sao một tu sĩ không theo khóa lễ thông thường mà lại hành lễ vào lúc đêm khuya 
như thế này? Tôi yên lặng theo dõi và mặc dù bên ngoài trời rất lạnh mà mồ hôi của 
tôi toát ra như tắm. Tôi nhận thấy mỗi bước đi, mỗi cái vòng tay cung kính lễ xuống 
của vị này đều bao hàm một cái gì vừa trang nghiêm vừa sống động, có một uy lực 
vô song mà một tu sĩ hơn nửa đời người hành lễ như tôi cũng chưa bao giờ được kinh 
nghiệm như vậy. Một người giỏi tất nhận biết một người giỏi hơn và tôi phải nói rằng 


từ trước đến nay tôi chưa thấy ai thành kính lễ Phật giáo được như vậy. 


ít hôm sau khi trời bắt đầu quang đãng, trục giao thông được tái lập những tôi không 
muốn trở về Tích Lan nữa. Hình như có một mãnh lực nào xui khiến tôi ở lại để 
khám phá những sự kiện lạ lùng mà tôi đã chứng kiến này. Tôi linh tính rằng cuộc 
đời của tôi sắp bước vào một giai đoạn mới, một cái gì sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi 


hoàn toàn. 


Tôi không ngờ rằng chính vì ngôn ngữ bất đồng mà tôi thường yên lặng và khi giữ 
yên lặng tôi quan sát được nhiều hơn. Khi những âm thanh ồn ào, những danh từ hào 
nhoáng của ngôn ngữ chấm dứt, người ta có thê cảm thông với hoàn cảnh chung 


quanh một cách rõ rệt, chính xác hơn. 


Tôi được biết tên của vị sư giả là Kachenia, ông ta sống trong một căn phòng nhỏ ăn 
thông vào chánh điện. Mặc dù đã lớn tuổi những ông ta không bao giờ ngồi yên, từ 
buổi sớm tỉnh sương người ta đã thấy ông lão qùy mọp dưới đất với tắm vải dày lau 
sàn chánh điện. Khi các vị sư sãi bắt đầu tệ tựu để làm lễ buổi sáng thì sàn chánh 
điện đã được lau sạch như gương và Kachenla bắt đầu việc châm dầu vào những 
ngọn đèn, hàng trăm ngọn rải rác khắp nơi trong chánh điện. Ông ta biết đích xác 
ngọn đèn nảo sắp hết dầu phải châm thêm và từ tốn làm vì tuổi già những tôi không 
bao giờ thấy ông đánh đồ một giọt dầu nào xuống sàn. Mỗi cử động của ông đều bao 


hàm một sự ý thức và chính xác tuyệt diệu. 


Sau khi đã sửa soạn chánh điện cho tươm tât buôi lễ, ông lăng lặng vác cây chôi ra 
sân. Từ cửa sô trên chánh điện, tôi yên lặng quan sát ông lão làm việc, môi nhát chôi, 
mỗi cánh tay đưa ra đều tượng trưng cho một cái gì sông động, một ý thức rõ rệt về 


việc làm của mình. 


Tôi thấy ông đào lên một tảng đất sét, trịnh trọng hòa với nước rồi nhào nặn thành 
những pho tượng Phật nhỏ. Mỗi cử chỉ của ông đều được kèm theo một câu thần chú. 
Ông đắp một lò nung nhỏ, cần thận đặt những pho tượng vào đó cho đến khi nó cứng 
rắn. Ông thong thả lấy ra từng pho tượng và căm cúi vẽ vào đó những chỉ tiết, mỗi 
nét chấm phá đều cần thận kèm theo một câu thần chú. Bàn tay tài hoa của ông đã 
biến miếng đất sét vô tri giác thành những pho tượng sống động trông như thật. Tôi 
không thể ngờ một việc thủ công tầm thường được làm bởi ông cũng đã biến thành 
một nghỉ thức tôn giáo được làm bởi ông cũng đã biến thành một nghi thức tôn giáo 


thiêng liêng, tôn trọng. 


Điều Kachenia đã dạy cho tôi một cách khiêm tốn này, tôi không thể diễn tả bằng 
ngôn ngữ. Tôi chỉ biết quan sát từng cử chỉ, từng hành động của vị sư già một cách 


VÔ cùng ngưỡng mộ. 


Ít lâu sau, một vị đại tăng xứ Tích Lan như tôi lại thấy mình lẽo đẽo đi theo vị sư lao 
công làm những công việc tầm thường nhất, khiêm tốn nhất. Chính sự chân thành, 
giản đị và khiêm tốn của Kachenla đã dọn đường cho tôi gặp những vị thầy Tây Tạng 
sau này và cho đến nay tôi luôn luôn coi Kachenla như vị thầy đầu tiên, người đã 


khai ngộ cho tôi để bước vào thế giới rộng rãi bao la của Phật giáo Đại Thừa... 


Kachenla đối đãi với tôi như một người con. Ông dạy tôi tiếng Tây Tạng bằng cách chỉ 


vào những đồ vật và phát âm thật rõ ràng, sau đó ông bắt tôi đọc lại cho đến khi thật 


thuân thục. Mỗi sáng, ông thường mang cho tôi một thau nước nóng đề rửa mặt, đây là 
một tiện nghi đặc biệt mà ông không bao giờ sử dụng và các sư sãi khác trong tu việc 
cũng không hê được hưởng. Dù sao tôi cũng là khách quý của tu viện, một người đên 


từ miền nam, chưa quen với khí hậu lạnh của dẫy Tuyết Sơn. 


Sáng nào tôi cũng uống trà với Kachenia. Trong căn phòng bé nhỏ của ông lúc nào 
cũng có một bình trà nóng ủ trong một bọc trấu. Trà Tây Tạng khác hăn với các loại 
trà mà tôi đã dung qua, nó có vị mặn vì được trộn với bơ và muối. Lúc đầu tôi tháy 
rất khó uống những vẻ sau đã quen với loại trà này, tôi không thể uống lại các loại trà 


khác nhạt nhẽo và vô vỊ. 


Trước khi uống, Kachenia thường lẫy một đúm đậu rắc lên bàn tay rồi đọc thần chú. 
Sau đó ông khẽ rắc nhẹ nó lên đám than hồng băng một cử chỉ vô cùng thành kính. 
Đó là một nghi thức quan trọng của Phật giáo Tây Tạng, ý thức từng hành vi của 
mình khi ăn, uống, làm việc. Đây là một phương pháp vô cùng giản dị nhằm kiểm 
soát thân, khâu, ý mà về sau tôi đã áp dụng. Với Nam Tông thì Thiền là ngồi xếp 
băng trong một tư thế nhất định, thở hít theo một nhịp điệu, định tâm theo dõi từng 
hơi thở. Với Bắc Tông thì tất cả hành vi, cử chỉ cũng đều là Thiền hết vì Thiền là 
sống và ý thức sự sống trong từng hơi thở, từng nhịp điệu, từng giây, từng phút. Nhờ 
quan sát Kachenia, tôi mới nhận thức răng không có một cử chỉ nào của ông là dư 
thừa hay máy móc, tất cả chỉ là biểu lộ một trạng thái siêu việt của nội tâm, một trạng 
thái tự nhiên như đi đứng, nằm ngồi, thở hít. Một sự phối hợp vô cùng tự nhiên của 


thân, khâu và ý... 


Mỗi tôi sau khi đã làm xong phận sự, Kachenia mang một cây đèn dầu nhỏ đến chỗ 
tôi ngồi và bắt đầu dạy tôi đọc các lời cầu nguyện, thần chú bằng tiếng Tây Tạng. Tôi 
chăm chỉ ghi chép các phiên âm vào một cuốn số nhỏ. Kachenia tỏ ra kiên nhẫn đặc 
biệt, ông sửa từng cách phát âm, từng chỗ phải nhân mạnh và thỉng thoảng chỉ lên 
các pho tượng như ngụ ý cho tôi biết lời cầu nguyện đó sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát 


chứng giám cho. 


Dĩ nhiên tôi không hiểu một chút gì về ý nghĩa những câu thần chú và điều này tạo 
cho tôi một sự lúng túng rõ rệt. Là một tu sĩ Nam Tông, tôi được huấn luyện vô cùng 
cần thận về các văn tự trong kinh điển. Trước khi đọc, một tu sĩ phải hiểu nghĩa từng 
câu kinh, từng danh từ một cách rốt ráo chứ không phải chỉ phát âm mà không hiểu 


gì hết những hình như Kachenia lại chủ trương phá chấp mọi hình thức văn tự. Ông 


thản nhiên dạy tôi những câu thần chú mặc dù biết rằng tôi không hiểu một chút gì. 
Sau một thời gian, tôi cảm thấy như có một sự thay đôi rõ rệt trong nội tâm, hình như 
mỗi lần phát âm những câu thần chú này, tôi ý thức trong người như tràn ngập một 
thứ tình thương bao la từ Kachenia chuyển qua khiến tôi thấy bình an lạ lùng, một 
trạng thái mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Đó là lần đầu tiên tôi kinh 
nghiệm được sức mạnh của các câu thần chú (Mantra) và những âm thanh huyền diệu 
xuất phát từ trái tim của một bậc tu chứng. Những âm thanh này không thê lấy tai mà 
nghe, trí óc mà phán đoán mà chỉ có thể kinh nghiệm được bằng trái tim cùng rung 


động một nhịp với nhịp điệu cao thượng của một trái tim cao cả khác. 


Sau này khi thông thạo văn tự và ngôn ngữ Tây Tạng, hiểu được mật nghĩa của các 
câu thần chú, tôi mới thấy rằng cái kinh nghiệm lúc đầu vẫn quan trọng hơn tất cả 


những lời giải thích bằng văn tự, danh từ của trí thức vốn luôn luôn bị giới hạn. 


Dưới sự hướng dẫn của Kachenia, tôi bắt đầu ý thức những sự kiện nhỏ nhặt mà 
trước đó tôi không bao giờ chú ý đến. Từng bước đi, từng nhịp thở, từng cử chỉ của 
tôi đần dần được đặt dưới sự kiểm soát của ý thức chứ không còn tự động, vô ý thức 
như trước nữa. Tôi tập cách lạt từng trang giấy trong cuốn kinh một cách thành kính, 
sau khi tụng kinh phải gói những cuốn kinh dày vào trong bao lụa một cách trật tự, ý 
thức. Ngay như cuốn số tay của tôi ghi chép những câu thần chú cũng phải ngay 
hàng, thăng lối chứ không thẻ viết bừa bãi như thói quen ngày trước. Dù cho có viết 
sai, tờ giấy nháp cũng không được ném vào thùng rác hay vứt xuống đát, lấy chân 
dẫm lên. Kachenia dạy tôi cách mang những tờ giấy này để vào một chiếc hộp để về 
sau mang đốt, ông coi tất cả mọi vật, ngay một tờ giấy nháp, cũng đều có tính chất 


thiêng liêng với những công dụng của nó. 


Tôi tập cách đi bộ chung quanh tu viện, luôn luôn thuận theo chiều quay của trái đất 
quanh mặt trời. Một cử chỉ để người đi ý thức sự điều hòa, trật tự của vũ trụ và không 
bao giờ làm cái gì đi ngược lại với thiên nhiên. Ngay khi muốn băng qua một mảnh 
sân hẹp để qua dẫy nhà phía bên kia, tôi cũng phải xoay qua bên phải và đi vòng theo 
một lộ trình nhất định chứ không phải muốn đi thế nào thì đi. Từng bước đi, từng hơi 
thở, từng cử chỉ phải nhất nhất tuân theo một nhịp điệu nhất định và đặt dưới sự kiêm 
soát của ý thức. Mỗi khi đi ngang qua cửa tu viện, nơi có để nhiều quả chuông quay 
(Prayer wheels) có khắc câu thần chú “Om Man Padme Hum” thì tôi khẽ lây tay đây 


nhẹ, tâm niệm câu thân chú mà Kachemia đã dạy tôi... 


Nhiều người Âu đã viết răng người Tây Tạng sử dụng quả chuông quay.Đánh bạo đi 
về hướng đó. Băng qua một con đường mòn nhỏ, tôi thấy một gian nhà nằm quay 
mặt về phía sau núi và tiếng công lạ lùng phát ra từ trong đó, tôi còn nghe tiếng niệm 
chú trầm trầm của một vị sư vọng ra. Phải mất nhiều ngày tôi mới dám đánh bạo đến 
øõ cửa gian nhà thờ này và xin phép vào trong. Nhận ra tôi là khách quý của vị thầy 
trụ trì, vị sư đánh cồng đã mở cửa cho tôi vào mặc dù gian nhà này không cho phép 


ai bén mảng lại gân. 


Tôi hiểu ngay lý do tại sao gian nhà này lại được xây cất phía sau chùa và không ai 
dám lãi vãng gần. Chính giữa gian phòng là một bức tượng hết sức ghê gớm của một 
vị hung thần tượng trưng cho sự hủy hoại, tàn phá... Khuôn mặt vị thần được che lại 
băng một miếng lụa vì rất ai có can đảm nhìn thăng vào mặt vị này mà về nhà không 
mất ngủ. Tôi được giải thích rằng vị thần này chỉ ghê gớm đối với những ai còn bám 
víu vào thế giới này hay các hình thức thường trụ của bản ngã. Sức mạnh của vị thần 
này có thể được sử dụng như một động lực giải phóng con người, nếu người đó ý 


thức được tính chất vô thường của thế gian và vô ngã của chính mình. 


Người ta có thể coi đó là một vị hung thần hay một biểu tượng của sự giải phóng tùy 
tâm trạng và trình độ mỗi người. Biểu tượng này trông ghê gớm đối với những người 
chưa hiểu biết, chưa được chuẩn bị đón nhận chân lý, do đó khuôn mặt của vị thần 
được che lại và chỉ những người đã được chuẩn bị đặc biệt mới được phép bước chân 
vào đây và vén tắm màn này lên. Người Tây Tạng gọi vị này là “Cho Kyong Gon Po” 
(Kẻ bảo vệ luật pháp), luật pháp đây là những định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả, 
vô thường, v.v... Luật vũ trụ chỉ lợi ích cho những ai hiểu biết và chấp nhận nó những 


hệt sức ghê gớm đôi với những ai chông đôi nó. 


Ngoài căn phòng đê bức tượng Cho Kyong Gon Po, tu viện này còn chứa dựng một sự 
bí mật lạ lùng khác nữa. Đó là một căn nhà vuông vức được dựng trên một cây cột 
năm chơ vơ trên đỉnh đôi, căn nhà không có cửa sô nên không ai có thê nhìn vào trong 


được. Cửa vào gian nhà đó được đóng chặt và niêm phong cân thận. 


Khi được hỏi về căn phòng lạ lùng này, Kachenia cho biết đó là am thất của một vị 
Đại Lạt Ma đang tu nhập thất, Kachenia nói bằng một giọng thành kính gần như tôn 
sùng khiến trí tò mò của tôi lại gia tăng hơn nữa. Tôi đâm ra thắc mắc không biết sự 
huyền bí của không khí nơi đây có liên quan gì đến vị tu sĩ tu nhập thất kia không? 


Hơn nữa, một người mà tôi hết sức kính phục như Kachenmia lại tỏ ra kham phục vị 


này thì chắc vị đó phải là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Vì một lý do nào đó, tôi ngỏ 
ý với Kachenia răng tôi muôn gặp vị này, muôn học hỏi với vị này nêu vị Đại Lạt Ma 


này chấp thuận. 


Kachema tỏ ra vô cùng sôt săng và hứa sẽ chuyên lời của tôi đên vị Đại Lạt Ma đó 


khi thuận tiện. 


Vài tuần lễ lặng lẽ trôi qua, tôi không rõ Kachenia đã chuyên lời thỉnh cầu của tôi 
cho vị Đại Lạt Ma chưa? Hôm đó, vừa đi thiền hành về phòng tôi thấy một quả xoài 
khá lớn đặt trên bàn. Xoài là thứ trái cây mà tôi thích nhất những nó chỉ mọc ở xứ 
nóng như xứ Tích Lan chứ đâu thể mọc ở Tây Tạng! Ngoài ra lúc này đâu đã đến 
mùa xoài? Tôi ngạc nhiên cầm quả xoài lên và thấy rằng không những nó rất tươi mà 
còn vừa vặn chín tới. Trong lúc tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú thì Kachenia bước 
vào, nét mặt rạng rỡ. Ông ta cho biết đó là quà của vị Đại Lạt Ma dành riêng cho tôi 
Vì ngài bếit tôi rất thích xoài, ngoải ra ngải đã chấp nhận lời thỉnh cầu xin được thụ 


giáo của tÔI. 


Kachenia sung sướng ra mặt, ông ta chia sẻ niềm vui với tôi như chính ông được 
diễm phúc đó. Ít khi nào tôi thấy ông vui như vậy. Căn phòng nhỏ của tôi dường như 
rạng rỡ hắn lên dưới nụ cười tươi tỉnh của vị lão tăng này. Tôi biết rằng cuộc đời của 
tôi đã bắt đầu thay đôi kế từ đây... 


Danh từ “Guru” thường được dịch là vị “Thày” (Teacher) những chữ này không được 
chính xác. Có lẽ ngôn ngữ Tây phương không có danh từ nào tương đương với chữ 
“Thày” (Gugu) của Đông phương. Vị thày theo Tây phương chỉ là người có kiến thức 
và truyền dạy kiến thức đó cho các họ trò. Học trò học được nhiều hay ít và sử dụng 
kiến thức đó vào việc gì ông thày không cần biết. Một vị thầy Đông phương không 
những chia sẻ những kiến thức với học trò mà còn chịu trách nhiệm về điều mình dạy 
dỗ và luôn luôn theo dõi học trò bằng một thứ tình thầy trò mà người Tây phương 
không thể hiểu. Người thầy Đông phương vừa là thầy vừa là cha mẹ, vừa dạy dỗ vừa 
lo lắng và chăm sóc học trò như mẹ hiền trông nom con thơ. 


Cũng như thế, danh từ “chela” thường được dịch là học trò (Pupil) những người học 
trò theo đúng nghĩa không phải chỉ cắp sách đến trường, học hỏi các kiến thức với 
một vị thầy mà còn là một người có đời sống đã được ràng buộc vào đời sống của VỊ 
thầy. Sự liên hệ thày trò được nối liền bởi một cây cầu tâm thức vô cùng đặc biệt. 


Nhờ những câu thần chú (Mantra) mà học trò có thê liên lạc với vị thầy bắt cứ tại đâu 


và lúc nào. Cũng vì những lý do đặc biệt này, một vị thầy luôn luôn lựa chọn học trò 
rất kỹ qua những thử thách đặc biệt đề xem học trò có xứng đáng nhận lãnh những 
kiến thức này không? Phần lớn những thử thách (initiate) được diễn ra vô cùng thâm 
thúy và tế nhị. Nó không phải là một kỳ thi, một cuộc khảo sát mà đôi khi chỉ là 
những câu nói, những lời đề nghị. Tùy theo câu trả lời hoặc hành động của học trò 
mà vị thày biết được đã đến lúc học trò đủ sức học hỏi hay còn phải chờ thêm một 


thời g1an nữa. 


Kachenia cho biết đã đến lúc vị Đại Lạt Ma, sau một thời gian nhập thất sẽ rời am 
thất ra ngoài. Vị Đại Lạt Ma này không phải ai khác mà chính là vị Hòa thượng làng 
Tomo, vị Lạt Ma lừng danh khắp Tây Tạng. Dĩ nhiên lúc đó tôi không biết gì về ngài 
và cái tên Tomo Geshe Rinpoche không gây cho tôi một ấn tượng gì mấy, tôi chỉ lờ 


mờ hiểu rằng đó là một vị Lạt Ma tu hành công phu và đáng kính mà thôi. 


Sáng hôm đó, một bầu không khí khác lạ đã diễn ra trong tu viện. Tự nhiên số tăng sĩ 
bỗng trở nên đông đảo hơn ngày thường. Tôi không hiểu các tăng sĩ từ đâu đến vì tôi 
không hề nhìn thấy họ trong tu viện này. Có thể họ ở gần hoặc vẫn tĩnh tu trong các 
mật thất trên núi. Ngay cả những vị tăng sĩ mà tôi quen biết cũng thay đôi trang phục 
vô cùng tè chỉnh. Họ yên lặng kéo nhau đến chánh điện, nét mặt người nào cũng lộ 
vẻ rạng rỡ như chờ đợi một điều gì. Mùi nhang trầm xông lên thơm ngào ngạt, đèn 


nến được thắp khắp nơi sáng trưng. 


Một tiếng chuông ngân dài rồi cánh cửa chính bỗng mở rộng, hai hàng Lạt Ma 
trưởng lão thong thả bước vào, chính giữa là một vị Lạt Ma đã già những nét mặt vô 
cùng hiền từ, khoác một chiếc áo vàng được vá lại bằng hàng trăm mảnh vải nhỏ: 


Hòa thượng Tomo. 


Lạt Ma Tomo bước đến trước pho tượng đức Di Lặc, hai tay chắp lại giơ cao lên trên 
trán bằng một cử chỉ trang nghiêm, thành kính rồi cúi rạp người xuống đảnh lễ. Một 
tiếng chuông thong thả ngân lên. Ngài đi một vòng quanh các pho tượng Bồ Tát và 
tiếp tục nghi thức đảnh lễ cho đến khi đi hết một vòng chánh điện rồi mới bước lên 
chiếc bục gỗ thấp gần đó, ra hiệu cho các tăng sĩ cùng ngồi xuống. Một sự tĩnh lặng 
bao trùm lên khắp chánh điện, hầu như ai cũng cảm thấy một sự bình an tràn ngập 
trong lòng, một niềm phúc lạc vô biên không thê diễn tả bằng ngôn ngữ. Đó là lần 


đầu tiên tôi thực sự kinh nghiệm được ý nghĩa của sự bình an. 


Vị Lạt Ma trụ trì thong thả đứng lên ra hiệu và khóa lễ bắt đầu với những nhạc khí 


cùng trỗi lên một lượt... 


Đôi với người tây phương, âm nhạc chỉ được sử dụng như một hình thức diễn tả tình 
cảm con người. Đôi với người Tây Tạng, âm nhạc lại đóng vai trò quan trọng hơn vì 


tính chất thiêng liêng của nó. 


Tôi không phải là một nhà nhạc học, dĩ nhiên kiên thức của tôi vê âm nhạc không có 
gì đáng kê những tôi đã đọc một vài tài liệu của người Tây phương viêt vê âm nhạc 


Tây Tạng và thấy răng những tác giả đó đã có những sai lầm đáng tiếc. 


Đa số đều nhận xét âm nhạc của Tây Tạng dưới quan niệm của người Âu nên cho 
rằng âm nhạc Tây Tạng thiếu tô chức, không theo các âm luật thông thường. Dĩ 
nhiên âm nhạc Tây Tạng không được phân chia theo luật lệ của người Âu những điều 
này không có nghĩa nó thiếu tổ chức. Trái lại, nó được sắp đặt theo những luật lệ 


riêng biệt mà một người Âu thiêu kiên thức vè tôn giáo không thê hiêu được. 


Đời sống người Tây Tạng gắn liền với tôn giáo, xã hội Tây Tạng xây dựng trên nền 
tảng tôn giáo từ mấy ngàn năm nay nên âm nhạc của xứ nảy cũng phát xuất từ tôn 
giáo. Tuy nhiên đối tượng của âm nhạc Tây Tạng không phải để ca tụng một đẳng tối 
cao nào đó hay kêu gọi lòng sùng tín là sự diễn tả những âm thanh một cách trung 
thực như nó là (asis). Âm nhạc Tây Tạng không hề được sử dụng vào bất cứ mục 
đích nào có tính cách cá nhân mà nhằm vào một đối tượng có tính cách rộng rãi, bao 
quát hơn nhiều. Do đó nó không diễn tả niềm vui, nỗi buồn như ta thường thấy ở các 
loại âm nhạc khắp thế giới mà chỉ lập đi lập lại những âm thanh rời rạc trong một 
giới hạn nào đó. Cũng vì thế nó cần phải có sự hòa hợp của nhiều loại nhạc khí khác 
nhau đề tạo thành bản nhạc và đây là một điểm đặc biệt, ít người để \ đến. Nhạc khí 
Tây Tạng không hề được sử dụng để độc tâu mà luôn luôn hợp tấu. Vì những lý do 
nào đó, âm nhạc Tây Tạng thường chú trọng đến các rung động sâu xa (deepest 
vibrations) nên đã số nhạc khí là loại công, chuông, trống, tù - và và kèn nhiều hơn 


các loại đản dây (strings). 


Người ta không thê hiểu âm nhạc Tây Tạng nếu không biết đến Thần Chú (Mantra) vì 
bài nhạc nào cũng được sắp đặt làm sao để có những âm thanh rung động thật trầm, thật 
sâu như tiếng phát âm của những câu thần chú. Sự sắp đặt về âm thanh của âm nhạc Tây 
Tạng dường như phản ảnh một lý thuyết răng âm thanh là một sức mạnh hết sức nhiệm 


mâu. Nếu một âm thanh phát ra đúng cách có thể phá vỡ một cái ly thủy tinh thì sự phối 


hợp âm thanh bằng những tiết điệu đặc biệt có thể tạo ra các quyền năng siêu hình, 


huyền bí, ảnh hưởng đền các cõi giới xa xăm nào đó. 


Căn bản của dàn hòa tấu nào cũng gồm có một cặp tù-và (Radonss) dài khoảng 4 
thước, phát ra những âm thanh vừa trầm, vừa ngân nga như tiếng sóng biển. Hai nhạc 
công thay phiên nhau thổi làm sao đề âm thanh trầm này không bao giờ dứt và bất cứ 


bản nhạc nào cũng khởi đầu và chầm dứt băng âm thanh của cặp tù-và này. 


Đối với các tăng sĩ xuất than từ Tích Lan như tôi thì việc sử dụng nhiều nhạc khí 
trong các khóa lễ quả là một điều lạ lùng. Tôi chỉ quen nghe tiếng chuông và mõ thôi 
nên lúc đầu hơi khó chịu vì tiếng kèn, tiếng tù-và, tiếng trống, nhưng về sau tôi thấy 
đây là một đặc điểm hết sức tinh tế có thể trợ giúp cho buổi lễ thêm phần long trọng 


và hướng dẫn tinh thần người hành lễ vượt lên một bình diện cao hơn. 


Quan niệm Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada) cho rằng âm nhạc chỉ là một thứ để 
tiêu khiến, giải trí nên đời sống tôn giáo không cho phép các tu sĩ nghe nhạc hay 
mang âm nhạc vào tôn giáo. Có lẽ vì vậy nên cuộc sông tu hành được coi là khổ 
hạnh, tình cảm được kiềm chế, kiến thức về sách vở, từ chương được đề cao hơn kinh 
nghiệm tâm linh. Sự bảo thủ này đã đưa Phật giáo nguyên thủy vào một lối sống chật 


hẹp, gò bó không phóng khoáng thoải mái như Phật giáo Đại Thừa. 


Tôi không thê diễn tả nỗi vui mừng của mình khi đứng trước mặt vị Lạt Ma nỗi tiếng 


của Tây Tạng, người có khả năng mang lại bình an cho tât cả mọi người. 


Cuộc gặp gỡ chúng ta diễn ra trong căn phòng nhỏ của ngài. Như tất cả những căn 
phòng khác tại tu viện này, căn phòng được bày biện hết sức giản dị với một chiếc 
chế rộng dùng đề thiền định. Đa số các vị Lạt Ma cao cấp đều sử dụng một chiếc chế 
tương tự để ngôi thiền, gần như không bao giờ họ nằm nên không phòng nào có 
giường ngủ cả. Họ ngôi đó trong tư thế liên hoa giờ này qua giờ khác, đắm mình 
trong trạng thái thiền định khi không tiếp xúc với ai. Chiếc ghế của Hòa thượng 
Tomo có khắc một bánh xe Phật và một đám mây ngũ sắc, nét khắc sắc sảo trông rất 
linh động. Tất cả những đồ đạc khác trong nhà đều có tính cách tôn giáo: một lư 
hương, một cái chuông và một cây tích trượng (seeptre) bằng đồng v.v... Hòa thượng 
Tomo không sở hữu bắt cứ vật gì. Khi di chuyển từ chùa này qua chùa khác, ngài chỉ 
mang theo một ít vật dụng tối thiêu. Đối với ngài, một hang đá đơn sơ cũng không 
khác gì một dinh thự nguy nga, một căn phòng đây đủ tiện nghi lộng lẫy không hơn 


gì một căn phòng trơ trụi với một chiêc ghê mộc mạc. Tât cả những đô vật người ta 


cúng dường cho ngài đều được mang ra phân phát đều cho các tăng sĩ hoặc xung vào 
qũy của chùa. Tuy đi khắp nơi, trú ngụ nhiều chỗ những tôi không bao giờ thấy ngài 
mang theo bất cứ một vật øì nhận lãnh của tín đồ. Ngài tu theo hạnh Đầu Đà 


(Anagarika) chủ trương tuyệt sở hữu và ít khi lưu lại nơi nào lâu dài. 


Hôm đó tôi đã qùy trước mặt ngài làm lễ ra mắt và ngài đã đặt bàn tay lên trán tôi 
trong cử chỉ ban ân huệ. Toàn thân tôi như chìm trong niềm phúc lạc tuyệt vời, tất cả 
những câu hỏi, lời nói tôi định thốt ra bỗng tiêu tan hết vì tôi đã nhận được câu trả 
lời, không bằng ngôn ngữ nhưng bằng một sự giao cảm thần bi. Tôi lặng người trong 


sự bình an mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả trong một thời gian rất lâu. 


Hòa thượng Tomo ngôi yên trên chiệc ghê băng gô, tôi không thê đoán ngài bao 
nhiêu tuôi. Có lẽ khoảng ngoài sáu mươi. Ngài có một khuôn mặt tròn lúc nào cũng 
lộ vẻ tươi cười khiên mọi người cảm thây yên tâm, thoải mái trước sự hiện diện củ 


một người như vậy. 


Một điều lạ cũng cần được nêu ra, Hòa thượng Tomo không thích ai chụp ảnh ngài. 
Tất cả những người công khai hoặc lén lút chụp ảnh ngài đều thây rằng tắm ảnh họ 
chụp hoặc trắng tinh như chưa hề chụp, hoặc chỉ thấy những đồ đạc chung quanh 
những không bao giờ thấy ngài. Ngài không thích sự tôn sùng cá nhân và không 


muôn trở nên một đôi tượng cho những việc này. 
Hôm đó, sau khi làm lễ nhập môn cho tôi xong, ngài đã nói ngay; 


- Nếu con muốn làm thầy của con thì con đừng nhìn cái thân thê vô thường, nay còn 
mai mắt này như vị thầy của con. Chúng ta đều là những kẻ bắt toàn, thay vì nhìn vào 
những điểm bất toàn này, con hãy nhìn thăng vào Phật tính vốn hoàn hảo và hiện 
diện trong tất cả các chúng sinh. Thay vì chấp nhận những điều ta chỉ dạy cho con 
như điều đó đến từ ta thì con phải coi đó là những chân lý vẫn hằng có trong vũ trụ, 
mà đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ được và giảng giải trong giáo pháp của ngài. Ta 
chỉ là một kẻ tuân theo những giáo pháp đó mà đi, theo ngọn đuốc mà đức Phật 
Thích ca đã soi đường khi con qùy lạy trước mặt ta mà hãy nghĩ đến đức Phật Thích 
Ca, người đã khai ngộ cho tất cả chúng sinh vì chỉ có ngài là người duy nhất được 
hưởng tất cả mọi sự tôn kính đó. Đừng nhìn vào ngón tay chỉ mặt trăng mà quên đi 
luồng ánh sáng tuyệt vời phát xuất từ mặt trăng. Đừng trông cậy vào ta như người sẽ 
đưa con đến chân lý mà hãy trông cậy vào chính con, trông cậy vào cái Phật tính luôn 


luôn tiêm tàng săn nơi con đê hướng dân con trên con đường vê bên Giác. Đừng nhìn 


vào thân thê này, bộ áo này hay những điều ta nói như một sự thật tuyệt đôi mà hãy 
chứng nghiệm nó nghỉ ngờ nó, xét đoán nó cho đến khi không còn nghi ngờ hay thắc 
mắc nào. Đừng vì qúa cung kính hay lễ phép mà không dám đặt câu hỏi vì như vậy là 


con đã mât đi một cơ hội đê tiên gân hơn đên sự thật. 


- Điều quan trọng nhất mà con phải biết là tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng 
thành Phật, đều có sẵn Phật tính trong mình, chỉ vì mê lầm không nhận rõ tính chất 


cao quý thiêng liêng nơi mình mà chúng sinh mới bị mê đăm vào vòng đau khô. 


Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính nên tất cả chúng sinh đều tuyệt đối bình đăng, 
không có gì sai khác. Nếu con tự cho rằng mình cao cả hơn kẻ khác và có thái độ 
khinh bỉ với họ thì con không thể nào tiến xa trên đường giải thoát. Con phải biết 
rằng lý do chúng ta sống trong cái thế giới bất toàn này vì chúng ta còn bất hoàn và 
tất cả mọi sự xây ra đều chịu sự chi phối của luật Nhân Quả. Bằng thái độ sống chân 
chính, con có thể vượt qua các khó khăn trở ngại, thay thế những sự kiện bất toàn 
băng những điều toàn vẹn và nhờ thế không những con trở nên vẹn toàn hơn mà còn 


biến thế giới này thành tốt đẹp hơn nữa. 


Biết tôi là một tăng sĩ đã dành nửa đời người nghiên cứu giáo lý và kinh điển Phật 
giáo, Hòa thượng Tomo không đề cập đến các giáo điều mà đi thăng vào việc thực 


hành thiền định mà ngài cho rằng quan trọng hơn các lý thuyết. 


Theo ngài thì trước khi bước chân vào con đường tu thiền, một người phải trau dồi 
thân khẩu ý cho thật trong sạch. Chỉ khi nào giữ vững được thân khâu ý thì mới nên 
bước chân vào con đường tu thiền. Bước đầu của việc tu thiền là làm nấy nở lòng từ 
bi nơi mình vì đó là điều kiện quan trọng nhất. Thiếu điều kiện này thì việc tu thiền 
không những sẽ không mang lại kết quả gì mà còn rất nguy hiểm về sau vì chỉ có từ 
bi mới giúp ta vượt qua các trở ngại gây nên bởi các tình cảm ích kỷ và các giới hạn 


chập hẹp của tri thức. 


Đề đạt đến thái độ này, người tu thiền phải coi tất cả mọi chúng sinh như người thân 
trong gia đình vì không một sinh vật nào trong vũ trụ này mà không có sự liên hệ với 
nhau trải qua vô lượng, vô số kiếp sống luân hồi. Ngoài ra người tu thiền còn phải ý 
thức thật rõ rệt từng giây từng phút mình đang sống, từ cử chỉ từng lời nói tất cả đều 
phải được hướng dẫn rõ rệt bằng nội tâm chứ không thể sống một cách máy móc, vô 
ý thức. Ngài nhắn mạnh rằng thiền định là một lối sống chứ không phải là một 
phương pháp để thực hành trong những lúc rảnh rỗi, những khi không có việc 


øì để làm. Đây là một điểm hết sức quan trọng của Đại Thừa vi Thiền chính là 
sống, sống đúng, sống thật với ý nghĩa của sự sống. Tiểu Thừa và các môn phái 
Yoga của Ấn Độ thường tách rời thiền định (meditation) ra khỏi cuộc sống và biến 


nó thành một phương pháp (technique) hơn là một lối sống. 


Vì không phải là một kỹ thuật, phương pháp, người ta không thể học hỏi nó qua sách 
vở mà phải có sự hướng dẫn trực tiếp của một vị thầy. Do đó thiền định còn là kinh 
nghiệm tâm linh giữa thầy và học mà trong đó người học trò cô gắng đặt tâm thức 


của mình hòa hợp vào tâm thức của vị thây. 


Đề đạt điều này, người tu thiền phải luôn luôn nghĩ đến đức Phật như ngài đang hiện 
diện trong y chứ không phải bên ngoài. Bất cứ sự mong cầu một quyền lực nào bên 
ngoài cũng đều là những vọng niệm cần phải loại trừ vì không một uy lực nào bên 
ngoài có thể giúp chúng ta, ngay chính sự mong cầu một điều gì dù là sự bình an, 
niềm lạc phúc cũng đã là một vọng niệm rồi. Chỉ khi nào người tu thiền ý thức rõ 
rệt rằng đức Phật ngự trị ở bên trong thì họ mới có thê hiểu trọn ý nghĩa câu thần chú 
linh thiêng “Om Mani Padme Hum”. Chỉ khi lòng từ bi hoàn toàn khai mở như một 
bông sen (Padme) vươn lên khỏi vũng bùn và bắt đầu khai hoa thì hương thương của 
Trí tuệ (Mani) mới bắt tỏa ra khắp nơi và mọi hành động: Thân, Khẩu và Ý (Om) 


mới thật sự phản ảnh trọn vẹn đúng cái ý nghĩa cao đẹp nhất của sự sống (Hum). 


Khi lòng từ bi phát triển trọn vẹn, người tu thiền không còn ao ước sự giải thoát cho 
chính mình nữa mà thấy mình và chúng sinh không hè sai khác, mình với tất cả 
chúng sinh chỉ là một và khi chúng sinh còn vướng mắc trong vòng đau khổ thì làm 


sao mình có thể giải thoát được? 


Khi trí tuệ đã phát triển trọn vẹn thì làm sao mình có thể lầm lạc, có thê hành động 
trái với luật thiên nhiên, trái với chân lý được? Khi mọi vật đều sáng tỏ, không còn 
vô minh, tất cả mọi sự thật đều phơi bày rõ ràng thì đâu còn êm đắm, đâu còn khô 
đâu. Khi từ bi và trí tuệ đều phát triển trọn vẹn thì không còn sự phân biệt nữa. Từ bi 
cũng là trí tuệ mà trí tuệ cũng là từ bi và người tu đã chứng đắc, đã đi vào con đường 
Trung Đạo, thấy rõ bản thê chân như của sự vật: Tất cả đều là một, hình tướng tuy 
khác những thê tánh chỉ có một. Đó là ý nghĩa câu kinh “Sắc tức thị không, không 


tức thị sắc. 


Điều may mắn nhất cho tôi là trước khi được Hòa thượng Tomo dạy dỗ, tôi đã được 
chuẩn bị kỹ lưỡng bởi Kachenia. Ngoài ra tôi còn quen một vị Lạt Ma gốc Mông Cô 


tên là Thubden Serab vốn thông thạo cả Anh ngữ lẫn Tạng ngữ. 


Thubden là một Lạt Ma trưởng lão đã tu học ở Lhassa hơn hai mươi năm, được 
phong làm Hòa thượng (Goshe) và đại diện cho Giáo hộc Tây Tạng tại Trung Hoa. 
Tại đây ông đã giúp học giả Von Stael holsen trong công trình khảo cứu Phật giáo 


nên có cơ hội học hỏi thêm vê Anh ngữ. 


Vì Thubden muốn học Pali nên tôi đề nghị ngay một sự trao đổi: ông ta dạy tôi tiếng 


Tây Tạng và tôi giúp ông về Pali. 


Nhờ Thubden làm thông ngôn, tôi có thể nói chuyện dễ dàng hơn với Hòa thượng 
Tomo những về sau tôi mới biết rằng ngài không cần ai thông dịch cả. Ngài có thể 
đọc rõ tư tưởng của tôi như mở một cuốn sách và ngài cũng không cần phải sử dụng 
ngôn ngữ để giải thích một điều gì vì khi tôi thiền định, ngài có thể gieo vào tâm tôi 
những tư tưởng tốt lành nhờ thế tôi có thê chứng nghiệm được những điều ngài muốn 


Z 


BƠI. 


Khi Hòa Thượng Tomo chấp nhận tôi làm đệ tử và truyền cho tôi câu thần chú đầu 
tiên thì tôi bỗng ý thức rằng từ trước đến nay nếp sống tu hành của mình vẫn còn một 
thiếu sót rất lớn: kinh nghiệm tâm linh. Đây là một kinh nghiệm không thể diễn tả 
băng ngôn ngữ, không thê suy xét bằng lý luận, không thể nghĩ bằng triết lý nhưng là 
một kinh nghiệm trực tiếp, một bằng chứng hùng hôn cho người đi trên đường đạo 
biết rằng điều mà họ đang theo đuôi không phải chỉ là một giải thuyết xa vời, một ý 


tưởng trừu tượng những là một điều mà người ta có thể đạt được, kinh nghiệm được. 


Nhiêu người đã hỏi tôi nếu đã kinh nghiệm được thì tại sao lại không thê diễn tả? 
Theo sự hiệu biệt của tôi thì chuyên động của tâm thức cũng như sự chuyên động của 
ánh sáng, tât cả những gì năm bắt láy nó đêu chỉ là ảo vọng vô ích vì cái ý tưởng năm 


giữ một vật hăng chuyên chỉ là một quan niệm điên rô. 


Sự tĩnh lặng của tâm hồn không có nghĩa là sự bất động của tâm thức hay ngăn giữ 
nó đứng yên những là một trạng thái mà tâm thức thực sự tự do không bám víu, ràng 
buộc hay vướng mắc vào đâu cả. Điều này có thể tạm giải thích như một nốt nhạc tự 
nó không có ý nghĩa gì mà chỉ khi có sự hiện diện của những nốt nhạc khác vì âm 


nhạc là sự tương quan của nốt nhạc với nhau. Sự tương quan này có tính cách tự do, 


không thê nắm giữ được mà chỉ có thể cảm nhận được qua những âm điệu du dương 
trầm bồng. Nếu phân tích âm điệu này thành từng phần nhỏ, ta chỉ còn những nốt 
nhạc rời rạc vô hồn không có ý nghĩa gì hết. Ngay trong giây phút mà chúng ta bắt 
đầu phân tích, sắp đặt thành hệ thống các kinh nghiệm tâm linh thì chúng ta bóp chết 


sự sông động mâu nhiệm của chúng Tôi. 


Đối với những vị thầy mà tôi được biết, Tomo Geshe Rinpoche đương nhiên là vị 
thầy quan trọng nhất. Một sự liên quan mật thiết đã nối liền tâm thức tôi với ngài 
ngay trong buổi lễ nhập môn. Lúc đó tôi không biết gì nhiều về ngài nên đã tránh 
được những chủ quan mà người khác thường gặp phải khi tiếp xúc với một bậc tu 
hành như vậy. Nhờ quan sát với một tinh thần vô tư tuyệt đối mà tôi nhận thấy ngài 
sở hữu rất nhiều quyền năng (Siddhi) chỉ có ở những bậc tu chứng. Dĩ nhiên không 
bao giờ ngài khoe khoang điều này những nhiều sự kiện xảy ra một cách tự nhiên đã 


xác nhận điêu nhận xét của tôi. 


Hôm đó, chúng tôi quây quần bên ngoài để nghe nói về các kinh nghiệm khi thiền 
định. Thubden Sherab vì đã tu cao nên có nhiều câu hỏi mà tôi không hiểu gì hết. Tôi 


ngôi nghe những tâm hôn cứ vân vơ những chuyện đâu đâu. 


Tôi nghĩ rằng có hợp ắt có tan, có gặp gỡ thì cũng có ngày tạm biệt, một ngày nào đó 
Hòa thượng Tomo sẽ rời nơi đây để vân du nơi nào đó. Biết bao giờ tôi mới có dịp 
được ngồi bên ngài, để được che chở trong luông từ điện an tĩnh toát ra từ ngài như 
thế này? Mặc dù Tomo Rinpoche đã dạy rằng thời gian và không gian chỉ là những gì 
tương đối, giữa tôi và ngài nối liền bởi một cây cầu tâm thức thì dù xa xôi vạn dậm 
mà ngài vẫn như ở bên cạnh, vẫn chăm lo săn sóc được cho tôi. Lúc đó tôi chưa có 
đủ tin tưởng nên chỉ ao ước có một cái gì rõ rệt hơn như một là bùa hộ mệnh, một 
pho tượng Phật nhỏ đeo trước ngực đề che chở khi cần thiết. 


Tôi còn đang mải miết suy nghĩ thì Hòa thượng Tomo đã ngừng câu chuyện với 
Sherab, quay về phía tôi tuyên bố: 


- Trước khi rời nơi đây, ta sẽ cho con một pho tượng Phật nhỏ để con biết rằng lúc 


nào ta cũng đê ý và săn sóc đên con. 


Tôi bàng hoàng đến nỗi không thốt ra được một lời nào. Điều tôi không dám nói 
nhưng đã nghĩ đến thì cũng như nói ra rồi và Hòa thượng Tomo có thể đọc rõ tư 


tưởng của tôi như một cuốn sách. Dù đang chú tâm chỉ dẫn cho Thubden Sherab 


nhưng ngài vẫn theo dõi được từng tư tưởng các đệ tử, nghe được các ao ước thầm 
kín của họ. Đây là một quyền năng mà kinh điển Tây Tạng gọi là “thiên lý nhĩ” 


(divine ear), nghe được mọi điêu câu xin của thê gian. 


Hòa thượng Tomo tu theo hạnh Đầu Đà (Anagarika) ít khi ở đâu lâu dài mà thưởng 
di chuyên khắp nơi để thuyết pháp, độ sanh. Thỉng thoảng ngài dừng chân tại một nơi 
nào đó để nhập thất, tĩnh dưỡng ít lâu lại tiếp tục công việc hoằng pháp. Lần này ngài 
đã lưu lại tu viện Y¡ Gah Cho-li này hơn một năm để nhập thất nhưng đến lúc ngài 
phải lên đường.... 


Giờ phút cuối, khi tôi qùy trước mặt ngài làm lễ tạm biệt thì ngài rút trong túi ra một 
pho tượng Phật nhỏ và nói rằng trong suốt thời gian qua, lúc nào ngài cũng cầm pho 


tượng này trong tay khi thiền định cho đến lúc trao nó cho tôi. 


Vừa đón lấy pho tượng, tôi đã cảm thấy ngay một luồng từ điện mãnh liệt như sóng 
biển cuồn cuộn từ pho tượng chuyên qua khiến tôi thấy mình chìm đắm trong một 
biển tình thương rộng lớn. Tôi cúi rạp người xuống nước mắt ràn rụa không sao thốt 
nên lời. Từ đó tôi biết rằng, dù xa cách muôn trùng, ngài không bao giờ xa tôi và dù 


ở bât cứ nơi đâu ngài cũng thường xuyên đê ý và săn sóc đên tôi. 
-—-OÔO--- 
Phân 4 - Đường mây rộng mở 


Tôi tiếp tục sống tại tu viện Y¡ Gah Cholin một thời gian trước khi trở về Tích Lan. 
Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ thực hành các nghi thức Hòa thượng Tomo truyền dạy 
cũng như trì tụng bài thần chú ngắn khẩu truyền. Tôi thường theo Kachenia làm 
những công việc tầm thường trong tu viện nhưng bây giờ nó không còn “tầm 
thường” nữa. Từng bước đi, từng cử chỉ của tôi đã bắt đầu ăn khớp với tâm thức. 
Từng hơi thở, từng tư tưởng dần dần được sự kiểm soát của nội tâm. Đời sống đối 
với tôi không còn là một sự cố găng (struggle) nhưng là một cái gì mầu nhiệm đến lạ 


lùng... 


Một hôm tôi theo đoàn khách thượng mạo hiểm lên tận đỉnh núi để nhìn vào đất Tây 
Tạng, ước mong sẽ theo chân Hòa thượng Tomo vân du khắp dãy Tuyết Sơn bắt đầu 
nảy sinh trong đầu óc tôi. Tôi nhủ thầm thế nào cũng có ngày phải du hành vào Tây 
Tạng đề thăm những ngôi chùa cổ, những di tích lịch sử huyền bí, những đạo sư, tu sĩ 


nhập thất mà Hòa thượng Tomo đã đề cập trong những buổi nói chuyện với các đệ 


tử. Nhưng tôi chưa thể vào Tây Tạng vì không có thông hành, ngoài ra tôi còn nhiều 
việc dở dang tại Tích Lan nên chưa thể làm một cuộc hành trình như vậy trong lúc 


` 


này. 


Tây Tạng là một quốc gia hẻo lánh ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một rặng 
núi cực kỳ hiểm trở. Mặc dù người Anh đã chinh phục Tây Tạng và mở đường giao 
thông từ Darjeeling đến Lhassa nhưng trong vòng mấy chục năm nay, rất ít người 
ngoại quốc nào dám bén mảng vào đây. Ngay các viên chức ngoại giao cũng chỉ đám 
đi theo những lộ trình nhất định, dưới sự hộ vệ của một đại đội võ trang cân thận. 
Không phải người ta sợ giặc cướp hay những cuộc nổi dậy của dân chúng địa phương 
nhưng Tây Tạng có một cái gì huyền bí lạ lùng, một “cái gì” không thê diễn tả, chính 
vì không thể diễn tả mà người ta sợ và vì sợ hãi mà Tây Tạng trở nên một vùng đất 


câm, không mây ai dám đặt chân đên. 


Tôi trở về Tích Lan được ba năm nhưng giấc mộng du lịch Tây Tạng vẫn không phai 
mờ trong tâm trí. Đơn xin du lịch Tây Tạng của tôi bị chính quyền Anh từ chối, 
người ta đã viện đủ mọi lý lẽ, để bác bỏ hồ sơ. Sau cùng khi đơn khiếu nại của tôi lên 
đến vị Phó Vương (Viceroy) Ân Độ thì bộ ngoại giao viện lẽ Tây Tạng với chính 
sách “bế quan tỏa cảng” không chấp nhận bất cứ một du khách nào, kế cả những tu sĩ 
đi thăm viếng các di tích tôn giáo. Tôi viết thư cho chính quyền Tây Tạng nhưng 
không nhận được hồi âm, tuy nhiên vì một lý do gì tôi biết thế nào cũng có ngày 


mình sẽ đặt chân lên “miền đất hứa” lạ lùng huyền bí đó. 


Cơ hội đã đến khi tôi có dịp cùng với phái đoàn Phật giáo cầm đầu bởi học giả 
Rahula Sankritiyana tham dự buổi họp thảo tại Srinaga. Vì miền này cách biên giới 
Tây Tạng không xa, tôi quyết định mạo hiểm đột nhập vào đây. Từ lâu tôi đã chuẩn 
bị cần thận cho chuyến đi này, tôi tập ngủ giữa trời chỉ phủ lên mình một tắm chăn 
dầy băng nỉ. Tôi mướn hai người hướng đạo nổi tiếng thành thạo và bắt đầu cuộc 
hành trình vượt đèo Karakorum để vào Tây Tạng. Ngay lúc khởi hành, một trận bão 
lớn nồi lên như đe doạ. Sắm chớp sáng lòe cả góc trời rồi một trận mưa đá trút xuống 
khiến ai cũng e ngại. Tôi nhìn ngọn đèn cao trước mặt như một chướng ngại đầu tiên 
và nhủ thầm nếu không vượt qua được nó thì có lẽ không bao giờ tôi có cơ hội vào 
Tây Tạng nữa. Tôi hít một hơi dài rồi quyết định giục lừa tiễn bước, hai người hướng 
đạo lầm lũi mở đường. Gió rít lên từng cơn, những hạt mưa đá tạt vào mặt làm tôi 


đau nhói nhưng tôi nhất định lần này phải vào cho được Tây Tạng. 


Chúng tôi lầm lũi đi như trong một giấc mộng, không ai thốt lên một lời. Hình như cả 
ba chúng tôi đều bị thu hút bởi con đường ngoằn nghèo trước mặt, ngay cả những 
con lừa cũng không vùng vằng hí vang mà cắm cúi bước đi như bị một sức mạnh vô 
hình lôi cuốn. Những đám mây thấp giăng ngang đường đèo, chúng tôi có cảm tưởng 
như đang đi trên mây, hết lớp mây này đến lớp mây khác. Mây ở trên đầu chúng tôi, 
mây ở dưới chân tôi. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua cuốn đi lớp mây mù để lộ ra 
những tảng đá lởm chởm bám đầy rong rêu. Những thân cây uốn éo mọc ở hai bên 
đường như hàng trăm ngàn cảnh tay của những con quái vật xông ra chực đón bắt 
khách bộ hành, nhưng rồi mây mù ở trên cao lại tràn xuống phủ kín tất cả. Chúng tôi 
tiếp tục leo lên cao mãi trong cái biển mây mù mịt này; con đường độc đạo uốn 
quanh những sườn núi ngày càng trở nên nhỏ hẹp và nguy hiểm, chỉ một sơ sây 


người fa có thê ngã xuông vực sâu... 


Chiều hôm đó chúng tôi đến một vùng tương đối quang đãng, khoảng vài ngàn thước 
cao nên không cây cối nào có thể mọc được, chỉ có những tảng đá không lỗ hình thù 


kỳ dị nằm dọc theo lối đi. 


Người hướng đạo cho biết có một thạch tự (rock monastery) xây khuất trong hẻm núi 
cách đó không xa. Vì trời gần tối nên tôi quyết định ghé vào đó xin trọ một đêm thay 
vì ngủ giữa trời như mấy hôm trước. Chúng tôi dắt lừa đi theo con đường nhỏ hẹp 
ngoằn ngoèo nhưng chỉ được một lúc không hiểu sao bầy lừa không chịu đi nữa. 
chúng tôi đành cột lừa vào gốc đá rồi theo con đường nhỏ gập ghênh để tiến vào tu 


viện. 


Đó là một tu viện hoàn toàn xây bằng đá nằm sâu trong một hẻm núi, quanh tu viện 
có hàng trăm tháp nhỏ (Chorten) nhấp nhô theo triền núi, nhiều tháp còn treo những 
lá cờ rách nát với những dòng chữ lạ lùng. Cửa tu viện mở rộng nhưng bên trong 
văng lặng, không một bóng người. Tôi đang loay hoay không biết phải làm gì thì 
người dẫn đạo đã bước đến bên một tảng đá lớn phăng phiu dựng bên cánh cửa, y 
nhặt một hòn đá cạnh đó rồi gõ mạnh lên tảng đá. Một âm thanh thanh trầm trầm 
vang lên, thì ra đó là một cái chuông bằng đá. Chúng tôi đứng chờ một lúc nhưng 
không thấy ai bước ra. Vì biết những ngôi nhà hẻo tại Tây Tạng đều nuôi chó, một 
loại chó thấp nhỏ nhưng rất dữ nên tôi e ngại không dám bước vào. Sau mấy lần gõ 
chuông mà vẫn không thấy ai, tôi bèn đánh bạo bước vào trong sân. Cảnh vật bên 


trong im lìm một cách kỳ lạ, tôi rón rén đi dọc theo chiêc sân hẹp đê vào chánh điện 


nhưng vừa đi được vài bước thì có tiêng chó sủa vang. Là một người sợ chó, tôi nhây 


nhôm toan bỏ chạy thì thấy một vị lạt ma già, mặt đầy những vết nhăn ở đâu bước ra. 


Tôi cung kính chấp tay chào, định lên tiếng xin trú ngụ qua đêm nhưng nhìn thấy bộ 
áo tăng bào trên người tôi, vị lạt ma đã nhanh nhầu lên tiếng trước mời tôi vào chánh 
điện lễ Phật. 


Tôi bước theo vị lạt ma qua một dẫy hành lang hẹp, chánh điện là một hang động rất 
lớn với rất nhiều hình vẽ lạ lùng khắc trên vách đá. Chính giữa chánh điện là một bức 
tượng Phật Di Lặc rất lớn, hai bên có nhiều pho tượng Bồ Tát bằng đá trông rất linh 
động. Sau khi làm lễ trước chánh điện, tôi được mời vào một căn phòng nhỏ, vị lạt 
ma già cho biết đó là căn phòng dành riêng cho một vị khách quý mỗi khi ngài ghé 


qua đây. 


Trong lúc tôi đang đàm đạo với vị Lạt Ma già thì người hướng đạo mang hành trang 
của tôi vào phòng, theo sau là một số tăng sĩ trong chùa tò mò muốn biết mặt vị tu sĩ 


từ phương xa đến. 


Tôi mở hành lý lấy ra cái lò đốt để chuẩn bị nấu trà, mọi người xúm quanh nhìn chiếc 
lò bằng sắt. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy một chiếc lò như thế, khi tôi đồ dầu hôi vào 
bếp và châm lửa thì tất cả chợt im bặt. Những con mắt thao láo đồ dồn lên chiếc lò 
như tự hỏi làm sao người ta có thể tạo ra lửa từ một chất lỏng như nước kia. Nhiều 
người lắc đầu như không tin, có lẽ họ nghĩ vị Lạt Ma này hắn phải là một vị phù 
thủy, vải người tò mò dơ tay trước ngọn lửa như sợ rằng đó chỉ là một trò ảo thuật 


nhưng họ đã rút tay lại khi chạm phải hơi nóng. 


Nếu tôi bay bổng lên không trung hay hô phong hoán vũ cũng không làm họ ngạc 
nhiên bằng việc đồ một chất lỏng như nước lên chiếc hộp sắt rồi tạo ra lửa. Nhiều 
người có vẻ sợ sệt không biết tôi sẽ sử dụng ngọn lửa vào việc gì, một vài người lùi 
lại lắm bắm niệm Phật nhiều rồi họ đều cười ầm lên khi thấy tôi đặt chiếc ấm sắt lên 
lò rồi bỏ vào đó một nhúm trà. Họ tò mò xem xét cách tôi pha trà nhưng vì đã sống 
tại Y1 Ga Cho-lin nên tôi làm đúng như cách pha trà của người Tây Tạng. Sau cùng 
thấy không có gì lạ, họ kéo nhau đi để tôi ngồi lại trong chiếc phòng bằng đá đục sâu 


vào vách núi. 


Trời chưa tôi hăn và tôi cũng không cảm thây buôn ngủ. Tôi xêp băng trên tầm 


nệm và bắt đầu chuẩn bị nghi thức đọc thần chú. Tự nhiên tôi cảm thấy căn 


phòng này phảng phất một cái gì quen thuộc, một không khí bình an, êm tĩnh lạ 
thường. Bao mệt nhọc của chuyên hành trình dường như tan biến ngay khi tôi vừa đặt 
chân vào đây. Tôi bắt đầu tụng bài chú thì một sự kỳ lạ diễn ra, bức tường đá trước 
mặt dường như chuyền động, hình như nó đang sống dậy rồi một linh ảnh hiện ra 
trước mặt tôi. Trong ánh hào quang sáng rỡ, Đức Di Lặc đang oai nghiêm ngôi trên 
một tòa sen, hai tay xếp vào nhau theo Đại Tam Muội ấn. Tôi nhắm mắt lại một lúc 
đề trấn tĩnh tâm hồn rồi mở mắt ra thì hình ảnh Đức Di Lặc vẫn hiện ra rõ ràng trước 
mắt, oai nghi và sống động hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi thấy trong lòng dâng lên 
một cảm xúc khó tả, một sự tĩnh lặng bình an mà tôi chỉ cảm thấy mỗi khi ở gần Hòa 
thượng Tomo. Tôi cảm thấy sự hiện diện của sư phụ tôi rất gần, ngay ở bên tôi, hình 
như ngài đang hướng dẫn tôi bước vào luồng hào quang rực rỡ của Đức Di Lạc, tai 


tôi nghe vang vang những điệu âm của bài chú mà tôi vẫn tụng không biết bao lân. 


Tôi quay lại nhìn căn phòng, đồ đạc vẫn y nguyên không thay đổi và rõ ràng tôi 
không hề mê ngủ vì tôi có thể kiểm soát được tay chân một cách dễ dàng, tôi quay lại 
nhìn bức tường đá và thấy một ánh sáng rực rỡ tỏa lan khắp nơi, trong luồng ánh 
sáng đó có hằng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát đang thuyết pháp... diệu âm vang lừng 
không gian. Tôi thấy rõ ràng mình đang đứng trước hải hội chư Phật đó, đang cúi đầu 
đảnh lễ và dâng lên những bông hoa Mạn Đà La rực rỡ cúng dường chư Phật. Tôi 
nghe rõ từng lời kinh, từng câu thần chú quen thuộc và thấy những tòa sen liên kết 
thành hình những đàn tràng Mạn Đà La, những biểu tự ngoằn ngoèo chói sáng tác 
động mạnh mẽ vào tâm thức tôi làm tôi thấy mình như rơi vào một biển ánh sáng 
quang minh rực rỡ. Tôi phải nhằm mắt lại một lúc mới giữ được cho tâm không xúc 
động. 


Khi tôi mở mắt ra thì cái linh ảnh đã biên mât, trên tường chỉ còn lại một tia năng âm 
áp từ cửa sô rọi vào. Tôi thây người nhẹ nhàng sảng khoái một cách lạ lùng, bên 
ngoài cửa sô cảnh vật hiện ra rõ ràng dưới ánh năng của buôi chiêu tà. Có tiêng 
chuông thu không ở đâu vọng lại, ngân dài trong không gian... 

Sáng hôm sau tôi thức dậy, thu xêp hành trang đê chuân bị lên đường. Tôi muôn gặp 


vị Lạt Ma già đã tiêp tôi hôm trước đê ngỏ lời cám ơn nhưng cả tu viện đêu văng 


tanh, không một bóng người. 


Tôi bước dọc theo dãy hành lang dải nơi có vẽ những hình ảnh các vị Bồ Tát, các vị 


Phật cũng như các biêu tự ngoăn ngoèo... 


Người dẫn đạo nhìn thấy tôi đang trầm ngâm bèn lên tiếng: 
- Hình như chỗ này làm ông không được vui hay sao? 


- Không đâu, tôi rất thích cái không khí nơi đây, ít chỗ nào lại êm đềm thanh tịnh như 
ngôi thạch tự này. 


- Đã hắn, ông ngủ trong căn phòng đá đó thì dĩ nhiên phải yên tĩnh rồi. 
- Tại sao vậy? 
Người dẫn đạo kể lễ: 


- Hôm qua các vị tăng trong chùa này bàn cãi với nhau rất lâu về việc để ông ngủ 
trong căn phòng đó. Đó không phải một căn phòng thông thường nhưng được dành 
riêng cho một vị khách quý của chùa mà thôi. VỊ này đã có công xây dựng lên ngôi 
thạch tự này, thỉnh thoảng ngài có ghé qua đây thuyết pháp và chỉ dẫn cho các tăng sĩ 


trong chùa... 
Tự nhiên tôi giật nây mình, một ý tưởng bắt ngờ nổi lên khiến tôi vội vã hỏi dồn: 
- Nhưng... nhưng vị đó là a1? 


- Tôi không biết rõ tên ngài nhưng mọi người thường gọi ngài là vị hòa thượng làng 
Tomo, ngài thường đi khắp Tây Tạng thuyết pháp và dựng chùa thờ Phật Di Lặc, vị 


Phật tương lai sẽ chuyển kiếp xuống trần trong một thời gian nữa... 
Tôi buột miệng la lớn: 
- Đó là sư phụ tôi... 


Thốt nhiên tôi bỗng ý thức rõ rệt bầu không khí an tĩnh của tu viện này cũng như cái 
linh ảnh mà tôi chiêm ngưỡng hôm qua. Cái linh ảnh đó là một kinh nghiệm tâm linh 


cho thấy rằng tôi vừa được điểm đạo lần thứ hai (second initiation). 


Trong buổi lễ điểm đạo lần đầu cách đây bốn năm tại Y¡ Ga Cho-lin, Hòa thượng 
Tomo đã dặn tôi: “Một ngày nào đó, con sẽ thấy được những hóa thân 
(transcedantal bodies) của chư Phật và chư Bồ Tát, vốn là những điểm linh 
quang hiện hữu trong tâm con. Dĩ nhiên hiện nay đó chỉ là một quan niệm trừu 
tượng vì nghiệp chướng con còn dảy, con chưa thê ý thức rõ rệt được. Nhờ trì tụng 


bài thần chú khẩu truyền (oral mantra) con sẽ tiêu trừ được những nghiệp chướng này 


và đến khi đó con sẽ quán chiếu mọi sự một cách rõ ràng hơn. Nhờ suy ngẫm về tánh 
không của sự vật cũng như phát triển tâm bồ đề rộng lớn mà con sẽ nhập được pháp 
giới, thây được những hải hội chư Phật, chư Bồ Tát rồi hóa thân để cúng dường. Khi 
nào con thấy chư Phật hiện ra rõ ràng như thật trước mặt con thì con sẽ ý thức 
rằng cái thế giới bên trong cũng như bên ngoài có thể chuyển biến được 
(interchangeable). Lúc đó tùy con lựa chọn muốn sống trong thế giới nào, hướng 
ra bên ngoài hay quay vào bên trong, muốn trở thành nô lệ của xác thân, chìm 
đắm trong sinh tử luân hồi hay biết tận dụng khả năng giác ngộ vẫn có sẵn 
trong người để chuyển mê khải ngộ, vượt ra khỏi xiềng xích kiềm tỏa của vòng 


luân hồi. 


Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy rõ rệt sự hiện diện của Hòa thượng Tomo trong tâm 
thức mình, lúc đó tôi mới thực sự tin tưởng một cách chắc chắn về cái cầu tâm thức 
giữa tôi và ngài. Chính ngài đã giúp sức cho tôi vượt qua những rặng núi cao cực kỳ 
hiểm trở để đến ngôi chùa mà ngài đã xây dựng nhiều năm trước đó. Chính ngài đã 
hướng dẫn vị Lạt Ma trụ trì đưa tôi trú ngụ trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho 
ngài. Tôi cúi đầu chú tâm vào bài thần chú mà ngài đã truyền riêng cho tôi, đầu óc tôi 
trở nên thông suốt một cách lạ thường, dường như có một tiếng nói vô thanh nỗi lên 
giải đáp mọi thắc mắc vẫn có từ trước đến nay. Tự nhiên tôi ngửng đầu nhìn lên 


những bức tranh vẽ trên vách đá và chợt hiểu... 


Điều mà trong lúc trú ngụ tại tu viện Y¡ Ga Cholin tôi vẫn thắc mắc nay đã được giải 
đáp. Những bức tranh vẽ trên tường, những chủng tự ngoăn ngoèo thần bí không phải 
chỉ là những hình thức trang trí nghệ thuật mà còn tượng trưng cho một ý nghĩa cao 
siêu mầu nhiệm xuất phát từ những kinh nghiệm nội tâm của người họa sĩ. Họ đã vẽ 
lại một cách chính xác những sự rung động của làn sóng quang minh của tâm thức. 
Nói một cách giản dị hơn, các chủng tự đó là một ngôn ngữ thần bí mà chỉ có những 
bậc đạo đồ đã được điểm đạo, đã có những kinh nghiệm tâm linh, đã mở được đạo 


nhãn thì mới có thê hiêu được. 


Tôi cũng ý thức rằng sư phụ tôi. Hòa thượng Tomo đã vén màn bí mật này cho tôi 
với một mục đích rõ rệt. Ngài có ý muốn tôi mang những bức tranh này, những biểu 
tự này truyền ra ngoài nhưng vào mục đích gì thì lúc đó tôi chưa thể hiểu được. Dĩ 
nhiên đối với một người thường thì đó chỉ là những bức tranh, những giòng chữ 


ngoằn ngoẻo nhưng với những người đã gia công tu trì Mật Tông bằng cách quán 


chiêu những chúng tự thì nó mang một ý nghĩa khác hăn, mâu nhiệm và huyền bí vô 


cùng. 


Vì lý do này, tôi đã sưu tầm những bức họa cổ Tây Tạng và đặc biệt tô lại (pencil 
tracine) những bức họa khắc trên vách đá tại những hang động của các bậc tu chứng, 
những công trình sưu tập của tôi là hình vẽ tám mươi bốn vị La Hán Tây Tạng hiện 


được trưng bảy tại bảo tàng viện Allahabad. 


Như có một bàn tay vô hình hướng dẫn, chuyến du hành đã đưa tôi đến nhiều tu viện 
cô, nơi lưu trữ những kinh điền, tài liệu soạn thảo từ thế ký 11. Khí hậu Tây Tạng tuy 
lạnh nhưng khô ráo nên những bức họa cổ, những bức khắc bằng gỗ trải qua hàng 
ngàn năm mà vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chắc chắn răng ngày nay, người ta còn có thể 
tìm được nhiều tài liệu quý báu trong những tu viện bị bỏ hoang hay những hang 
động nằm trong những địa điểm bí mật, ít ai đặt chân đến. Cũng trong chuyến du 
hành này, tôi đã mang về được nhiều bộ kinh điển quý giá phiên dịch bởi Đại sư 
Rinchen Zangpo, nhà dịch giả nổi tiếng đã truyền bá Phật giáo vào Tây Tạng trong 
thế kỷ I1. Chính Đại sư là người đã phiên dịch hai bộ kinh quan trọng nhất của Mật 
Tông, bộ Kangjur và Tangjur mà gần như người Tây Tạng nào cũng trì tụng. Hiện 


nay những bộ sách này đang được lưu trữ tại thư viện thành phố Dharamsala. 


Khi chúng tôi vượt qua đỉnh Karakorum thì khí hậu bỗng trở nên âm áp một cách bất 
ngờ. Tôi vội cởi bỏ ngay chiếc áo choàng dài cho thoải mái nhưng chỉ một lúc sau tôi 
biết mình đã lầm. Khí hậu Tây Tạng thay đổi vô cùng đột ngột, ngoài năng nhiệt độ 
có thể lên gần đến một trăm độ nhưng trong bóng mát nó lại xuống gần không độ là 
chuyện thường. Ngồi trên ngựa, mặt và tay tôi sưng phông lên vì năng nhưng chân 
tôi ủ trong đôi giầy lại tê cóng vì lạnh. Mặc dù đã bôi đủ loại thuốc nhưng da tôi vẫn 
bị rộp lên, đau đớn vô cùng. May thay chỉ một thời gian sau, cơ thể tôi quen dân với 


khí hậu nơi đây nên không còn khó chịu nữa. 


Bình nguyên Aksai là một trong những nơi hoang vu nhất Tây Tạng, rất ít ai đặt chân 
đến kế cả những người dân bản xứ. Trong cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao la này tôi 
mới thực sự ý thức danh từ “tự do”, một danh từ thường bị lạm dụng trong đời sống 


“văn minh” ngày nay. 


Lầm sao có thê gọi là tự do khi từng chi tiết nhỏ nhặt của đời sống đều được hoạch 
định cần thận? Làm sao có thê gọi là tự do khi mỗi giây phút đều được kiểm soát bởi 
những thời khóa biểu hay cái đồng hồ? Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, 


muốn đi đâu thì đi nhưng là khả năng chấp nhận tất cả mọi sự, kế cả những sự đến 
một cách bất ngờ. Tự do là đón nhận sự sống với vòng tay mở rộng, là khả năng thay 
đổi theo hoàn cảnh chung quanh nhưng vẫn không mất đi lòng tin vững chắc nơi 
mình. Tự do là kinh nghiệ tất cả với một tinh thần khách quan vô tư, là quan sát một 
cách hồn nhiên không thành kiến. Con người đã phát minh ra đồng hỗ để đo lường 
thời gian nhưng họ cũng vô tình chia cắt sự sống đang cuồn cuộn chảy khắp nơi 
thành những mảnh vụn nhỏ rời rạc. Họ càng cô gắng tiết kiệm thời giờ chừng nào thì 
lại càng mất đi sự sống mầu nhiệm chừng đó. Tự do thật sự là sống từng giờ, từng 
phút khi quá khứ trở thành hiện tại và hiện tại chính là tương lai hay một thứ hiện tại 


vĩnh cửu. 


Từ khi bước chân vào Tây Tạng, tôi ý thức được một sự chuyển hóa kỳ lạ diễn ra 
trong người. Công phu tu hành của tôi bỗng tiến bộ vượt bậc, tôi có thể nhập định, 
quán tưởng những điều đã được chỉ dạy một cách dễ dàng. Tôi tự hỏi phải chăng Tây 
Tạng có cái gì đặc biệt hơn những nơi khác chăng? Sau này suy nghĩ mãi tôi mới tìm 
được một cách giải thích mà tôi cho là có lý hơn cả: Hòa thượng Tomo đã truyền dạy 
cho tôi phương pháp thiền định trong đó hơi thở (Pranayama) phải đi đôi với cử chỉ, 


hành động (Asana) và đặt dưới sự kiểm soát của ý chí. 


Trên độ cao của bình nguyên Aksai, không khí rất lỏng nên người ta phải hít vào thật 
sâu mới có đủ dưỡng khí. Sự thở hít thật sâu một cách vô tình này không khác cách 
kiểm soát hơi thở Pranayama là bao nhiêu. Trên đường thiên lý, người ta không thể 
ngồi mãi trên lưng ngựa mà có khi phải đi bộ cho lừa ngựa được nghỉ ngơi. Nhưng 
người ta không thể đi nhanh chậm tùy ý mà phải cố gắng tiết kiệm sức lực bằng cách 
đi thật đều và giảm bớt các cử chỉ vung tay, vung chân thừa thãi. Sự kiểm soát cử chỉ 
này cũng không khác các tư thế Asana là mấy. Ngoài ra lúc nảo tôi cũng cô gắng 
định tâm để niệm các bài thần chú khâu truyền (Mantra) ngày cũng như đêm. Nói 
tóm lại, tôi đã vô tình thực hiện phương pháp thiền định mà Hòa thượng Tomo 
truyền dạy trong suốt cuộc hành trình, có lẽ vì thế công phu tu hành của tôi tự nhiên 


tiễn bộ một cách bất ngờ như vậy. 


Trong sự tĩnh lặng bao la của thiên nhiên, khả năng tập trung tư tưởng để quan sát 
nội tâm trở nên đễ dàng hơn vì không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh. Bầu trời rộng 
rãi trở nên một cái gương lớn phản chiếu tất cả những tư tưởng thầm kín bên trong và 


khuếch đại nó lên hàng trăm lần. Chính trong sự yên lặng này mà đầu óc con người 


trở thành vô cùng mân cảm, điêu này giải thích hiện tượng “thân giao cách cảm” 


thường có ở các giông dân du mục miên này. 


Nhà thám hiểm Sven Hedin đã viết trong cuốn du ký rằng ông đã theo chân một đoàn 
khách thương vượt bình nguyên Chang Tang để vào Tân Cương. Đoàn lữ hành mướn 
một người hướng đạo nhưng anh này thường cưỡi ngựa đi trước khoảng một dặm 
đường vì anh không thể tập trung tư tưởng dẫn đường khi đầu óc bị chi phối bởi 
những tiếng động ôn ào, náo nhiệt của đám khách thương. Đoàn người đi được ít lâu 
thì người hướng đạo bị bệnh rồi chết. Dĩ nhiên đoàn khách thương đành quay ngược 
về lối cũ chứ không thể đi thêm. Vừa đi được ít lâu họ gặp một thanh niên khác hối 
hả đi đến, anh này xưng là em ruột của người hướng đạo vừa chết. Anh cho biết 
trước khi chết, người hướng đạo đã tập trung tư tưởng chuyển một thông điệp cho em 
để nhờ người này hướng dẫn đoàn khách thương vượt qua giải bình nguyên như 
chương trình dự định. 


Khi đọc cuốn sách của Sven Hedin, tôi không lấy gì làm tin tưởng cho lắm nhưng 
một trường hợp xảy ra đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều: Trong lúc du lịch tại Tây 
Tạng, tôi vẫn lo lắng cho mẹ tôi ở nhà. Tôi lo rằng bà cụ có thể đau ốm hoặc chết 
trước khi tôi có thể về thăm bà lần cuối. Lần đó LiGotami, người bạn đồng hành của 
tôi đã bầy tỏ chuyện nầy cho những người hướng đạo. Hôm sau, một người hướng 
đạo cho biết mẹ tôi vẫn mạnh khoẻ như thường nhưng bà cụ ít khi đi đâu vì chân bị 
phong thấp. Dĩ nhiên tôi không tin tưởng gì vào một điều tiên đoán vu vơ như vậy 
nhưng vải tuần lễ sau, tôi nhận thư mẹ tôi nói là bà vẫn mạnh khỏe nhưng khó đi 


đứng vì chân bên trái bị sưng to. 


Sau này tôi mới biết rằng chỉ trong sự tĩnh lặng, con người mới có thể đạt được 
những quyền năng khác thường. Sự yên lặng loại bỏ những chi phối của ngoại cảnh 
và tạo ra một khoảng trống mà tư tưởng có thê tập trung. Khi tinh thần lúc nào cũng 
tập trung, bất cứ một tư tưởng nào nây sinh cũng đều được khuếch đại lên, và tới một 
sự tập luyện cần thận người ta có thể làm được nhiều điều phi thường. Từ đó tôi 
nghiệm thêm rằng sự nghỉ ngơi trong yên lặng vô cùng cần thiết cho những người 
hoạt động bằng trí óc. Xã hội văn minh đã bắt buộc con người phải làm việc một 
cách quay cuồng để kiếm sống. Sau đó người ta đã đặt ra đủ thứ giải trí để giúp con 
người được thoải mái hơn, nhưng đa số phương tiện giải trí lại còn ồn ào, náo nhiệt 
và quay cuồng hơn nữa. Làm sao cái thể xác mong manh đang mệt mỏi lại có thể 
chịu đựng thêm những sự náo nhiệt này được? Do đó xã hội càng văn minh càng nây 


sinh những căn bệnh thần kinh, sự khủng hoảng tinh thần hoặc các chứng bệnh nan y 
kỳ lạ. 


Tóm lại, con người đã thực sự không biết nghỉ ngơi. Nếu họ biết tìm một chỗ vắng 
vẻ, ngồi yên cho thân thể tự động thanh lọc các chất ô nhiễm cặn bã tạo ra bởi nhịp 


độ quay cuồng của hoàn cảnh đường thì nhiều bệnh tật ắt đã không xảy ra. 
- Tsol Tso†l Pagong Tso... 


Hai người hướng đạo reo lớn chỉ về phía trước. Trên bình nguyên mênh mông có một 
đống đá xếp cao như một cái tháp. Từ đây người ta có thể nhìn thấy hồ Pagong ở 
đàng trước. Đó là một cái hồ kỳ lạ màu xanh biếc như ngọc, lấp lánh phản chiếu ánh 
mặt trời như một tấm gương lớn. Chúng tôi ngả trại ở ven hồ, nước hồ trong vắt 
nhưng không thể uống được vì nhiễm chất muối diêm. Cũng vì chứa chất này, rong 


rêu không thê mọc được nên nước hô lúc nào cũng trong suôt đên đáy. 


Phong cảnh tại đây tuyệt đẹp nên tôi quyết định nghỉ ở đây ít hôm. Tôi rút tập giấy 
nhỏ và bắt đầu phác họa vài nét vẽ sơ sải về phong cảnh miền này nhưng rồi tôi 
không thể ngưng tay được. Hình như có một cái gì hấp dẫn lôi cuốn khiến tay tôi say 
mê và hết tắm này đến tắm khác. Tôi cởi bỏ chiếc áo choàng dây và đôi ủng nặng 
như đá, khí hậu ấm áp làm tôi thấy nhẹ nhõm khác thường. Tôi lang thang quanh hồ 


và bắt đầu vẽ tất cả những gì hấp dẫn nhãn quang của tôi. 


Tôi không biết mình đã đi bao xa nhưng tôi nhìn thấy một bầy ngựa hoang đang tụ 
tập gần đó. Đây là một giống ngựa đặc biệt gọi là “Kyang”, thân hình chắc nịch với 
những chiếc bờm dài và bộ lông màu đỏ thẫm. Không như những loài ngựa khác có 
thê được huấn luyện, giống Kyang vô cùng bất khuất và không chịu sự kiềm chế của 
bất cứ ai. Bị bắt, ngựa Kyang không ăn uống cho đến chết. Tôi đã nghe kế ngày trước 
hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn chỉ thèm có được một con ngựa lông đỏ này. 
Ông đã dùng đủ mọi cách để ghép giống loài ngựa này nhưng vô ích. Giống Kyang 
chỉ thích hợp trên bình nguyên bao la rộng rãi và đặc biệt không chịu giao hợp với 


loài ngựa khác không cùng nòi. 


Tôi rón rén gần đến bầy ngựa để quan sát cho kỹ. Đám hoang mã cũng ý thức sự hiện 
diện của tôi nên chúng ngửng cổ lên thở phì phì như đe dọa. Tôi leo lên một ngọn đồi 
nằm sát ven hồ và tìm một nơi kín đáo để sửa soạn vẽ. Phong cảnh nơi đây thật là lý 


tưởng, tôi có thê nhìn thấy chiếc hỗ rộng trong suốt trải dài ở dưới, những cánh đồng 


cỏ rộng bao la với bầy ngựa đang thản nhiên chạy nhảy, xa xa là những rặng núi phủ 


đầy tuyết trăng. 


Đó là một ngọn đôi dốc với rất nhiều tảng đá khổng lỗ hình thù kỳ lạ. Một phía dốc 
thoai thoải nhưng phía quay ra hồ lại dựng đứng như một bức tường thành. Tôi đang 
mon men leo lên một tảng đá nghiêng sang một bên, lôi kéo theo những tảng đá khác, 
rồi cả sườn đôi chuyên động. Thì ra những tảng đá này chồng lên nhau một cách bấp 
bênh, chỉ một chấn động nhỏ cũng đủ làm nó sụp đồ. Trong giây phút bất ngờ, tôi vội 
tung người nhây lên một tảng đá gần đó nhưng nó cũng nghiêng đi rồi lăn xuống dốc 
núi. Tôi hoảng hốt cô gắng vận sức đề nhây lên một nơi khác nhưng cả ngọn đôi đều 
chuyên động, hàng chục tảng đá từ trên cao ùn ùn lăn xuống. Như có một mãnh lực 
vô hình nào xui khiến, tôi thấy toàn thân tôi nhẹ hẵn đi, chân tôi vẫn bước nhưng 
dường như nó không đi bằng những cử động bình thường nữa mà được kiểm soát bởi 
động lực kỳ lạ. Tôi thấy mình như đang mê ngủ, hai bên vách núi cát bay đá chạy mờ 
mịt nhưng thân hình tôi vẫn nhẹ nhàng ung dung tách qua những tảng đá to lớn một 
cách dễ dàng. Tôi thấy rõ chân mình dẫm lên những tảng đá đang di chuyên nhưng 
không hiểu sao tôi không còn chịu sự chi phối của trọng lực nữa. Có lúc tôi tưởng 
như sắp bị nghiền nát giữa những tảng đá không lồ nhưng chỉ một cái nhún chân, tôi 
đã tránh được hiểm nguy một cách dễ dàng. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tôi không biết 
mình đang mê hay tỉnh nhưng mắt tôi vẫn thấy những tảng đá lăn xuống hồ làm nước 


bắn lên tung tóc... 


Một lúc sau tôi nhìn thấy mình đang đứng ở một khoảng cách an toàn khá xa hồ 
nước. Tôi vẫn còn thấy những tảng đá tiếp tục lăn xuống hồ và khắp ngọn đồi cát bụi 
vẫn bay mù mịt. Chuyện gì đã xây ra? Tôi đứng lặng người rồi cố gắng đọc một bài 
thần chú có công hiệu nhiếp tâm, lòng tôi vô cùng xúc động. Trong lúc hốt hoảng tôi 
đã vô tình sử dụng một quyền năng đặc biệt mà người Tây Tạng gọi là “đi trên 
không” hay Khinh Công (Lung Gom). 


Người Tây phương nghe nói đến phương pháp khinh công lần đầu tiên qua cuốn sách 
của bà Alexandra David Neel. Trong cuốn Huyền Thuật và Các Đạo Sĩ Tây Tạng 
(Mystics and Magicians of Tibet), bà David Neel đã viết: “Hôm đó trong khi đang đi 
ở một bình nguyên rộng, tôi nhìn thấy một cái chấm đen đang di chuyên trước mặt. 
Tôi bèn lấy ống nhòm ra quan sát thì thấy đó là người Tây Tạng cao lớn đang di 
chuyên với vận tốc hết sức nhanh. Hai chân của y nhún nhây gần như không chạm 


đất và thân hình của y cử động hết sức nhẹ nhàng như người đi tản bộ. Khi đến gần, 


tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của y vô cùng bình thản như người đang ở sâu trong trạng 
thái thiền định, cặp mắt y nhìn thắng lên trời, hình như trụ cả vào một vì tinh tú nào 
đó. Y không có vẻ vội vã nhưng bước đi của y nhẹ nhàng đều đặn như quả lắc đồng 
hồ, không hiểu sao cứ mỗi bước thân hình của y lại bay bổng lên không trung như 


được một sợi dây vô hình nào đó kéo lên...” 


Phải chăng trong lúc hoảng hốt, một tiềm năng huyền bí nào đó đã thức động khiến 
tôi bước vào trạng thái đặc biệt của những đạo sĩ khinh công? Tôi vẫn thắc mắc mãi 
về vẫn đề này cho đến năm 1946, có dịp đến viếng tu viện Nyangto Kyi Phug, tôi 


mới hiệu biệt thêm về quyên năng lạ lùng của môn khinh công. 


Bà Alexandra David neel đã diễn tả rất đúng tình trạng của những đạo sĩ khinh công, 
nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vì tinh tú. Tuy nhiên bà Alexandra đoán răng các 
đạo sĩ này đã sử dụng một loài dược thảo làm tê liệt thần kinh chân vì chỉ có thế chân 
họ mới chịu đựng nỗi cuộc hành trình như vậy. Nói như vậy thì chân họ phải sưng 
lên hoặc bị bằm dập, thâm tím nhưng trường hợp xảy ra cho tôi tại hồ Phangong lại 


khác hăn. Tôi không hê thây chân mình có dâu vêt trây nào 
-—-OÔO--- 


Phần 5 - Khinh Công 


Một số người cho rằng khinh công có thể luyện được qua việc huấn luyện thể xác, 
làm nây nở các bắp thịt ở chân. Điều này chỉ có thể đào tạo ra các lực sĩ nhảy sào, 
nhây xa mà thôi chứ không thể di chuyển hàng trăm dặm đường hay phóng qua các 


chướng ngại thiên nhiên một cách dễ dàng được. 


Theo sự hiểu biết của tôi, khinh công (Lung Gom) là một phương pháp hoàn toàn 
dựa vào quyền năng của ý chí. Việc tập luyện đòi hỏi một sự tập trung tư tưởng để 
phát động các “phong đại” trong người. Giáo lý Tây Tạng cho rằng có sáu yếu tô căn 
bản tạo nên pháp giới hay lục đại: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không và Thức. Nhờ tập 
trung tư tưởng và trì niệm những bài thần chú đặc biệt, các trung tâm thần kinh bí 
mật bắt đầu khai mở, nhất là những bí huyệt liên quan đến yếu tố “phong”. Danh từ 
“Lung Gom” đã diễn tả rõ ràng: “Lung” có nghĩa là không khí (air) nhưng đồng thời 
cũng có nghĩa là hơi thở (breath). Các tu sĩ luyện khinh công (Lung Gom) đều phải 
thở hít theo một phương pháp đặc biệt để làm khích động các bí huyệt chịu sự chi 


r 
^ 6c 


phối của yếu tố “phong”. “Gom” nghĩa là tập trung tư tưởng (concentration). Tóm 


lại, Lung gom có nghĩa là sự luyện tập tư tưởng để làm thức động các Phong đại 


trong người. 


Tây Tạng có nhiều phương pháp tu luyện huyền bí mà khinh công chỉ là một. Nhờ hô 
hấp và ý thức từng hơi thở, người tu có thể chuyền hóa tâm và thân lên một bình diện 
cao hơn. Khi trước các luồng sức mạnh này vẫn tiềm ân hoặc di chuyên trên các lộ 
trình không nhất định nên bị hao tán. Nhờ tập trung tư tưởng để thức động rồi thúc 
đây nó đi vào những việc phi thường. Nhưng việc sử dụng thần thông có trái với giáo 
lý của Đức Phật không? Đối với một tu sĩ Nam Tông như tôi, thi hành giới luật là 
điều hết sức cần thiết và quan trọng. Không thê có việc đi trái với các giới luật căn 


bản hay khác với điều Đức Phật đã chỉ dạy được. 


Tôi được các vị Lạt Ma cao cấp giải thích rằng Phật giáo Tây Tạng không bao giờ đề 
cập đến việc tu luyện thần thông như một mục đích. Thần thông chỉ là một kết quả tự 
nhiên (by-product) của việc tu thân cầu giải thoát. Khi chứng đắc một quả vị thì dĩ 
nhiên người tu sẽ có được thần thông. Tuy nhiên vì nằm trên một vị trí đặc biệt, một 


vài phương tiện vẫn được cho phép truyền dạy trong các tu viện. 


Phương pháp chuyền nhiệt trong mình. (Tummo) là việc tập trung tư tưởng vào “Hỏa 
Đại” để kích thích các bí huyệt liên quan đến yếu tố “Hỏa” tạo thành một luôn hơi 
nóng di chuyên khắp châu thân. Nhờ vậy các tu sĩ có thể tu trong các hang động lạnh 


lẽo, mình trần ngôi giữa trời tuyêt mà vân không sao. 


Cũng như thế, khinh công được sử dụng vì phương tiện di chuyển tại Tây Tạng rất 
khó khăn, đường giao thông không thuận tiện và thời tiết vô cùng khe khắt. Điều 
quan trọng cần nhân mạnh tại đây là cả hai phương pháp khinh công (Lung Gom), 
nhiệt công (Tummo) đều là những phép tu luyện rất cao mà trong đó việc làm cho 
thân thể nóng lên hay nhẹ bổng để di chuyển chỉ là một phần không đáng kể. Dĩ 
nhiên có người chỉ nhắm đến việc sở hữu các quyền năng này mà không chú trọng 
đến mục đích gì cao xa hơn nhưng họ sẽ thất vọng khi biết răng việc luyện tập những 


phương pháp này đòi hỏi một ý chí cương quyết, một cá tính đặc biệt phi thường. 


Lịch sử Tây Tạng cho biết rất nhiều người đã tốn công nhọc sức để luyện thần thông 
nhưng khi thành công thì họ nhận thức rằng cái mục đích nhỏ bé lúc đầu thật không 


xứng đáng với công phu tu hành bao năm tháng một chút nào. 


Câu chuyện Lạt Ma Kadgapa (một trong 84 vị thánh Tây Tạng) có thể tượng trưng 
cho điều này: Kadgapa xuất thân là một võ sĩ lừng danh, võ nghệ tuyệt luân nhưng 


ông vân không hài lòng mà muôn tìm một võ công tôi thượng, không ai địch nôi. 


"Động lọt vào. Khi một tu sĩ phát nguyện tu nhập thất, người ta nghiên cứu các niên 
lịch lạ lùng để tìm ngày giờ thích hợp. Tu sĩ được đưa đến căn phòng đó trong sự yên 
lặng, họ âm thầm đi như một đám ma. Tôi có cảm tưởng như họ bước thật chậm như 
để kéo dài thời gian mà vị tu sĩ kia có thể thở hít bầu không khí trong lành và ánh 
sáng mặt trời. Người tu nhập thất biết rằng y đã lìa bỏ thế giới này vĩnh viễn để bước 


vào một thê giới khác, một thê giới mà chỉ mình y tìm cách sông với chính y. 


Khi cánh cửa dầy được đóng lại, người ta xây luôn một bức tường mỏng ở bên ngoài 
để không ai có thê ra vào được nữa. Người nhập thất sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy 
ánh sáng hay nói chuyện với bất cứ ai. Khi cầu nguyện y chỉ nghe được tiếng vọng 
của chính mình, nếu có nói lớn cũng chăng ai nghe vì đối với thế giới bên ngoài, y 
được coi như là người đã chết. Sự liên lạc duy nhất giữa thế giới bên trong và thế 
giới bên ngoài là một lỗ hồng rất nhỏ để đưa thực phẩm vào. Thực phẩm là một bình 
nước lã và một mẫu bánh mì (Tsampa), tuyệt nhiên không hề có một thức ăn nào 
khác. 


Nếu sau bảy ngày mà đồ ăn không được đụng đến, người ta biết vị tu sĩ đã chết và 
chỉ khi đó người ta mới phá vỡ bức tường, đem thi thê tu sĩ đi chôn. Người tu không 
hề biết mình đã ở trong đó bao lâu, y chỉ biết mùa đông đến khí hậu trở lạnh và mùa 
hè về khi khí trời oi bức hơn. Nhưng rồi y cũng quên hắn thời gian... Cặp mắt không 
còn đường sử dụng nên trở nên mùa lòa nhưng trong bóng tối, điều này không quan 
trọng nữa... Tai y cũng không nghe được tiếng đọng nào trừ nhịp đập của trái tim 
nhưng một hôm y nghe thấy tiếng người gọi... y biết người mà y mong đợi từ bao 
nhiêu năm đã đến: Tử Thần, Y mở rộng vòng tay chờ đợi và khi sự chết không còn là 
một điều ghê gớm nữa, y đã vượt ra khỏi những sợ hãi tầm thường, y đã chết đi và 


sông lại...” 


Dĩ nhiên Sven Hedin đã tiêu thuyết hóa việc này nhưng khi đọc tôi cũng không khỏi 
băn khoăn. Làm sao một người bình thường lại chịu giam mình trong một căn phòng 
tối tăm chật hẹp như vậy? Phật giáo không bao giờ chấp nhận các lối tu khổ hạnh và 
Đức Phật đã giảng rất kỹ, nói nhiều việc này thì tại sao Phật giáo Tây Tạng lại cho 
phép một lối tu hành kỳ lạ như thế? 


Trong cuốn With Mystics and Magiccians of Tibet, bà Alexandra David Neel cũng tả 
rõ việc tu nhập thất nhưng không đi sâu vào chi tiết như Sven Hedin. Tuy nhiên bà 
xác nhận rằng các hang đá đó đều kín đáo, không có ánh sáng, với những điều kiện 


vệ sinh vô cùng tôi thiêu. 


Những thắc mắc của tôi đều được giải đáp khi tôi sống tại Tây Tạng nhiều năm. Tôi 
được biết phong tục Tây Tạng không hề có việc”phát nguyện trọn đời” (Eternal 
Vow) như nhiều người đã diễn tả. Người nhập thất có thê lựa chọn thời gian họ muốn 
như vài tháng, vài năm hay vài chục năm. Ngoài ra căn phòng nhập thất đó được 
khóa lại ở phía bên trong chứ không phải bên ngoài, cũng không hề có việc xây 
tường bịt kín, chôn sống người tu như Sven Hedin đã kể. Sở dĩ nó được khóa ở trong 
để người bên ngoài khỏi làm phiền nhiễu người nhập thất nhưng dĩ nhiên người bên 


trong có thê mở cửa ổi ra ngoài bât cứ lúc nào họ muôn. 


Trong cuốn Huyền Thuật và Các Đạo Sĩ Tây Tạng (With Mystics and Magicians in 
Tibet), bà Alexandra David Neel đã viết: “Người ta có thê đánh giá trình độ của các 
tu sĩ luyện khinh công băng cách đào một cái hỗ sâu khoảng bốn thước, trên miệng 
hồ để một tắm ván có khoét một lỗ thủng vừa vặn cho một người chui lọt. Người 
luyện khinh công ngôi xếp bằng dưới hồ rồi tìm cách nhảy vọt ra khỏi hồ qua lỗ hổng 
của tắm ván nhưng họ phải nhấy lên khi chân vẫn xếp bằng vì không được sử dụng 


bắp thịt chân hay tay? 


Điều này nghe dường như vô lý, làm sao người ta có thể xếp bằng mà nhầy vọt lên 
cao được, bà Alexandra David Neel viết tiếp: “ [rước khi nhây, các đạo sĩ hít một hơi 
dài, lắm bâm đọc thần chú, hai mắt tập trung vào một điểm rồi tự nhiên thân hình y 
cứ nhắc bồng lên cao như được một sợi dây vô hình nào kéo lên. Việc nhắc bồng 
thân hình lên khỏi mặt đất đã lạ lùng nhưng làm sao để thân hình giữ nguyên tư thế 
đó rồi chui qua cái lỗ nhỏ trên tắm ván còn lạ lùng hơn nữa, dường như thân thể của 
họ không còn chịu sự chi phối của trọng lực nữa mà trở nên nhẹ nhàng như một 


luông khói”. 


Tôi không thể được chứng kiến việc này nên không có ý kiến nhưng ít lâu sau tôi 
được đọc tài liệu People of the Sun của giáo sư Jonh Blofeld viết về những bộ lạc 
người Mèo tại phía Bắc Thái Lan có những điểm trùng hợp lạ lùng: “Gã pháp sư ngồi 
trước đống lửa, miệng ngậm cái gì không rõ. Hắn chăm chú nhìn lên trên cao như đặt 


hết tâm hồn vào một điềm nào, bât chợt thân hình hắn vẫn yên ngôi xếp băng, hai tay 


hắn xòe ra đẳng trước, thân thê lửng lơ trên không khoảng vài giây rồi từ từ hạ xuống 


chô cũ. Tôi đứng yên không nói được câu nào, mô hôi toát ra đâm đìa...” 


Cả hai tài liệu trên cho thấy rằng khinh công là điều có thể xảy ra mà trong đó bắp 
thịt không hề được sử dụng. Tại sao thân thể con người có thê chống lại với sức hút 
của trái đất? Khoa học chưa thể giải thích tình trạng khinh thân (levitation) này và có 


lẽ vì chưa giải thích được nên khoa học đã phủ nhận nó. 


Là một tu sĩ Phật giáo, tôi không có tham vọng giải thích sự kiện này nhưng chỉ 
muốn biết môn khinh công được sử dụng vào việc gì và như vậy có đúng với điều 
đức Phật đã chỉ dạy không? Thời gian lưu lại tu viện Nyang To Kyi Phug đã giúp tôi 


đi đên kết luận sau: 


Khinh công (Lung Gom) không phải một phương pháp làm thân thể nhẹ nhõm, mất 
đi trọng lượng để di chuyên như nhiều người vẫn nghĩ. Việc di chuyển chỉ là một 
phần nhỏ trong phương pháp huấn luyện mà thôi. Như đã nói ở trên, muốn luyện 
thành môn khinh công thì phải diệt ngã và khi bản ngã không còn, con người sẽ trở 
nên một luồng vận hà những sức mạnh lạ lùng khác. Trong thiên nhiên thường có 
những luông điện từ rung động rất thanh nên con người không thể đón nhận nó được. 
Khi bản ngã được thanh lọc, con người sẽ có những rung động tương ứng với các 
luồng từ điện này và từ đó họ trở thành một cục nam châm có thể thu hút được các 


rung động tế nhị, thanh cao. 


Vị Lạt Ma trụ trì tu viện Nyang To Kyi Phug đã cho tôi biết rằng trái đất nhận được 


rât nhiêu vũ trụ tuyên (cosmic ray) xuât. 


Tóm lại, theo sự hiểu biết của tôi thì khinh công “lung gom” chỉ là một phương tiện 
trợ giúp các tu sĩ chứ không phải mục đích. Dĩ nhiên sau khi tập thành công, các tu sĩ 
còn phải làm nhiều việc khác như nhập thế phô độ chúng sinh hay đi chữa bệnh tùy 


theo tâm nguyện của họ. 


Việc chữa bệnh của các đạo sư không phải một điều xa lạ gì đối với người Tây 
phương. Chính đức Chúa Jesus cũng đã từng làm các phép lạ này để mang lại niềm tin 
cho các tín đồ. Đức tin và quyền năng chữa bệnh liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ. 
Đức tin là khả năng nhận lãnh; quyền năng chữa bệnh là khả năng chuyển vận những 


luồng thần lực vào người khác để giúp họ điều hòa cơ thể. 


Một điểm quan trọng cần nêu lên ở đây, người chữa bệnh chỉ là một con đường vận hà, 
một chất xúc tác, một động cơ để những luồng thần lực thiên nhiên tác động. Họ 
không phải là người sở hữu quyền năng đó, một tu sĩ đã diệt ngã không bao giờ vỗ 


ngực xưng là đẳng này, đắng nọ hay khoe khoang một quyền năng nảo. 


Quan niệm của đa số mọi người đều cho rằng quyền năng là một cái gì có thể sở hữu, 
một phép lạ, một cái đũa thần chỉ đá hóa vàng, hô phong hoán vũ hay bay nhấy trên 
không trung. Tóm lại, khi sử dụng quyền năng họ có thê là bất cứ gì theo ý muốn. Đó 
là một quan niệm ấu trĩ xuất phát từ trí tưởng tượng và lòng tham lam ích kỷ. Đối với 
họ, thế giới này là một cái gì phiền phức, một chướng ngại vật cho cái bản ngã của 
họ nên họ phải tìm cách thay đổi nó để nó hợp với ý mình. Đi xa hơn nữa, quan niệm 
này bắt nguồn từ cái bản ngã kiêu căng, nó nghĩ rằng nó có thê đạt được tất cả những 
øì nó muốn và nó thì muốn rất nhiều. Vì không thể thỏa mãn cái tham vọng điên 
cuồng đó nên nó nghĩ rằng nó cần phải có thêm quyền lực, một thứ quyên lực siêu 


nhiên do chính nó tưởng tượng ra và gọi là “quyền năng” (Magic). 


Một người nhập thất bắt đầu bằng việc quán chiếu tánh không (Vold) để diệt ngã vì 
họ biết rằng tất cả thế giới này chỉ là huyễn, không thật. Do công phu tu hành mà họ 
ý thức được rằng quyền năng lớn lao nhất mà họ có thê sở hữu được là việc kiểm 
soát, chinh phục cái bản ngã của chính mình. Khi cái bản ngã không còn, họ không 
còn thấy thế gian này là một cái gì phiền phức, một thức thể cách biệt với họ nữa mà 
tất cả chỉ là một. Khi mình và thế gian không còn sai khác, không còn phân biệt thì 
đời sống trở nên thực tiễn hơn và tất cả mọi sự tầm thường nhất, nhỏ bé nhất đều trở 


nên mâu nhiệm lạ lùng. 


Việc chữa bệnh thường được coi như một phép lạ vì nó không được giải thích một 
cách hợp lý. Thực ra quyền năng này chỉ là sự phối hợp những động lực thiên nhiên 
một cách trực tiếp. Khi bị bệnh, thân thể con người thường bị xáo trộn bởi những 
nguyên nhân khác nhau. Nếu bệnh nhẹ thì chỉ tĩnh dưỡng ít lâu, cơ thể họ có thể hồi 
phục vì người nào cũng có cái khả năng tự chữa bệnh, tự làm điều hòa cái trật tự sẵn 


có nơi mình. 


Bệnh nặng là khi thân thể họ không đủ sức tái lập cái trật tự ban đầu nữa nên lâm vào 


tình trạng mắt quân bình. 


Thi thoảng ngài vẫn ghé qua đây mỗi khi có dịp đi lên rặng núi Kailas. 


Trong suốt thời gian du hành qua Tây Tạng, tôi đã được nghe kể nhiều về công lao 
của hòa thượng Tomo. Gần như nơi nào ghé đến ngài cũng thuyết pháp độ sinh, chữa 
bệnh cho những người không thê chữa được và đem lại niềm tin cho hàng trăm ngàn 


người sống đọc theo dẫy Tuyết Sơn. 


Tại thành phố Poo, tôi nghe nói một thiếu nữ bị liệt từ nhỏ không thê đi đứng được 
đã được ngài chữa khỏi. Khi người ta mang cô này đến trước mặt ngài thì tự nhiên cô 
ta ngồi bật dậy chắp tay niệm Phật như chưa từng đau ốm bao giờ. Lúc chúng tôi ghé 
qua Poo thì cô gái đó vẫn còn sống và dân chúng trong làng xác nhận rằng họ đã 
chứng kiến rõ ràng quyền năng chữa bệnh của hòa thượng Tomo. Tôi không nghỉ 
ngờ chút nào về khả năng chữa bệnh của ngài vì tất cả mọi người chung quanh dãy 
Tuyết Sơn người ta đã nói đến ngài với một sự sùng kính sâu xa. Ngay cả sau khi 
ngài nhập diệt, người ta vẫn thường nhắc nhở đến ngài như một vị đạo sư đã hướng 
dẫn và mang lại niềm tin cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên, thói thường người ta vẫn 
hay thêu dệt nhiều huyền thoại vào cuộc đời của một người nỗi tiếng nào đó nhưng 
hòa thượng Tomo đã là một huyền thoại ngay khi ngài còn sống vì tất cả những ai 
gặp ngài, được nghe ngài thuyết pháp đều công nhận rằng ngài là một trong số rất ít 


vĩ nhân đã xuât hiện trên mặt địa câu này. 


Cuộc đời của hòa thượng Tomo là một bằng chứng hùng hồn rằng kinh nghiệm tâm 
linh là một kết quả hiển nhiên qua công phu tu hành chứ không phải một điều trừu 


tượng dựa trên lý thuyết hay một cái gì cao xa mà không ai có thể đạt được. 


Phật giáo Tây Tạng không quan niệm các tăng sĩ phải là người có tài ăn nói hùng hồn 
để giao giảng các giáo điều mà chủ trương rằng chính cuộc đời của các tăng sĩ phải là 
những tâm gương sáng để mọi người chung quanh nhìn vào đó soi chung hay một 
bằng chứng hiển nhiên rằng con đường thoát khổ, an nhiên tự tại là điều có thể đạt 
được. Một tu sĩ nhập thất mặc dù không hề thốt lên câu nào nhưng chính sự hiện diện 
của một người như vậy có thể làm phấn khởi những người khác khiến họ phát tâm tu 
hành, làm lành lánh dữ. 


Đối với đa số mọi người, nhập thất là một hình phạt nặng nề. Không mấy ai có thê 
chịu đựng sự cô lập kéo dài qúa lâu như vậy nhưng nếu ai đã nhập thất (Solitary 
confinement) mà không hề hắn gì thì hắn họ phải sở hữu một tinh thần dũng mãnh, 


kiên cố vượt xa người thường. Cái tinh thần đó không phải một đầu óc trơ trơ như gỗ 


đá nhưng là một tinh thần phóng khoáng, tự do phản ảnh một nội tâm phong phú trải 


qua bao ngày tháng rèn luyện, quán tưởng. 


Có lẽ vì thế, người Tây Tạng thường hết sức kính trọng các tu sĩ nhập thất, 
những người có can đảm sống một mình nơi rừng sâu núi thắm hơn là những tu 
sĩ hoạt bát miệng nói trơn tru trong những ngôi chùa lộng lẫy. Chỉ những người 
đã tự chiến thăng chính mình, đã tự khắc phục hoàn cảnh chung quanh, đã có 
một nội tâm phong phú và lòng dũng mãnh tuyệt vời mới dám bước vào cái thế 
giới bên trong (inner world). Muốn bước vào thế giới này, họ phải có những cái 
chìa khóa đặc biệt để tháo mở những lần cửa đóng then cài, để có thể bước đi 
không sợ lầm lạc và sống trong thế giới nội tại mà vẫn không quên sợi dây thân 


ái với những chúng sanh đang sỉ mê lâm lạc bên ngoài. 


Cái chìa khóa đặc biệt đê bước vào thê giới nội tại và việc thực hành thiên định dưới 
sự chỉ dẫn của một bậc chân sư. Qua những câu thân chú bí truyền, người tu có thể liên 
lạc với vị thây và qua sự thực hành thiên định họ bước vào cái thê giới bên trong, quán 


chiêu các cảnh giới đê hòa nhập vào hải hội của chư Phật, chư Bô Tát. 


Mặc dù tu sĩ ngồi yên bất động nhưng thật ra tâm thức họ hoạt động vô cùng mãnh 
liệt. Họ không ngôi chờ đợi một phép lạ xảy đến hay một linh ảnh nào xuất hiện như 
nhiều người thường diễn tả, họ cũng không cầu xin hay ao ước một điều gì như nhiều 


phương pháp đã đề cập. 


Phật giáo Tây Tạng nhắn mạnh đến ba điều căn bản khi thiền định là phải luôn 
luôn quán tưởng đến tánh Không (Void) để diệt Ngã, mở rộng lòng từ bi để giữ 
sự liên hệ với pháp giới chúng sinh và giữ tâm vô sở cầu để tránh gặp ma 
chướng. 


Chúng tôi tiếp tục di chuyển trên bình nguyên Aksai. Bầu trời xanh ngắt không một 
gợn mây, chung quanh tôi là những rặng núi chập chùng với muôn hình vạn trạng. 
Có những ngọn núi đá vôi hình thù kỳ dị do sự soi mòn của gió cát và thời gian. Có 
những đổi cát vàng nhấp nhô hắt lên những màu sao chói lọi làm tôi choáng váng, 
ngộp thở. Đôi khi tôi có cảm giác như đang đi trong một thế giới bị đảo ngược vì ánh 


sáng mặt trời phản chiêu trên cát rực rỡ đã át cả bâu trời xanh thăm. 


Khi bóng đêm vừa xuống thì những tỉnh tú hiện ra lấp lánh dày đặc trên nền trời. 
trong màn đêm bao la người ta nhìn thấy những ngôi sao đổi ngôi, những đốm sáng 
lạ lùng xuất hiện trên bầu trời và vũ trụ không còn là một cái gì trừu tượng nữa 


nhưng là một kinh nghiệm trực tiếp với nhịp điệu thiên nhiên huyền diệu. 


Sự cô liêu tĩnh lặng mang lại những thay đổi lạ lùng trong tâm thức con người. 
Người ta thấy gần gũi hơn, thân mật hơn với thiên nhiên và hình như giữa mình và 
thiên nhiên không hề có sự phân cách. Dưới bầu trời bao la của muôn ngàn tinh tú, 
đầu óc con người trở nên mẫn cảm và mở rộng. Những tư tưởng chật hẹp, ích kỷ tự 
nhiên biến mắt mà tất cả chỉ là một sự ngạc nhiên kỳ thú trước những đổi thay mầu 


nhiệm của thiên nhiên. 


Tôi còn nhớ những ngày ấu thơ sống bên rặng Andes, xứ Bolivia tôi vẫn thường 
chiêm ngưỡng rặng núi uy nghi sừng sững này và ước mong sẽ có ngày được thám 
hiểm nó. Tô mơ ước thành nhà leo núi thiện nghệ vượt cao nguyên Queschila đề leo 
lên đỉnh Cochachamba hay mạo hiểm vượt qua những khu rừng rậm tìm mỏ vàng, 


mỏ bạc rải rác quanh Rặng Andes. 


Khi lớn lên, tôi nhìn thấy mình không còn muốn khai khẩn những khu rừng nhiệt đới 
nữa mà chỉ muốn khai phá đào sâu vào nội tâm của chính mình. Thay vì học kỹ sư 
mỏ tôi ghi tên học triết, nhưng đầu óc mạo hiểm của tôi không cho phép tôi đi theo 
một hệ thống triết học nào mà thúc đấy tôi đi tới không ngừng trên con đường tìm 
Chân Thiện Mỹ. Từ tư tưởng Plato tôi say mê Schopenhauer và từ Thần học tôi đâm 
ra say mê Siêu hình học... Ngay từ năm đầu đại học tôi đã bắt đầu viết những bài tiểu 
luận đối chiếu tôn giáo như một hình thức làm sáng tỏ đầu óc còn non nớt của tôi. 
Tôi không muốn đi theo một con đường nào, một tôn giáo nào vì cha mẹ hay xã hội 
tôi đang sống chấp nhận nó. Thay vì tin tưởng tôi muốn hiểu biết cặn kẽ trước khi 
chấp nhận và thay vì chấp nhận tôi muốn sống với nó, thở với nó, hòa nhập với nó. 
Phật giáo đã mở cho tôi một chân trời rộng rãi, đây là tôn giáo duy nhất mà tôi được 
biết không đòi hỏi một đức tin tuyệt đối, không có một đẳng tối cao cầm cân thưởng 


phạt mà là một lối sống tự do, phóng khoáng thích hợp với tôi hơn cả. 


Tại đại học Naples, tôi thường xuyên nghiên cứu và học hỏi những sách vở viết về 
Phật giáo. Vì số sách được phiên dịch còn rất ít nên tôi phải tự học Pali để có thể tìm 
hiểu thêm về tôn giáo này. Ít lâu sau tôi đã qua Tích Lan thọ giới với Đại sư 


Nyanatiloka Mahathera, một học giả uyên thâm về Pali lúc đó. Tôi sống tại tu viện 


Polgasduwa, vừa học hỏi truyền thống Phật giáo Nam Tông vừa nghiên cứu và dịch 
thuật sách vở Pali ra ngoại ngữ. Cuộc sống tu hành êm đêm này kéo dài nhiều năm 
nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì không thể diễn tả. Điều tôi khám phá 
được ở Yigah Cholin đã mở một chân trời rộng rãi bao la đề từ đó tôi có thê ý thức rõ 
chân trời rộng rãi bao la để từ đó tôi có thể ý thức rõ rệt ý nghĩa mầu nhiệm của sự 


sông. 


Trên bình nguyên bao la rộng rãi, bên dòng suối nhỏ chảy róc rách, ngồi cạnh đống 
lửa ấm áp, tôi chợt thấy mình đang sống như chưa hè sống như thế bao giờ. Tôi nhìn 
hai người bạn đồng hành say sưa ngủ bên cạnh bầy ngựa yên lặng ăn cỏ, một niềm 
vui lạ lùng như thắm vào từng làn da thớ thịt. Tôi nhủ thầm hạnh phúc quả không thể 
tìm kiếm trong lầu son gác tía, trong sự thỏa mãn những tham vọng điên cuồng 


nhưng là những giây phút mà người ta thực sự sống, thực sự chiêm ngưỡng sự sống. 


Tôi đặt pho tượng Phật mà hòa thượng Tomo đã trao cho lên một tảng đá lớn rồi tập 
trung tỉnh thần vào đó. Tôi không biết mình đã đắm mình trong cơn đại định bao lâu 
nhưng bầu trời đột nhiên đồ mưa, những hạt mưa nhỏ rơi xuống thắm qua làn áo lót 


vào đa thịt tôi như những ân huệ thiêng liêng nào đó. 


Tây Tạng với những rặng núi hiểm trở quanh năm tuyết phủ, những cánh đồng bao la 
bát ngát, những kỳ hoa dị thảo và những tu sĩ ân mình trong động đá đã trở thành đề 
tài của không biết bao nhiêu huyền thoại. Ngay những quốc gia láng giếng như Trung 
Hoa, Ấn Độ, A Phú Hãn hay Mông Cô cũng đều có những giai thoại đề cập đến “xứ 
tuyết” này. Lịch sử Trung Hoa kể rằng Lão Tử làm quan nhà Châu, khi thấy triều 
đình suy thoái, ông từ quan cưỡi một con trâu nhằm hướng Tây (Tây Tạng) mà đi. 
Khi đến biên giới, quan giữ ải thiết tha giữ lại, ông bèn viết cuốn Đạo Đức Kinh 
truyền lại cho đời sau rồi tiếp tục cuộc hành trình. Người ta tin rằng ông đã nhập thất 
tu đạo, luyện đơn trên đỉnh Tuyết Sơn. 


Một nhân vật lịch sử khác, tô Bồ Đề Đạt ma sau khi truyền bá Thiền tông tại Trung 
Hoa đã nhập tịch, xác được nhập tháp tại núi Hùng Nhĩ nhưng ít lâu sau người ta lại 
thấy ngài tay cầm một chiếc dép phi hành qua đỉnh Thông Lãnh về phương tây (Tây 
Tạng). Vua Trang đề nghe chuyện kề đã truyền lệnh mở tháp ra coi thì thấy bên trong 


chỉ còn một chiêc dép. Nhà vua cho đưa chiêc dép đó về thờ ở chùa Thiêu Lâm. 


Án Độ cũng có rât nhiêu giai thoại kê rắng các thánh nhân, đạo sĩ xứ này cũng 


thường ngộ đạo hoặc được điểm hóa bởi các đạo sư tu trên tỉnh Tuyết Sơn. Ngày nay 


người ta vẫn thấy nhiều đạo sĩ hành hương lên phía Bắc như bị một sức mạnh vô 


hình nào đó lôi cuôn. 


Hiến nhiên Tây Tạng phải có một cái gì khác thường mới thu hút được những người 
như vậy. Phải chăng vì nằm ở một vị trí biệt lập, xa cách các quốc gia nên Tây Tạng 


vân còn gìn giữ được tính hoa của một nên văn minh tôn giáo? 


Nếu Tây Tạng có những tinh hoa đặt biệt thì tại sao người ta không thê tìm được nó 
tại các tu viện to lớn như Sera, Drepung hay ganden hoặc trong sách vở cất giữ trong 
các thư viện tại Lhassa? 


Trước khi đi xa hơn, người ta cần biết rằng tôn giáo nào cũng thường chia làm hai 
phần: Công truyền (Exoteric) hay Hiển giáo và Bí truyền (Esoteric) hay Mật giáo. 
Phần công truyền được đề cập rõ rệt trong các kinh điển, sách vở, các bộ luật và luận 
nhưng phần bí truyền chỉ đạo được truyền dạy cho một thiểu số chọn lọc trong vòng 
bí mật. Các kinh điển chỉ đề cập đến phần nầy một cách hết sức lờ mờ, không rõ rệt. 
Do đó người ta chỉ có thể học hỏi qua hình thức khẩu truyền với các bậc tu chứng ấn 
mình trong những hang động hẻo lánh. Nhưng tại sao các tu sĩ này không xuất 
hiện truyền dạy chân lý mà lại ân mình nơi non cao núi thắm? Cuộc du hành 
lên Tuyết Sơn đã giúp tôi tìm được câu trả lời. Chân lý không phải điều để 
mang ra tuyên bố một cách ồn ào, hời hợt trên đầu môi chót lưỡi, nhưng là một 
thứ mà người ta chỉ có thể kinh nghiệm được mà thôi. Ngôn ngữ không thể diễn 
tả những sự kiện tuyệt đối này và không phải người nào cũng có kinh nghiệm 
như nhau. Tùy căn cơ mà người ta nghiệm được một cách khác nhau, đôi lúc 
điều người ta tưởng như là một chân lý vĩnh cửu lại chỉ là một ảo ảnh, một hư 
vọng của tâm thức, người ta đâm ra bàng hoàng sợ hãi mà không dám nhìn 
thắng vào đó, không dám đối đầu với nó. Vì nghiệp chướng còn dày, chúng sinh 
chỉ thích nghe, thích thấy những gì hợp với điều mong ước của mình chứ không 
muốn nhìn thắng vào sự thật. Đó cũng là lý do các bậc tu chứng ít xuất hiện và 
chỉ dậy dỗ cho một thiểu số người thiết tha cầu đạo, có căn cơ vững chắc, sau 
khi đã vượt qua các thử thách để xứng đáng nhận lãnh các tỉnh hoa này. 


Sư trưởng Gomchen Lachen (Gomchen Lachen Rinpoche) là một trong những bậc tu 
chứng nỗi tiếng của Tây Tạng lúc đó. Ngài nhập thất trên đỉnh một ngọn núi cực kỳ 
hiểm trở, mặc dù rất ít tiếp xúc với ai nhưng hầu hết các tu sĩ trên dãy Tuyết Sơn đều 


coi ngài như một vị chân tu đã đắc những đạo quả rât cao. 


Hầu tước Ronaishay, thống đốc tỉnh Bengal đã viết về ngài trong cuốn Land of 
Thunderbolt như sau: “Trong suốt hai mươi sáu năm liền, ông tĩnh tu tại một hang 
động hẻo lánh với một số lương thực tối thiểu. Cái công năng thúc đây con người rời 
bỏ tất cả để sông trong cô tịch, chịu đựng tất cả những thay đổi khắt khe của thời tiết 
để quán tưởng về sự giải thoát quả thực hết sức phi thường và xứng đáng được kính 
phục”. 


Danh tiếng sư trưởng Lachen vang lừng nên một người Âu không quản đường xá vạn 
dặm đã đến tận nơi để cầu đạo. Sư trưởng Gomchen Lachen chỉ vào một hang đá gần 
đó nói: “Chỉ khi nào ngươi có thể tĩnh tu ba năm liền trong hang đá đó thì ta mới dạy 
bảo cho ngươi”. Người nọ chấp nhận điều kiện, nhập thất trong ba năm liền rồi được 
sư trưởng Lachen nhận làm đệ tử. Người Âu đó không ai khác hơn là bà Alexandra 
David Nell, nhà thám hiểm người Phật mà những cuốn sách viết về Tây Tạng đã làm 
say mê độc giả khắp thế giới. Tôi có thể nói rằng có lẽ thế giới biết đến Tây Tạng 
một cách đứng đắn, chính xác là nhờ công trình biên khảo công phu, giá trị của bà 
David Neel. Phần lớn sách của bà đã được dịch ra hàng chục ngoại ngữ và cho đến 


nay (1966) vẫn là những cuốn sách bán chạy nhất. 


Sở dĩ cuốn sách của bà David Neel có một giá trị độc đáo vì bà có một kiến thức rất 
rộng về phong tục, ngôn ngữ cũng như các hiện tượng siêu nhiên huyền bí của Tây 
Tạng. Những kiến thức này chỉ là kết quả của thời gian tu học dưới sự chỉ dẫn của sư 
trưởng Lachen. Dù không rời khỏi động đá, không hề phải tiếp xúc với thế gian 
nhưng ngài vẫn gửi được những “thông điệp” 
bà David Neel. 


cho thê gian qua những cuôn sách của 


3 


Danh từ “thông điệp” ở đây không có tính cách cá nhân hay giáo điều nhưng nó mở 
ra cho thế giới nhìn thấy cái kho tàng tâm linh từ lâu vẫn được cất giấu cần thận tại 
Tây Tạng. Tôi nghĩ rằng nếu không có ý định đó thì chưa chắc ngài đã nhận bà David 


Neel làm đệ tử và dạy dỗ, huấn luyện cho bà này. 


Một bậc ẩn tu không nhắm mắt quay mặt vào tường để trốn tránh thế gian nhưng các 
ngài đã nhận thức rõ rệt vẻ thế gian như nó là (as is) và sống thường trực trong thế 
giới đó. Chính chúng ta vì mê đắm nên mới quan niệm thế giới này là một cái gì tách 


biệt với mình và nây sinh ý tưởng “trôn chạy” hoặc “theo đuôi” nó. 


Trong cuốn Hành Trình Đi Lhassa (Journey to Lhassa), bà David Neel đã viết: 


“Tâm trí và giác quan của tôi đã hoàn toàn thay đôi nhờ sự quán chiêu nội tâm. Phải 
chăng đâu óc tôi trở nên mân cảm hơn hay đên lúc đó tôi mới bừng tỉnh và nhận thức 


được sự mâu nhiệm của sự sông?” 


Vượt qua bình nguyên Aksai, chúng tôi đã đến trung tâm của rặng Tuyết Sơn. Từ đây 
đi về phía Nam, tôi có thê đến ngọn Kallas, ngọn núi linh thiêng nhất hoặc nếu rẽ về 
hướng đông chúng tôi sẽ đến đỉnh Thangu nơi sư trưởng Gomchen Lachen ân tu. Tôi 


quyết định đi về phía đông rồi vượt đèo Eche để vào: tiểu quốc SIkkim. 


Sau mấy tuần lễ trèo đèo lội suối, chúng tôi dừng chân trước một ngọn núi cao ngất 
phủ đây tuyết trắng: đỉnh Thangu. Từ chân núi chúng tôi men theo những con đường 
mòn nhỏ hẹp quanh co mới leo được đến đỉnh. Gió lạnh rít lên từng chập, tuyết phủ 
ngập lối đi, người ta không thê làm gì hơn là cắm cúi tiến bước. Một ý tưởng, dù chỉ 
một ý tưởng muốn được nghỉ ngơi chốc lát cũng có thể khiến người ta dừng chân và 


rồi chết cứng trong làn gió lạnh ghê hồn từ đỉnh Thangu đồ xuống. 


Gần nửa đêm chúng tôi đến một căn nhà nhỏ xây sát vào vách núi. Đây là căn nhà 
nhỏ xây cất để cho những đệ tử của ngài tạm trú mỗi khi đến thăm ngài. Từ đó người 
ta có thể nhìn thấy hang động của sư trưởng Lachen cách đó không xa nhưng khi đó 
chúng tôi đã mệt nhoài. Tôi quyết định tạm nghỉ ở đây qua đêm trước khi yết kiến 


ngài. 


Như thường lệ, trước khi ngủ tôi ngồi yên sắp bằng nhận định và trì tụng những bài 
thần chú khâu truyền. Tự nhiên một sự kiện lạ lùng đã xảy ra, tôi có cảm tưởng như 
một sức mạnh vô hình ở đâu từ từ xâm nhập chiếm lấy đầu óc tôi khiến tôi mất tự 
chủ, không thể tập trung tư tưởng được nữa. Tôi ý thức ngay rằng cái sức mạnh đó 
chính là tư tưởng của sư trưởng Lachen, ngài đang chú ý đến tôi nhưng luỗng tư 
tưởng của ngài qúa mãnh liệt nên nó đã xâm chiếm trọn vẹn đầu óc tôi khiến tôi trở 
nên tê liệt. Tôi có cảm tưởng như mình là một hành tinh đang bị thu hút vào qũy đạo 
của một hành tinh khác. Đầu óc của tôi trở nên hoang mang vô định, tôi thấy mình 
đang từ từ tan biến vào một cái gì không diễn tả. Tự nhiên tôi bỗng nghĩ rằng nếu 
không tìm cách cưỡng lại, tôi có thể bị mắt mình vĩnh viễn. Tư tưởng này vừa chớm 
lên thì tôi đâm ra hoảng hốt, trong khoảnh khắc ý niệm về bản ngã đã nổi lên. Tôi cố 
găng nhây ra khỏi giường như để thoát khỏi ảnh hưởng của luồng sức mạnh kia. 
Chưa bao giờ tôi cảm thấy rằng mình có thể tan biến vào trong cái gì uyên nguyên 


rỗng lặng (plenum-volđ) như vậy. Tôi cuống quýt lẫy tâm gương vẫn dùng đề soi mặt 


cạo râu ra để ngắm nhìn mình trong đó. Phải chăng tôi còn là tôi hay không? Để 
chứng minh rằng mình vẫn còn là mình, tôi chụp lấy tập giấy trên giường và vẽ ngay 


một bức tự họa (self-portraIt). 


Mặc dù nhiệt trong phòng lạnh như băng nhưng mồ hôi của tôi toát ra đầm đìa, khi 
tôi vẽ xong bức tự họa thì sức mạnh kia tự nhiên biến mất. Tôi ngồi vên một lúc như 


xuât thân rôi lâm bâm đọc những bài thân chú đê nhiệp tâm cho đên sáng. 


Sáng hôm sau mặc dù vẫn còn xúc động nhưng tôi cũng thay y phục chỉnh tè để ra 
mắt sư trưởng Lachen. Đó là một ông lão đã già lắm nhưng khuôn mặt hồng hào 
quắc thước đang ngồi trên một tắm thảm bện bằng rơm. Sư trưởng Lachen mời tôi 
dùng trà, thân mật hỏi tôi từ đâu đến và có mục đích gì. Khi biết tôi là đệ tử của hòa 


thượng Tomo thì ngài gật đầu. 
- Thầy con là một bực chân tu đạo hạnh, một bậc đại lạt ma mà ta rất kính phục. 


Tôi đưa cho ngài xem pho tượng nhỏ mà hòa thượng Tomo đã trao cho tôi như một 
tín vật. Ngài thận trọng cầm nó đưa lên trán ba lần bằng một cử chỉ tôn kính. Tôi kể 
cho ngài nghe về những cuốn sách của bà Alexandra David Neel đã trợ giúp rất nhiều 
người Âu trong vấn đề tìm hiểu nền văn minh cao cả của Tây Tạng, khuôn mặt ngài 
trở nên rạng rỡ khi nghe nhắc đến bà David Neel. Ngài mở một chiếc hòm gỗ gần đó 
đưa ra một tờ báo cũ nát có nói về cuộc du hành của bà này. Chúng tôi tiếp tục đàm 
đạo một lúc rất lâu. Khi biết tôi xuất thân từ Tích Lan, ngài bật cười chỉ vào mớ tóc 


đài bù xù trên đầu rôồi khôi hài: 

- Nếu các tu sĩ Nam Tông nhìn thấy tôi thì họ nghĩ sao. 

Tôi cũng bật cười: 

- Ngay như đức Phật cũng đâu có cạo hết tóc nhưng ngài vẫn thành đạo kia mà. 


- Con nói đúng đó, nhiều người chỉ biết kính trọng những hình thức bên ngoài chứ 
không biết giá trị thực sự của người tu là chiến thắng chính mình và giữ sao cho thân, 


tâm được an tịnh. 


Chúng tôi tiếp tục nói về những phương pháp tu tập, quán tưởng, thiền định và đã có 
lúc tôi định hỏi ngài về câu chuyện xảy ra đêm qua nhưng rồi lại ngại ngùng. Cái 


cảm giác bị tan biên trong hư không làm tôi sợ hãi ít nhiêu nên tôi không muôn nhắc 


đên nó nữa. Sau cùng tôi mở cuôn sách nhỏ vân mang theo bên người nhờ ngài việt 


cho ít lời chỉ dẫn đề làm kỷ niệm. 


Ngài mỉm cười chăm chú nhìn tôi và nói răng ngài đã già yêu, tay chân run lây bây 
không thê việt được nữa nhưng rôi ngài vân câm bút vào thảo ngay một bài trường 


thi bằng tiếng Tây Tạng. 


- Đây là đê tài đê con suy ngâm môi khi thiên định. Đê tài này đê cập đên mười tám 


phương pháp quán tưởng về tánh không (vold). 


Tự nhiên tôi bỗng giật mình. Thì ra ngài biết rõ chuyện xảy ra đêm hôm trước. Trong 
khoảng khắc tôi hiểu ngay rằng ngài đã cố ý hướng dẫn cho tôi kinh nghiệm về tánh 
không (sunyata) nhưng tôi chưa đủ trí tuệ để hòa nhập vào cái không hải rỗng lặng 
uyên nguyên kia, công phu thiền quán của tôi còn nhiều thiếu sót, bản ngã của tôi còn 
mạnh chưa chịu tiêu dung vào hư không để bước vào cảnh giới “Không Vô Biên Xứ 
Định”. 


Thây tôi có vẻ ngượng ngùng, sư trưởng Lachen mỉm cười: 


- Một công phu tu tập siêng năng chưa đủ mà còn phải chú trọng việc mở mang 
trí tuệ nữa. Con cần trì tụng chú Đại Bi và bộ Bát Nhã Ba La Mật để suy ngẫm 
về tánh không cho thấu đáo thì mới mong có thể tiến bộ thêm được. 


Tôi cúi đầu cám ơn lời chỉ bảo của ngài, quả thật tôi rất chăm chỉ thực hành các nghỉ 
thức nhưng chưa đạt được đến trạng thái ung dung tự tại của các bậc tu chứng đã 
thực sự kinh nghiệm được tánh Không (suyata). Cho đến nay, mỗi khi nhớ lại cái 
kinh nghiệm lạ lùng trên đỉnh Thangu tôi không khỏi thầm biết ơn ngài đã chỉ điểm 
cho tôi thấy rằng cái bản ngã mà ta tưởng đã diệt được nó qua công phu tu hành vẫn 
còn rất mạnh và chỉ khi thực sự kinh nghiệm được tánh Không, người tu mới có thể 


bước vào cái thê giới bao la rộng rãi của những cảnh giới bât khả tư nghĩ”. 


Từ đó tôi nghiệm rằng chỉ khi ý thức thực sự được tính chất vô ngã của mình thì 
người tu mới có thể tiễn bộ trên con đường đạo. Các phương pháp thiền định của 
ngoại đạo tuy cũng cao siêu, cũng giúp các hành giả lên được những cảnh trời nhưng 
vì cái “ngã” dù là tiểu ngã hay đại ngã vốn còn chấp có nên đã trở thành một chướng 
ngại ràng buộc, khiến người tu không sao vượt lên cao hơn nữa. Tuy trụ ở các cảnh 
trời hưởng phước một thời gian, khi các phước báu này tiêu tan thì họ lại sa đọa trở 


lại vào vòng luân hồi sinh tử. Một người tu khi đã đến sát bờ phải biết dùng trí tuệ để 


vượt lên, vượt qua, chiên thăng mọi chướng ngại cuôi cùng đê qua đên “bờ bên kia” 
vì nêu không thì họ vẫn chỉ chơi với giữa dòng, lúc chìm đắm khi nồi trôi không sao 


đạt đến thực tại cuối cùng được. 


Sau khi từ giã sư trưởng Lachen, chúng tôi dừng chân tại Sikkim, một tiêu quốc nằm 
sát biên giới Ấn Tạng. Tôi ghé vào chùa Podang nơi bà Alexandra Divid Neel đã 
từng tu ở đó. VỊ Lạt Ma trụ trì mời tôi nghỉ trong căn phòng mà trước đó ít năm bà 
David Neel đã trú ngụ. Chính tại căn phòng này mà khi tiểu vương Koshan 
Maharajah đến viếng, bà David Neel đã nghe thấy một tiếng nói vô thanh cảnh cáo 


ông về chính sách “cải cách xã hội” đang được thi hành lúc đó. 


Tiểu vương Koshan Maharajah là người theo Âu học, đã từng du học nhiều năm ở 
Âu châu. Khi về nước, ông chủ trương Âu hóa và triệt để bài trừ những điều mà ông 
cho là cổ hủ, lỗi thời. Ông ra lệnh đóng cửa chùa chiền, bắt giam các tu sĩ, cắm dân 
chúng thực hành các nghi thức tôn giáo cổ truyền. Ông tin rằng khoa học, lý luận và 
một nên giáo dục rập khuôn Âu châu mới là con đường đưa xứ sở ông trở nên văn 


minh, tiên bộ. 


Cuộc cải cách xã hội của Koshan Maharajah thất bại sau đó vì gặp phải sự chống đối 
mãnh liệt của dân chúng. Tiểu vương Tashi Namgyang Maharajah, em ruột của 
Koshan lên nối nghiệp và thay đối chính sách này bằng một đường lối ôn hòa hơn. 
Ông khuyên khích việc bảo tồn truyền thống cô truyền, đề cao giá trị sẵn có và thay 
đôi các tập tục mê tín dị đoan bằng việc giáo dục các tu sĩ qua các đại học Phật giáo. 
Nhờ vậy xứ Sikkim trở nên một trung tâm Phật giáo quan trọng, trong thời gian du 
lịch tại đây tôi đã sưu tầm được rất nhiều bộ sách cô giá trị. Tại chùa Eche (Eche 
Gompa) tôi đã họa lại rất nhiều hình vẽ, các chủng tự huyên bí thâu thập được nhiều 
tài liệu viết từ thế kỷ thứ 14. 

Biết tôi là một học giả đã biên soạn nhiều sách vở về Phật giáo, tiểu vương Tashi 
MaharaJah đã ra lệnh cho nhà quý tộc Enche Kazi phải lo liệu cho tôi thật chu đáo. 


Từ việc cung cấp vật thực đến việc lo lừa ngựa di chuyên để hướng dẫn tôi đi khắp 


các chùa chiên, di tích lịch sử trong vùng. 


Enche Kazi là một tín đồ Phật giáo thuần thành, dòng họ của ông sở hữu rất nhiều đất 
đai tại đây và từ nhiều đời trước tổ tiên họ đã cho xây cất nhiều đền chùa, tu viện khắp 


xứ. Tôi sông với g1a đình Kaz1 hơn một tháng và họ đôi đãi với tôi như người nhà. Tôi 


được biết gia đình này đã giúp đỡ và trợ cấp cho hàng trăm tu sĩ để họ yên tâm tu học. 
Phần lớn gia đình người dân xứ này đều trông cậy vào những người con trai buôn bán, 
canh tác chăn nuôi nhưng nếu những người này muốn từ bỏ gia đình để trở nên một tu 
sĩ thì gia đình đó ắt phải chịu các thiệt thòi vật chất. Enche Kaz¡ đã chu cấp cho tất cả 
những gia đình này để họ yên tâm và khuyến khích con cái tu học. Chính tại đây mà 
tôi được biết rằng Lạt Ma Yongden cũng đã được nuôi đưỡng, tài trợ bởi gia đình này. 
Trong khi du hành, bà Alexandra David Neel đã từng tạm trú nơi đây, bà đã nhận 
Yongden làm nghĩa tử và cùng ông này du hành khắp Tây Tạng. Công trình nghiên 
cứu của bà David Neel và Lạt Ma Yongden đã giúp cho hàng triệu người khắp thế giới 
biết đến Tây Tạng và định mạng cho thấy gia đình Kazi sẽ đóng một vai trò quan trọng 
trong thời gian sắp đến. 

Trước khi rời Sikkim, tôi viết thư cảm ơn tiêu vương Tashi Maharajah về tắm thịnh 
tình ngài đã dành cho tôi. Nhà vua cho người triệu tôi đến dùng cơm riêng với ngài, 
một hân hạnh mà tôi không thể từ chối. 

Đó là một buôi chiều êm ả, tiếng ve sầu ngân nga vang lừng khu thượng uyên, chúng 
tôi ngồi trên một hàng hiên cao nhìn về những rặng đồi thấp chập chùng quanh 
Podang. Câu chuyện bao quanh vấn đề tôn giáo, triết học, xã hội rồi chuyên qua các 
đề tài như kinh tế, thương mại, giao thông v.v... 


Tôi chỉ lên một ngọn đôi gần đó, nơi hàng đêm tôi vẫn nhìn thấy những vệt sáng di 


chuyên giống như những ngọn đèn xe hơi: 


- Tôi không thể ngờ ngài cho thiết lập cả một trục giao thông xuyên qua ngọn đôi kia, 


một xa lộ như vậy ắt hăn tốn kém lắm. 
Tashi MaharaJah ngạc nhiên: 


- Nhưng làm gì có xa lộ nào trên đổi đó, con đường giao thông duy nhất từ Ấn qua 


đây là con đường lộ dưới thung lũng Tisha. 


- Nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều vệt sáng như đèn pha xe hơi di chuyên rất nhanh dọc 


theo sườn đôi kia mà... 
Tashi MaharaJah mỉm cười nói nhỏ: 


- Đó không phải là xe hơi đâu! Có rất nhiều hiện tượng lạ lùng xảy ra quanh đây 


nhưng dĩ nhiên tôi không bao giờ muôn nói cho những người ngoài biệt vì họ có thê 


cho răng tôi là người mê tín dị đoan hay trông gà hóa cuốc. Tuy nhiên ông đã nhìn 
thấy nó thì tôi có thể cho ông biết răng ngọn đôi đó là vị trí hết sức hiểm trở, lừa 
ngựa đi còn khó huống chỉ xe hơi. Những luồng sáng đó vẫn thường xuất hiện và di 
chuyên hết sức nhanh, chúng có thê đổi vị trí hay hướng đi trong chớp mắt. Có lần 
chúng lao thắng vào cung điện của tôi rồi bất chợt chuyển hướng quay ngược lại, 
không một phi cơ nào có thê chuyên hướng 360 độ trong một thời gian kỷ lục như 
vậy. Chúng lướt trên không trung một cách dễ dàng như những đốm lửa khổng lô, 
dân chúng xứ tôi tin rằng đó là những vị thần linh tu luyện trên Tuyết Sơn đang dạo 
chơi... Tôi không biết phải giải thích như thế nào nhưng tôi biết chắc răng đây là một 
hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được. 


Tôi im lặng kính phục sự thành thực của vị tiêu vương trẻ tuổi. Có lẽ không giải thích 
được những sự kiện này một cách chính xác, rõ rệt nên người dân xứ này đã giải thích 
nó băng những quan niệm vẻ thần linh và chấp nhận nó như một sự hiển nhiên. Điều 
này khác hăn với lối giải thích của người Âu, nếu không thê giải thích điều gì, họ phủ 
nhận ngay rằng điều đó không có thật. Nếu đầu óc lý luận, khoa học không thể chấp 


nhận một cái gì thì họ lên án ngay rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng. 


Nhưng khoa học giải thích thế nào về đời sống? Tại sao sự kiện xảy ra trong đời sống 
như vậy? Nếu tư tưởng con người chỉ là những luồng điện chạy trong thần kinh quan 
phản ứng hóa học và điện học thì người ta giải thích thế nào về hiện tượng thần giao 
khi tư tưởng được phóng ra không trung và được tiếp nhập bởi một người khác? Nếu 
bộ óc có khả năng của dòng điện sẽ như thế nào? Khoa học đã biết gì về điện lực hay 
họ chỉ dựa trên một số định luật và các phản ứng của nó để đưa ra một quan niệm trừu 
tượng, một cái gì mà họ có thể sử dụng nhưng không hề hiểu đích thực nó là gì? 
Những danh từ như “protons, electrons, neutrons” của khoa học thực nghiệm quả 
không có một nghĩa lý gì hết đối với những người dân bản khai nhưng họ đâu cần biết 
đến những thứ này mà vẫn sống một cách thoải mái được. Sự sống không hề phân biệt 
một nhà thông thái hay một bác nông phu vì sống không phải là một cái gì bất động, 
tuân theo các định luật khoa học nhưng là một cách gì sống động trong cơ thể, tư 


tưởng, tình cảm con người. 
Hiện tượng những vệt sáng di chuyển tại Podang cũng không khác những ghi nhận 
tại nhiều nơi trên thế giới là bao. Dĩ nhiên có kẻ tin, người không tin và người ta 


cũng thêu đệt rất nhiều sự kiện hoang đường lạ lùng đi kèm theo nó. Điều này không 


phải mãi đến thế kỷ 20 mới xảy ra, các tài liệu lịch sử đã nói về những đốm lửa bay 
nhảy trên không gian từ nhiều thế kỷ trước Tây lịch. 


Hiện tượng này được ghi nhận xảy ra nhiều nhất tại Ngũ Đài Sơn bên Trung Hoa. 
Phía nam rặng Ngũ Đài Sơn người ta đã xây một cái tháp khá cao để khách hành 
hương có thê nhìn thấy rõ phong cảnh quanh đó. Nhưng thật ra ngọn tháp này được 
sử dụng để chiêm ngưỡng những vật sáng thường di chuyên quanh những đỉnh núi 
nảy mà người ta gọi là những đốm lửa thiêng (divine ball of fire). 


Nhà mạo hiểm John Biofeid đã bỏ ra hơn một năm trời sống tại đây đến nghiên cứu 
hiện tượng lạ lùng này. Ông viết trong cuốn The Wheel of Life như sau: “Quanh rặng 
Ngũ Đài có rất nhiều chùa chiền thờ đức Văn Thù Bồ Tát mà người Trung Hoa tin 
rằng ngài thường trú ngụ tại đây. Chúng tôi leo lên ngọn núi thứ năm, ngọn cao nhất 
trong tất cả năm ngọn vào một buổi chiều. Nắng vừa tắt và không gian thật yên tĩnh, 
tôi nhìn thấy một ngọn tháp khá cao xây ở phía sau chùa, đó không phải là một tháp 
chuông vì lối kiến trúc của nó không giống những tháp chuông thông thường, có lẽ 
đó là một đải quan sát thì đúng hơn vì nó chỉ có một cái sân nhỏ trên nóc và một chếc 
thang dài để leo lên. Đêm đó, trong lúc đang ngồi trong chánh điện thì một vị tăng 
cầm đèn lồng xuất hiện nói với vị sư trụ trì: “Đức Bồ Tát đã xuất hiện”. Chúng tôi 
vội theo chân vị tăng đó leo lên đỉnh tháp... Điều chúng tôi nhìn thấy quả hết sức kỳ 
diệu, không thể diễn tả. Hàng trăm quả cầu lửa liên tiếp bay lượn trên đỉnh những 
ngọn núi hùng vĩ trước mặt, tôi không thể phỏng đoán kích thước, vận tốc của chúng. 
Chúng từ đâu đến hay đi về đâu? Tôi chỉ biết thộn mắt ra ngắm những quả cầu lửa 
màu sắc chói lọi lơ lửng giữa không gian... Một hình ảnh lạ lùng, huyền bí, linh 
thiêng đến tuyệt vời”. 


-—-o0O--- 
Phần 6 - Chết và tái sinh 


Trong thời gian ở Sikkim, tôi đã được nghe kế về chuyến hành hương của hòa 
thượng Tomo tại Ấn Độ. Cả một rừng người nô nức theo chân phái đoàn của ngài đi 
thăm viếng các Phật tích. Tại Sarnath hàng trăm ngàn người đã sắp hàng nghênh đón 
ngài đài mây chục cây số. Báo chí Ấn Độ chạy những hàng tít lớn: “Một vị đại Lạt 
Ma, quan trọng vào hàng thứ tư sau đức Đại Lạt Ma đang viếng thăm Ấn Độ”, “Đại 


lão hòa thượng Tomo Geshe Rinpoche đang thăm viếng các Phật tích”v.v... 


Người ta đã thêu dệt nhiều chỉ tiết ly kỳ vào cuộc hành hương này mặc dù không một 
ký giả nào được ngài tiếp kiến và như tôi đã đề cập trước đây, không ai chụp được 
tắm hình nào của ngài. Tuy thế người ta vẫn phóng đại tất cả mọi điều lên bản báo và 
số người tò mò theo dõi phái đoản của ngài mỗi ngày một đông. Tờ Calcuts Daily 
cho biết hòa thượng Tomo không bao giờ ngủ và điều này đã tạo ra những cuộc bàn 
cãi lớn, nhiều nhà khoa học cho rằng không ngủ là điều không thể xảy ra được. 
Người ta đã chất vấn ngài về điều này nhưng hòa thượng Tomo không bao giờ trả lời 
những câu hỏi vô ích như vậy. Tôi biết rõ hòa thượng Tomo không bao giờ năm, ngài 
luôn luôn ngôi thiền ngày cũng như đêm trên một chiếc ghế gỗ. Ngài cho biết khi 
nằm người ta có thể ngủ quên lúc nào không biết và như vậy là không hoàn toàn 
kiểm soát được thân thể. Đề hoàn toàn làm chủ cả thân lẫn tâm, hòa thượng Tomo 
thường ngồi trong tư thế liên hoa một cách ngay ngắn, nghiêm chỉnh và ngài đã làm 
thế trong suốt mây chục năm nay. Tôi tin rằng với khả năng của ngài thì nằm hay 
ngồi cũng không thành vấn đề nữa nhưng có lẽ vì thói quen nên ngài thích ngồi hơn. 
Tôi biết thêm rằng một người đã nhập đại định (Samadhi) không cần ngủ vì họ đã 
kiểm soát thân và tâm hoàn toàn nên việc ngủ để thân thê nghỉ ngơi, tái lập quân bình 


không còn quan trọng nữa. 


Hòa thượng Tomo vốn không thích những gì ồn ào, náo nhiệt nhưng lần này chuyến 
hành hương của ngài còn có sự hiện diện của Sardar Bahadur Ladena, tùy viên thân 
cận của đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ mười ba và rất nhiều nhân vật trong chính quyền 
Tây Tạng nên quần chúng mới biết đến và làm ồn ào như vậy. Hòa thượng Tomo và 
Ladena được lệnh đến Sarnath làm lễ an vị cho một pho tượng Phật lớn do tiểu 
vương MaharaJah of Bhutan tặng cho ngôi chùa tại đây. Lịch sử pho tượng này cũng 
vô cùng đặc biệt và liên quan mật thiết đến lịch sử Tây Tạng mà tôi sẽ đề cập đến 
trong chương kế tiếp khi nói về cái triều đại vua chúa xứ Tây Tạng. Có lẽ vì sự quan 
trọng của pho tượng này mà đức Đạt Lai Lạt Ma đã triệu một phái đoàn gồm những 
nhân vật cao cấp nhất trong nội các đặt dưới quyền lãnh đạo của một vị hòa thượng 
nhiều giới đức như hòa thượng Tomo. 


Ít lâu sau tôi được đọc tài liệu của Hầu tước Von Veheim Ostrau viết về chuyến công 
du này. Tuy là một viên chức ngoại giao cao cấp, ông cũng không được ngài tiếp 
kiến nên chỉ đứng trong đám đông quan sát buổi lễ. Baron Von Ostrau đã viết: “Hàng 
ngàn người chen chúc nhau trên một khoảng đất chập hẹp trước ngôi chùa. Họ đến để 


chiêm ngưỡng một vị Lạt Ma nổi tiếng, người được dân chúng Tây Tạng coi như bậc 


Bồ Tát hóa thân. Tuy nhiên vị Lạt Ma này chỉ ngồi yên lặng không phát biểu hay 
tuyên bố một điều gì. Ông ngồi đó như một pho tượng trang nghiêm đắm mình trong 
một trạng thái thiền định nhưng hình như có một sự bình an nào đó toát ra từ vị Lạt 
Ma già yếu này khiến cho số người đông đúc như vậy mà không có một tiếng động 
ôn ào nào, tất cả chỉ lặng lẽ chắp tay cầu nguyện một cách thành kính. Làm sao một 
cá nhân đơn độc có thể cảm hóa được cả một đám đông hỗn tạp ồn ào như vậy trừ 
khi người đó đã đạt đến những trạng thái rất cao, có thể tạo ra một bầu không khí 
trang nghiêm, thanh tịnh quanh mình...” 


Nhiều người hy vọng hòa thượng Tomo sẽ qua viếng thăm Ân Độ một lần nữa đề họ 
có dịp chiêm bái nhưng không ai ngờ đây là chuyến hành hương cuối cùng của ngài 


vì sau đó ít lâu ngài đã từ bỏ thê xác tại làng Tomo. 


Hòa thượng Tomo qua đời khi tôi đang trên đường rời Sikkim về Tích Lan. Được tin 
tôi vội ghé lại YiGah Cholin tham dự buổi lễ tri ân ngài. Xa cách mây năm nhưng 
cảnh xưa vẫn không thay đổi, hình như thời gian không ảnh hưởng gì đến ngôi chùa 


bé nhỏ nép mình đưới bóng rặng Tuyết Sơn hùng vĩ này. 


Kachenia vô cùng mừng rỡ khi gặp lại tôi, ông sốt sắng đưa tôi đến thăm căn phòng 
của hòa thượng Tomo. Căn phòng được giữ nguyên vẹn như khi ngài còn tạm trú tại 
đây, cái ghế ngồi được lau chùi sạch sẽ, chiếc áo khoác của ngài vẫn treo trên vách, 
ngọn đèn dầu vẫn thắp sáng trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh các khí cụ hành lễ như 
chuông, mô, khánh, v.v... Nhìn cảnh vật quen thuộc, tôi không khỏi bùi ngùi, mới 
ngày nào chúng tôi còn qùy dưới chân ngài để nghe dậy bảo mà giờ đây ngài đã 
khuất bóng... 


Đối với Kachenia thì hòa thượng Tomo vẫn tiếp tục hiện diện tại đây như hồi nào. 
Hàng ngày ông vẫn đun trà, đốt trầm và lau dọn căn phòng sạch sẽ. Nhìn ông thong 
thả vừa niệm chú vừa làm các công việc hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra 


khiến tôi thầm cảm phục công phu tu hành, trì giới nghiêm mật của vị lão tăng này. 


Kachenia kế cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của Hòa thượng Tomo: Từ lâu 
ngài cho các đệ tử biết rằng đã đến lúc ngài phải rời bỏ thể xác già yếu đang sắp sửa 
hư hoại này. Tuy nhiên ngài nhắn mạnh rằng ngài sẽ trở lại thế gian dưới một thể xác 
khác vì công việc của ngài tại đây còn đở dang. Sau chuyên hành hương tại Ấn Độ, 
ngài trở về tu viện Dungkar cho chư tăng biết rằng ngài sẽ nhập định ít hôm và căn 


dặn đừng ai làm rộn đến ngài. Ngài nhập định trong nhiều ngày liên tiếp nhưng vị 


tăng hầu cận cứ cảm thấy bổn chồn lo ngại làm sao. Sau mười ngày vẫn thấy ngài 
ngồi yên bất động, ông ta đánh bạo đưa một tắm gương nhỏ gần lỗ mũi ngài xem 
ngài còn thở không. Đến khi đó ông ta mới biết rằng ngài đã qua đời trong lúc thiền 
định. 


Kachenia cho tôi biết thêm rằng trong lúc thiền định, Hòa thượng Tomo đã tập trung 
tư tưởng hướng dẫn sự sống chuyển vào một mầm sống mới, để tiếp tục công việc 


phổ độ chúng sinh theo đúng hạnh nguyện Bồ Tát của ngài. 


Theo quan niệm của nhiêu môn phái triết học Ấn Độ, kê cả Phật giáo, thì cuộc đời là 
bê khô và người tu phải tìm lôi thoát ra khỏi các khô đau này. Nguyên nhân của sự 
đau khô bắt nguôn từ bản ngã, vôn có khuynh hướng phân biệt và từ đó nây sinh các 


tham vọng, ái dục. Làm sao thoát ra khỏi đau khổ? Có hai con đường thoát khổ: 


Con đường thứ nhất chủ trương từ bỏ thế gian, tu tập thiền định để đi ngược về 
cội nguồn, vượt qua sự phân chia để hòa nhập vào cái bản thể chân như, từ bỏ 
cái Tiểu Ngã để hòa nhập với Đại Ngã. Đó là con đường của những môn phái Ấn 
Độ giáo, nhất là những phái chịu ảnh hưởng kinh Veda. 


Con đường thứ hai không chủ trương từ bỏ thế gian mà trái lại chấp nhận nó, 
tu tập thiền định để nhận định rõ rệt nguyên nhân sự đau khổ để chuyền hóa, 
thay đổi chính mình. Thay vì cho thế gian là chốn xâu xa tìm cách tách ra, từ bỏ 
nó thì con đường này lại tìm cách chuyển biến chính mình, biến lòng ích kỷ 
thành tình thương rộng lớn, biến cõi Vô Minh thành chốn Niết Bàn. Người đi 
trên đường này không phân biệt giữa mình và mọi vật, Niết Bàn hay Địa Ngục 
vì biết rằng tất cả đều do Tâm tạo mà do Tâm tạo thì chỉ cần chuyển hóa tâm 
thức đến chỗ trang nghiêm, thanh tịnh, đạt đến Niết Bàn của Diệu Tâm. Đó là 
con đường của Phật giáo. 


Theo Phật giáo, mục đích của thiền định không phải nhập vào một trạng thái vô thức, 
an tĩnh, bất động (tranquility) nhưng là một sự chuyền hóa (transformation) để ý thức 
tất cả cho thật rõ rệt như nó là. Thiền định là quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói 
của Tâm, tiếng nói của Vô Thanh và người ta chỉ có thê nghe được những âm thanh 
huyền diệu này khi thân và tâm thật thanh tịnh, sáng suốt không còn tham sân s1. Khi 
đã nghe được tiếng nói chân thật này thì đã có Định mà có Định thì sẽ phát sinh Trí 
Huệ Bát Nhã. Khi có Trí Huệ này, người tu sẽ không còn thấy mình và mọi vật có sự 


khác biệt nữa, mình và chúng sinh đều là một và đã là một thì ắt phải nghe thấy tiếng 


kêu cầu cứu của chúng sinh đang đau khô... Người tu khi đó phải quay về thế gian để 


cứu đời, độ đời, quên mình, hy sinh, thực hành Bồ Tát Đạo, vô ngã, lợi tha. 


Một người đi trên con đường Bồ Tát Đạo không nhập Niết Bàn mà thường tiếp tục 
trở lại giúp đỡ chúng sinh dưới hình thức một vị Hóa Thân (Tulku). 


Một vị Hóa Thân không phải là một đẳng thần linh hay cái gì khác thường nhưng chỉ 
tượng trưng cho một tư tưởng vì tư tưởng vốn trừu tượng và được biểu lộ qua một 
hình ảnh tượng trưng. Vì trừu tượng nên tư tưởng chỉ có thể hành động qua cái vật 
tượng trưng cho nó. Vật này có thể là một biêu hiện, hình ảnh hay cũng có thê sống 
động như một con người. Thí dụ như đức Đạt Lai Lạt Ma thường được coi là hóa 
thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều này không có nghĩa đức Quán Thế Âm đã nhập 
vào một con người nào đó mà chỉ có nghĩa là một người mà đời sống trong sạch đã 
được lựa chọn đề tượng trưng cho con đường của Bồ Tát Quán Thế Âm: từ bi, hỉ xả, 
vô ngã, lợi tha. 


Hóa Thân thường là một người đã tu cao, vượt ra khỏi các giới hạn tâm thường của 
cuộc sông, vượt qua khỏi biên giới của sinh tử và có thê lựa chọn một đời sông theo 


ý muôn vì đôi với họ mỗi kiệp sông chỉ là những giai đoạn của một diễn tiên mà thôi. 


Theo luật Nhân Qủa, tất cả mọi hành động, tư tưởng của con người đều không bao 
giờ mất đi nhưng được lưu trữ trong Tàng Thức và chính cái này đã sắp đặt nên cá 
tính (personality) con người, Nói một cách khác, cá tính con người là tông số những 
kinh nghiệm thu tập trong qúa khứ và sự phối hợp của những kinh nghiệm này cùng 
tư tưởng, hành động trong hiện tại sẽ trở thành những yếu tố chi phối đời sống trong 
tương lai. Đa số con người không ý thức được sự tiếp diễn không ngừng này nên họ 
chỉ hành động theo hoàn cảnh nhất thời mà thôi. Vì tính chất vô minh của bản ngã 
mà họ đồng hóa mình với kiếp sống hiện tại và hành động tủy theo điều kiện chung 
quanh. Nói theo kinh điển Tây Tạng thì họ chỉ vật vờ từ kiếp sống này qua một kiếp 
sống khác mà không hề định hướng do đó họ cứ tiếp tục trôi nổi trong vòng sinh tử 


luân hôi. 


Khi người ta nhận định rõ đời sống chỉ là những giai đoạn của một diễn tiến và tìm 
cách định hướng cho nó thì họ mới có hy vọng thoát khỏi vòng kiềm tỏa khổ đau của 
luân hồi. Muốn được như vậy, người ta cần phát các hạnh nguyện lớn như một hình 


thức định hướng, tu sửa thân khẩu ý vì biết rằng ý tưởng, hành động trong hiện tại là 


những yếu tổ chi phối tương lai và khi làm chủ được tư tưởng cũng như hành động thì 


người ta có thê cởi bỏ các ràng buộc của vô minh đê giải thoát. 


Việc chinh phục sự chết đã được chi nhận rõ rệt trong cuốn Tử Thư (Bardo Thodol), 
một cuốn sách ghi những chỉ tiết về giai đoạn giữa cõi sống và cõi chết. Tôi chỉ tóm 


lược một vài nét chính như sau: 


Một người bình thường sẽ chịu chỉ phối bởi sự chết nhưng một người đã hoàn 
toàn kiểm soát thân và tâm có thể chiến thắng tử thần vì họ có thể làm chủ cái 
giây phút quyết định đó. Sự chiến thắng tử thần không thể coi như người đó 
sống mãi không chết vì cái thể xác hữu hình, hữu hoại này dù sao vẫn chịu chỉ 
phối bởi luật tạo hóa nhưng điều này chỉ có nghĩa là người đó có thể kinh 
nghiệm được lúc chết trong một trạng thái ung dung tự tại và có thể chuyển hóa 


sinh lực của mình đên một nơi nào tùy theo ý muôn. 


Trường hợp của hòa thượng Tomo đã chứng minh rõ rệt rằng không những ngài đã 
kiểm soát được tâm để đầu thai vào một kiếp sống khác mà còn kiểm soát được thân 
thể ngay cả sau khi chết. Mặc dù đã trút hơi thở cuối cùng nhưng thể xác của ngài 
vẫn ngồi yên trong vị trí liên hoa, không ai biết rõ ngài đã qua đời lúc nào và thể xác 


của ngài vân còn nguyên vẹn, không hê hư hại trong một thời gian rât lâu. 


Hầu tước H.E.Richardson, đại sứ Anh tại Tây Tạng đã ghi rõ điều này trong một văn 
kiện ngoại giao. Ông đang công du gần đó thì được tin hòa thượng Tomo từ trần. Vì 
đã có dịp tiếp xúc với hòa thượng Tomo nhiều lần nên ông vội vã đến lăng Tomo tỏ 
lòng kính ngưỡng. Ông được vị Lạt Ma trụ trì cung kính mời vào và trước khi có dịp 
ngõ lời chia buồn thì vị Lạt Ma này sốt săng đưa ông vào chánh điện. Đại sứ 
Richardson đứng lặng người vì rõ ràng Hòa thượng Tomo vẫn đang ngồi trên chiếc 
ghế gỗ thường nhật. Richardson nghĩ có lẽ ông đã được báo cáo sai về cái chết của 
ngài nên ông vui vẻ bước đến trước mặt hòa thượng ngỏ lời chào và khi đó ông mới 
biết rằng ngài đã thực sự qua đời. Đứng trước cái xác tươi tốt nguyên vẹn không một 
dấu vết hư hại, Hầu tước Richardson đã viết: “Sự kiện một người chết mấy tuần lễ 
mà da thịt vẫn hồng hào, không một dấu hiệu hư hại quả là một sự kiện lạ lùng nhất 
mà tôi đã chứng kiến. Tôi xem xét kỹ lưỡng thì thấy các Lạt Ma không hề sử dụng 
một loại hóa chất nào để giữ cho thân thể như vậy. VỊ Lạt Ma trụ trì cho biết họ đã 
lựa chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ nhập tháp và thân thê ngài sẽ được để yên như 
vậy trong nhiều tháng cho đến khi nhập tháp. 


Một người Tây phương chắc chắn không thể chấp nhận được việc này nhưng người 
Tây Tạng vẫn quan niệm sống và chết không phải là hai trạng thái đối nghịch nhau 
nhưng chỉ là hai bề mặt của sự thật. Sự chết chỉ có thể ảnh hưởng đến những aI sợ hãi 
nó, nếu sống và chết là một việc hiển nhiên như ngày và đêm, như mùa hè và mùa 


đông thì cái chết đâu có gì đáng sợ. 


Khi một người đã đạt đến trạng thái giác ngộ nào đó, tất cả tế bào trong thân thê 
người đó cũng đều được chuyển hóa bởi các rung động cao cả và phát ra những 
luồng từ điện hết sức tinh tế ảnh hưởng đến những người chung quanh. Dĩ nhiên 
những người có lòng tin, những tín đồ thuần thành sẽ được lợi lạc rất nhiều vì như tôi 
đã trình bày, đức tin là một chất dẫn điện rất mạnh có thê nói liền tâm thức các tín đồ 
với luồng từ điện mạnh mẽ kia. Luồng từ điện này có thể chống lại sự hủy hoại của 
thời gian lên thân thê người chết. Hầu hết thân thê các vị thánh đều ít bị ảnh hưởng 
bởi thời gian (xác vị thánh Thiên chúa giáo Francis Xavier tại thành Goa vẫn y 


nguyên như khi ngài còn sông mặc dù thời tiệt nhiệt đới nóng bức, âm ướt vô cùng). 


Vì lý do trên, xác các vị Đại Lạt Ma, các vị hòa thượng được giữ gìn cân thận trong 
những tháp (chorten) thay vì hỏa táng. Một ngôi tháp lớn đã được xây dựng trong 


thung lũng Tomo và tín đồ các nơi đã cúng dường trọng thể cho việc dựng tháp này. 


Hòa thượng Tomo hứa sẽ trở lại trong ít lâu, ngài để lại một số ấn chứng đề các đệ tử 
có thể tìm thấy ngài. Điều bất ngờ nhất là ngài đã trở lại dưới mái nhà mà cách đó 


không lâu tôi đã tạm tru tại Gangtok: căn nhà của Enche Kaz1 xứ Sikkim. 


Tôi biết Enche Kazi là một tín đồ thuần thành, một gia đình đã góp công rất nhiều 
trong việc phục hưng Phật giáo tại Sikkim. Năm 1949, khi ghé thăm Enche tôi đã 


được ông ta kế rõ chuyện này. 


Mặc dù hãnh diện đã đem một đẳng hóa thân vào đời, Enche cũng không khỏi rơi 
những mắt khi kể lại cho tôi. Vợ ông ta qua đời ngay khi sanh đứa con đầu lòng, vài 
năm sau khi được biết đứa nhỏ này không ai khác hơn là Hòa thượng làng Tomo, ông 
ta lại phải gạt lệ tiễn con về Tây Tạng. Lúc đầu ông không muốn mất con nhưng 
chính tiêu vương Maharajah đã khuyên ông không nên can thiệp vào sứ mạng cao cả 


của một bậc Hóa Thân như vậy. 


Ngay khi còn nhỏ, đứa bé con của Enche Kazi đã tỏ ra khác thường, khi ông này gọi 
nó là “Puchung” (thằng bé tí) thì nó đã nghiêm nghị nhân mạnh rằng tên của nó là 


“Jipme” (Vô úy - không sợ hãi). 


Bài kệ của Hòa thượng làng Tomo đê lại tại chùa Nachung không những nói rõ răng 
ngài sẽ mang tên Jigme trong kiêp sau mả còn nói rõ địa điêm ngôi làng cũng như 
đường đên căn nhà mà ngài sẽ hóa thân vào đó. Bài kệ cho biết rõ tuôi tác cha mẹ và 


hình ảnh căn nhà trước có tròng hai cây ăn trái v.v... 


Khi phái đoàn tu viện Dungkar đến nơi thì đứa nhỏ Jigme đã lên bốn tuổi. Vừa thấy 
phái đoàn nó đã reo lên: “Cha ơi, các đệ tử của con đến đón con về Tây Tạng đây 
này”. Các tu sĩ thay phiên nhau mang ra những chiếc hộp kín và đứa nhỏ đã nói đúng 
những đồ vật để trong hộp. Nó có thể phân biệt rõ những chiếc chuông, khánh của 
Hòa thượng Tomo trong số hàng chục chiếc chuông, khánh giống nhau như đúc được 
mang ra để giảo nghiệm. Ngoài ra nó còn giải đáp được những bài kệ vô cùng bí 


hiểm mà chỉ một số rất ít Lạt Ma trưởng lão mới có thê hiểu được ý nghĩa. 


Sau khi kết luận rằng Jigme chính là hậu thân của Hòa thượng làng Tomo, phái đoàn 
long trọng rước cậu bé Jigme về Tây Tạng. Vừa đến Dungkar, đứa nhỏ đã nhận ra 


Amnchi, vị Lạt Ma đã chăm sóc sức khỏe cho Hòa thượng Tomo. 


- Này Amchi, ngươi không nhận ra ta hay sao? Chính ngươi đã săn sóc cho ta ngày 


trước kia mà... 


Sau khi oai nghiêm ngôi lên chiếc ghế gỗ, Jigme thong thả gọi tên từng vị sư già 
trong tu viện lên để ban phép lành. Người ta không còn nghi ngờ gì nữa, quả thật 
Jigme chính là hóa thân của Hòa thượng Tomo. Khi tin này vừa được truyền ra bên 
ngoài, hàng ngàn người đã kéo nhau về Dungkar và một buổi lễ long trọng đã được 


cử hành trọng thể. 


Thông thường một nhóm trưởng lão sẽ được triệu đến để giúp vị Hóa Thân phục hồi 
trí nhớ tiền kiếp hay bổ khuyết những thiếu sót gây ra bởi sự chuyên kiếp. Trường 
hợp của Jigme thì khác hắn, tuy vẫn còn những nét ngây thơ của một đứa nhỏ lên bốn 
nhưng Jigme đã thông thuộc mọi kinh điển kế cả những bộ kinh khó nhất, dài nhất 
mà ngay cả các vị Lạt Ma dầy công tu luyện cũng khó lòng thuộc nỗi. Jigme có thể 
làm chủ những khóa lễ long trọng không kém bất cứ một vị trưởng lão nào. Sau một 


thời gian sống tại Dungkar cậu bé Jigme được đưa vào tu viện Sera, viện đại học Phật 


giáo lớn nhất Tây Tạng. Tại đây Jigme đã theo học chương trình giáo dục dành cho 
các tu sĩ uyên thâm nhất và cậu đã liên tiếp thi đậu những kỳ thi hết sức khó khăn cho 
đến năm vừa lên bảy tuôi thì Jigme đã tốt nghiệp thủ khoa và được ban cho địa vị Sư 


trưởng (Geshe Rinpoche). 


Chuyện này dường như vô lý hoang đường đối với các độc giả phương tây. Ngay như 
tôi lúc đầu cũng còn nghi ngại không biết có nên tin hay không nhưng thời gian du 
hành qua các quốc gia Á châu đã giúp tôi chứng kiến và sưu tầm nhiều trường hợp 
trùng hợp lạ lùng. Tôi có thể khăng định rằng tái sinh không phải một quan niệm mơ 
hồ hay một lý thuyết trừu tượng trên sách vở nhưng là một sự thật hiển nhiên với 
những bằng chứng rõ rệt. 


Trước khi trình bày những bằng chứng kể trên tôi muốn nhân cơ hội này đặt câu hỏi 
với những nhà khoa học về việc duy trì những kinh nghiệm qúa khứ vào đời sống 
hiện tại. Những khoa học gia tin tưởng ở yếu tố di truyền (herldity) có khi nào tự hỏi 
di truyền còn có nghĩa gì không? Phải chăng nó là một nguyên lý bảo tồn kinh 
nghiệm để tiếp tục một diễn tiến được chỉ phối bởi những động lực vô cùng tế nhị? 
Di truyền phải chăng chỉ là một danh từ khác ám chỉ ký ức? Khi chúng ta sử dụng 
chữ ký ức, chúng ta không phân biệt nó là tinh thần hay vật chất, tâm lý hay sinh lý 
vì cả hai cũng chỉ là những mức độ cao thấp khác nhau của một diễn tiễn vô cùng tế 
nhị. 


--o0O--- 
Phần 7 - Tâm Và Thân 


Một cá nhân thường được định nghĩa gồm có hai phần: tâm lý và sinh lý hay tâm và 
thần. Thân là phần vật chất được cấu tạo bởi các yếu tố mà khoa học có thê giải thích 
và chứng minh. Tâm là những tri giác, suy tưởng, quan niệm và tình cảm của con 


người mà khoa Tâm lý học đang cô gắng giải thích. 


Khoa học chú trọng phần sinh lý và ít để ý đến phần tâm lý mặc dù không hề phủ 


nhận nó nhưng giáo lý Phật giáo lại giải thích rất rõ rệt sự liên hệ giữa hai phần này. 


Phật giáo giải thích rằng vạn vật tự nó vốn không có tự tánh nhưng nhờ tác dụng của 


tâm thức mà phân biệt được mọi thứ. Con người có các giác quan (yếu tố sinh lý) 


nhưng các giác quan này cần phải có thêm các thức căn (yếu tô tâm lý) mới có thê sử 
dụng được. Thí dụ như người chết mặc dù vẫn có giác quan nhưng không thể hiểu 


biệt, cảm xúc vì thiêu yêu tô tâm lý. 


Có năm thức căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân) liên quan mật thiết với năm giác quan 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và năm thức căn này đều có tính cách giới hạn trong phạm 
vi riêng của chúng. Thí dụ như nhãn căn phối hợp với mắt được sử dụng để nhìn 
nhưng không thể nghe họ nói được. Nhĩ căn phối hợp với tai dùng để nghe nhưng 
không thể làm gì khác v.v... 


Ngoài ra còn có một thức căn tổng quát phối hợp tất cả năm thức căn kia gọi là ý 
thức hay tâm thức. Ý thức đóng vai trò kiểm soát, điều khiển các thức căn kia nhưng 
ngoài ra nó còn có thể phân biệt, tiên đoán, tưởng tượng, phối hợp mọi thứ. Tuy 
nhiên ý thức vẫn có tính cách giới hạn vì khi thân thể ngủ say, ý thức cũng bị hôn mê 
theo nên Phật giáo còn phân biệt thêm một căn thức nữa gọi là Mạt Na Thức 
(Manasvljinana) hay ý căn vẫn còn nên khi tỉnh giấc con người vẫn không thay đổi. 
Vì tính chất không gián đoạn này nên ý căn theo kiếp sông đi đầu thai từ kiếp này 
qua kiếp khác. Khoa Phân tâm học cố gắng giải thích ý thức và ý căn bằng những 
danh từ như tiềm thức, vô thức nhưng họ không thể đi xa hơn vì thiếu kinh nghiệm 


và phương tiện đê đào sâu vào tâm hôn con người. 


Ngoài ra Phật giáo còn phân biệt thêm một thức nữa có tính cách bao gồm tất cả, 
phát sinh mọi hiện hành gọi là Tàng Thức hay Á Lại Da Thức (Alayavijnana). Chính 
Tàng thức gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm cá nhân và tùy theo những định luật vô 
cùng tế nhị mà thúc đây các cơ hội thuận tiện, các cơ duyên cho hạt giống chất chứa 
nơi đây phát hiện. Tất cả mọi tư tưởng, hành động của con người đều tạo ra một năng 
lực làm rung động và biến chuyển vạn vật chung quanh. Cái năng lực này được ghi 
nhận vào Táng Thức dưới hình thức một chủng tử và tùy theo các định luật nhân qủa 


phức tạp mà chủng tử này phát hiện hay tiềm ấn trong mỗi kiếp sống. 


Tàng thức có tính cách cá nhân vi Tàng thức mỗi người đêu khác nhau, điều học hỏi 
của người này khác với kinh nghiệm của người kia. Tuy nhiên Tàng Thức lại có tính 
cách vô biên nghĩa là Tàng Thức của cá nhân và của vạn pháp vẫn là một. Do đó mới 


có sự ảnh hưởng của cộng nghiệp và biệt nghiệp đôi với con người. 


Biệt nghiệp là điều do mình gây ra được lưu trữ trong Tàng Thức và dĩ nhiên vì 
những nhân duyên đặc biệt, cá nhân được sinh ra trong một quốc gia, dân tộc sẽ phải 


chịu ảnh hưởng hoàn cảnh chung của xã hội nơi cá nhân ây sinh sông (cộng nghiệp). 


Sinh ra trong xã hội văn minh, thịnh vượng, con người có nhiều điều kiện thuận tiện 
để học hỏi và phát triển hơn là tại một hoàn cảnh xã hội nghèo đói, khốn cùng. Do đó 
tùy theo những tâm nguyện, hoàn cảnh cá nhân cũng như các chủng tử mà nghiệp 


dẫn dắt con người đến những hoàn cảnh xã hội thích hợp. 


Nói một cách khác chính hoạt động của những cá nhân trong xã hội đã tạo ra hình 
thức cho xã hội đó. Một quốc gia, xã hội đang lúc suy kém thì sẽ có nhiều cá nhân 
xấu xa đến đầu thai tại đó để làm cho nó càng suy yếu thêm. Một quốc gia hưng 
vượng sẽ được nhiều cá nhân cao cả, tài giỏi đến phục vụ giúp cho nó thêm thịnh 
vượng. Sự liên hệ giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp vô cùng phức tạp và quan hệ mật 
thiệt. 


Hiểu biết được những định luật thiên nhiên là một điều quan trọng giúp cho ta ý thức 
được tính chất cao cả của sự sống. Sự sống thực sự vốn có tính cách rộng rãi bao la 
chứ không thu hẹp trong cái bản ngã cá nhân nhỏ hẹp. Nếu sự sống chỉ giới hạn vào 
những mục đích ích kỷ tầm thường, những tham vọng giả tạo tạm thời thì tiềm năng 
của nó sẽ bị thui chột, các năng lực của nó hao tán và rồi nó sẽ mất đi tính chất thiêng 
liêng cao quý mà chỉ là một cái gì tầm thường bất động như gỗ đá. Một cuộc đời như 
thế thử hỏi còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta cần ý thức rằng sự hiện hữu của chúng ta 
trong vũ trụ không phải là một sự ngẫu nhiên hay một ảo ảnh mà có một mục đích 


hệt sức cao cả và thiêng liêng. 


Chúng ta đều là những giọt nước trong đại dương của sự sống, tuy là một thành phần 
nhỏ bé nhưng chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được toàn thÊ sự sống của đại dương. 
Nước có thể bốc thành hơi, thành mây bay khắp chân trời, thành những giọt mưa 
chảy lai láng khắp nơi nhưng rồi nó cũng tụ lại thành suối, thành sông và chảy vào 
biển cả. Chúng ta có thể mang những thể xác khác nhau, trải qua nhiều kiếp sống 
khác nhau, học hỏi kinh nghiệm khác nhau nhưng chúng ta đều là thành phần của 


một sự sông vĩ đại, của một Chân Như Đại Thê. 
Chúng ta không thê kêt luận về ý nghĩa của sự sông qua cái nhìn phiên diện và giới 
hạn của một kiệp sông ngăn ngủi mà phải kinh nghiệm nó như một cái gì tiêp diễn 


liên tục. Chêt không phải là châm dứt sự sông mà chỉ là một giai đoạn của sự sông 


cũng như ngày và đêm, sáng và tối. Nếu không có sự chết ta không ý thức được ngày 
và nếu không có bóng tối chúng ta không biết đến ánh sáng. Những giai đoạn này 
cần thiết và bổ túc cho nhau chứ không chống đối, trái nghịch nhau. Để kết luận, tôi 
muốn dẫn chứng băng hai trường hợp về sự chết và tái sinh mà chính tôi đã chứng 
kiên. 


Vào năm 1929, tôi có dịp ghé đến Miễn Điện cùng với vị thầy truyền giới, Đại Đức 
Nyanatiloka Mahathera. Thấy tôi đến dự lễ hỏa táng nhục thân sư phụ của ngài là Đại 


Đức Kumara Mahathera trụ trì tại chùa Kyundaw Kyaung vừa qua đời cách đó ít lâu. 


Sau buổi lễ, chúng tôi đi dọc theo sông Irrawadi để đến Madalay, một thành phố khá 
lớn và cũng là một trung tâm Phật giáo quan trọng của Miễn Điện. Phía đông của 
thành phố này có một rặng đồi thấp, ở trên xây chi chít hàng ngàn ngôi chùa. Đại 
Đức Nyanatiloka cho biết tổng cọng có hơn 1500 ngôi chùa nhỏ bao bọc quanh một 
ngôi chùa lớn, vị trí các ngôi chùa được sắp đặt thành hình những cánh hoa sen với 
nhụy hoa là ngôi chùa chính. Lịch sử ngọn đổi này vô cùng đặc biệt và mãi về sau 


khi gặp Hòa thượng Tomo tôi mới biết đến tầm quan trọng của nó. 


Lịch sử Miến Điện chép răng Mindo Min (trị vì từ 1851 đến 1878) là một vị hoàng 
đề nhân từ, rất sùng đạo Phật. Một hôm nhà vua đi kinh lý, trời tối phải nghỉ đêm tại 
một làng nhỏ. Đêm đó vua nằm mộng thấy tự nhiên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, 
khắp nơi lửa cháy rực trời xen cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của muôn loài 
chúng sinh. Đúng lúc ngọn lửa sắp thiêu hủy tất cả thì một đoá sen trắng tỉnh khiết ở 
dưới đất vươn lên tỏa hào quang chói lọi, rồi trời đỗ mưa như hoa, những đóa hoa rơi 
đến đâu thì lửa tắt đến đó... 


Nhà vua giật mình tỉnh dậy cho gọi quan hầu cận đến để hỏi về giấc mộng kỳ lạ kia. 
Trong lúc vua tôi đang bản tán thì vừng đông ló rạng, soi rõ một đám mây ngũ sắc 
đang lơ lửng trên đỉnh ngọn đôi thấp, chính giữa đám mây hiện ra một bông sen trăng 
rực rỡ toả hương thơm ngào ngạt. Trước linh ảnh đó, vua và các quan tùy tùng vội vã 
sùy sụp xuống, khi họ ngửng đầu lên thì đóa sen và đám mây ngũ sắc đã biến mắt, 


nhưng nhà vua không cần hỏi ý các quan nữa, ông đã biết mình phải làm gì. 


Hôm sau vua Mindo Min cho người đi khắp nơi thỉnh những bộ kinh Phật mang về 
Miến Điện. Ông cho gọi thợ đến khắc những bộ kinh này vào bia đá để lưu truyền lại 
cho đời sau. Sở dĩ vua cho khắc lên đá vì đá vừa to vừa nặng, khó di chuyên, không 


sợ hư hại và có thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. 


Trong lịch sử đã có nhiều vị vua tôn sùng Phật giáo cho khắc kinh điển lên những 
tắm bảng đúc bằng vàng khối. nhưng vì thế mà kinh điển này chỉ được giữ gìn cần 
thận trong hoàng cung, rất ít ai được chiêm ngưỡng. Không những thế nó đã làm 
nhiều người nổi lòng tham muốn cướp đoạt và tạo sự chú ý của các nước láng giêng. 
Mindo Min chỉ muốn kinh điển được phố biến rộng rãi đẻ ai cũng có thê đọc được 
những lời vàng ngọc của đức ps, từ các nhà bác học uyên thâm đến những người dân 
quê đốt nát. Sau khi việc khắc kinh lên đá hoàn tất, vua cho xây cất những ngôi chùa 
nhỏ sắp đặt theo hình cánh hoa sen, mỗi chùa để một tấm bia đá khắc nguyên bản 


tiếng Pali, Sanscrit và bản dịch bằng tiếng Miễn Điện. 


Để tiện việc kiểm soát công trình xây cất này, vua truyền lệnh cho dời Thủ đô 
Amarapura về ngôi làng đó và đặt tên cho thủ đô mới là Mandalay (thành phố của 


những đóa sen, Madala là tên một loài sen có nhiêu cánh). 


Trên đỉnh đồi vua cho xây ngôi quốc tự Kuthawdaw để chứa toàn bộ kinh điển mà 
vua thỉnh được từ khắp các quốc gia trên thế giới, kể cả những bộ kinh vô cùng qúy 
giá và ít được truyền tụng. Vua dự định cho xây cất thêm trên ngọn đôi kế cận những 
kiến trúc tương tự để chứa đựng những bộ luật, luật mà vua thỉnh được. Tiếc thay 


công trình chưa hàn tắt thì vua đã lâm bạo bệnh qua đời. 


Vị vua kế vị, hoàng đế Thibaw không chú ý gì đến công trình xây cất dở dang này. 
Ông cho rằng Mandalay không thuận tiện cho việc giao thong nên dời thủ đô về 
Ragoon. Công quỹ dành cho việc xây chùa ở Mandalay được chuyên qua để xây cất 
những cung điện nguy nga tráng lệ cho những phi tần được vua sùng ái. Vua Thibaw 
sống một cuộc đời trụy lạc, trác táng cho đến khi quân đội Anh tấn công Miến Điện 


và đặt quôc gia này dưới ách bảo hộ. 


Chính quyền Anh không để ý gì đến một ngọn đôi hẻo lánh, xa thành phố với những 
kiến trúc xây cất đở đang nên ít lâu nó đã trở thành sào huyệt của một đảng cướp. Dĩ 


nhiên vì lý do an ninh khách hành hươn cũng ít ai dám lai vãng đến đây. 


Theo thời gian, những ngôi chùa lớn nhỏ trên đồi Mandalay không người săn sóc đã 
trở nên đồ nát, điều tàn. Hầu hết các bia đá đều bị rêu rong phủ kín, kinh điển bị hư 
hại hoặc bị thất lạc rất nhiều. Một hôm, có một tu sĩ đi khất thực ngang đây. Xúc 
động trước cảnh chùa chiền đồ nát, tro lạnh hương tàn, tu sĩ phát nguyện sẽ sống tại 
đây để chăm lo, săn sóc cho những ngôi chùa này. Ông khởi công quét dọn, lau chùi 


những bàn thờ, cạo rửa rong rêu bám trên các bia đá. Vì là một tu sĩ khuât thực, trên 


mình chỉ có mảnh vải che thân, tài sản chỉ độc có một chiêc bát cũ không giá trị nên 
bọn cướp trú ngụ quanh vùng không thèm đê ý đên ông mà mặc kệ cho tu sĩ muôn 


làm gì thì làm. 


Một hôm chúa đảng cướp thấy ông ra ông cạo rửa một tâm bia đá bám đầy rong rêu 
bèn lên tiếng hỏi tại sao ông làm một việc vô ích như vậy. Tu sĩ từ tốn giải thích rằng 
tắm bia có ghi khắc những lời của đức Phật chỉ dẫn cho chúng sinh giải thoát ra các 
khổ đau, phiền não. Tướng cướp yêu cầu tu sĩ đọc cho y nghe những lời đó và tu sĩ 
bắt đầu đọc phần đức Phật nói về Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo. Lời giảng chân 
thành của tu sĩ khiến tướng cướp hồi tâm, y vội giải tán đảng cướp, phát nguyện tu 
hành, giúp tu sĩ tái thiết những ngôi chùa đồ nát. 


Sự kiện một tu sĩ cảm hóa được đảng cướp hung dữ đồn xa, dân chúng bắt đầu kéo 
đến hành lễ, nghe U Khanti, vị tu sĩ thuyết pháp, rồi người góp công, kẻ góp của, 
cùng nhau chung sức tái thiết đồi Mandalay. Từng ngôi chùa rồ từng ngôi chùa được 
sơn sửa cân thận, các tăng ni bắt đầu kéo về, các khóa lễ long trọng được cử hành và 


khách hành hương khắp nơi nô nức trở lại ngọn đôi thiêng này. 


Sau một thời gian họ đã tái thiết hoàn toàn ngọn đổi Mandalay huy hoàng như thuở 
trước nhưng U Khanti vẫn chưa hài lòng. Ông kêu gọi việc khởi công xây cất ở ngọn 
đổi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa những bộ Luật, Luận theo đúng tâm 
nguyện của vua Mindon năm xưa. Trong vòng mười năm, hơn một ngàn ngôi chùa 
được xây cất, hàng ngàn tấm bia đá được dưng lên, hàng triệu khách hành hương 
khắp nơi kéo về và Mandalay trở thành một trung tâm tôn giáo quan trọng nhất Miến 


Điện. 


Đối với U Khanti thì việc khắc những bộ kinh lên bia đá chỉ giúp một thiểu số người 
viếng nơi đây có cơ hội đọc được những lời vàng của Đức Phật. Muốn truyền bá giáo 
pháp đức Phật đi khắp mọi nơi để ai cũng có thể đọc được, đòi hỏi một phương tiện 
mới mẻ khác: Ấn tống kinh sách, phát hành rộng rãi khắp nơi. 


U Khanti bèn tính đến việc cho in lại những bộ kinh điển lưu trữ nơi đây và phô biến 
rộng rãi. Ông tin rằng vua Mindon Min đã mắt bao công khó nhọc mới thỉnh được 
các bộ kinh quý giá này, nếu không truyền bá ra ngoài thì e rằng chăng mấy chốc 
những kinh điển này có thê bị thất lạc hoặc hư hỏng thì uống phí cả một công trình vĩ 
đại. Việc ấn tống kinh sách, hàng ngàn bộ kinh mà vua Mindon Min thỉnh được là 


một công việc qúa lớn, không nhà xuất bản nào dám nhận lãnh. Ngay những người 


hợp tác với ông trong việc trùng tu đồi Mandalay cũng khuyên ông không nên có cái 
tham vọng to lớn như vậy. U Khanti không phải là một người dễ nản chí. Không tìm 
được nhà xuất bản nào hợp tác, ông tự tay quyên góp tiền bạc mua máy in, lập cơ sở 


ân loát riêng dưới chân đôi Mandalay và khởi công ân tông kinh sách. 


Khi chúng tôi đến Mandalay, cơ sở ân loát của U Khanti đã ấn hành được hơn một 
trăm bộ kinh, đa số đều là những bộ kinh hết sức quý giá và hiếm có. Thầy tôi, đại 
đức Nyântiloka một bậc học giả uyên thâm đã kinh ngạc khi nhìn thư mục của nhà 
xuất bản cũng như danh sách những cuốn kinh mà vua Mindon sưu tập được hiện còn 
cất trong kho. Đại đức cho biết có rất nhiều bộ kinh mà ông chỉ nghe nói đến chứ 
chưa từng thấy qua. Nhiều bộ kinh tưởng đã thất truyền không ngờ lại được lưu trữ 
nơi đây. Phải thành thật mà nói đây quả là một việc hết sức phi thường, ngoài sức 
tưởng tượng. 


Ngay như tại Tích Lan, một quốc gia sùng mộ đạo Phật với những viện đại học và 
thư viện Phật giáo mà vẫn không thê so sánh với số lượng tài liệu sưu tầm và lưu trữ 
nơi đây. Đa số kinh điển tại Tích Lan đều là kinh thuộc nam Tông, nhưng tại đây 
chúng tôi thấy cả kinh điển của Nam Tông lẫn Bắc Tông, các bộ Luận của những học 
giả, các vị tô mà chúng tôi chỉ nghe đề cập chứ không biết rõ về thân thế, sự nghiệp 


v.v... Dĩ nhiên chúng tôi rât muôn tiêp xúc với U Khanti đê bày tỏ lòng ngưỡng mộ. 


Chúng tôi được một tu sĩ cho biết đức Maha Yathi (sư trưởng) đã rời đó đi giám sát 


một công việc ở xa. 
- Nhưng chừng nào ngài vê? 


- Điều đó không rõ, có khi ngài đi vài hôm, có khi nửa tháng và đôi khi cả tháng tùy 


theo công việc. 


Vì thời gian eo hẹp, chúng tôi đành đi dạo cảnh chùa, thắp hương trước một bàn thờ 
Phật rồi thất VỌNE Ta về, nhưng khi vừa ra đến cửa thì một chiếc xe nhỏ ở đâu phóng 
tới rồi một tu sĩ lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh, quắc thước bước ra. Maha Yathi U 
Khanti, Sư trưởng đôi Mandala. 


Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng U khanti đã qùy ngay xuống làm lễ trước mặt đại đức 
Nyanatiloka. Ông cho biết vì bận rộn công việc trùng tu, xuất bản kinh sách nên đã 
không nhập Hạ. (Theo luật Phật, các tăng ni mỗi năm phải nhập Hạ ba tháng tại một 


tu viện đê trau dôi giới đức. Môi lân nhập Hạ là được một tuôi hạ và ai nhiêu tuôi hạ 


là được tôn kinh hơn. Do đó mặc dù lớn tuổi đời nhưng vì không nhập Hạ nên U 
khanti vẫn phải tôn kính Đại Đức Nyanatiloka). 


U khanti cung kính mời chúng tối ghé vào chùa để ông có dịp hầu chuyện. Sự khiêm 
tốn của một bậc chân tu, dầy công đức như ông đã làm tôi hết sức kinh phục. chúng 
tôi theo ông vào một căn phòng nhỏ, bầy biện giản dị sau chùa, ông tự tay rót nước 


trà mời chúng tôi uống và ngỏ ý rất hân hạnh được chúng tôi đến thăm. 


Mặc dù tiếp chuyện chúng tôi nhưng cứ mỗi chốc lại có một tu sĩ bước vào nhận chỉ 
thị. Tôi hết sức ngạc nhiên khả năng chỉ huy lãnh đạo của U khanti, tuy tuổi tác đã 
cao nhưng đầu óc ông ta vô cùng bén nhận, chỉ cần liếc qua một tắm giấy, lắng nghe 
vài câu là ông đã có thê quyết định tức thì. Ông vừa ký giấy tờ, vừa ra những chỉ thị 
ngắn và gọn. Trông ông có nét oai vệ như một vị đại tướng cầm quân ra trận hay một 
giám đốc điều hành xí nghiệp hơn là một tu sĩ. Ông luôn miệng xin lỗi vì vừa phải 
đích thân trông nom việc trùng tu đồi Mandalay, lo xuất bản kinh sách và chịu trách 
nhiệm điều hành một tu viện với hàng trăm tăng sĩ. Ông tỏ ra hết sức chú ý đến việc 
thành lập một tô chức Phật giáo quốc tế mà Đại Đức Nyanatiloka đang vận động. 
Ông cũng hết sức quan tâm đến việc xây cất một trung tâm phiên dịch kinh sách ra 
ngoại ngữ mà tôi đã khởi công tại tu viện Dodanduwa, Tích Lan. Ông đưa ra nhiều 
nhận xét xác đáng, những đề nghị xây dựng mà về sau chúng tôi đã áp dụng làm căn 


bản cho Hội Phật giáo thế giới. 


Khi tôi ngỏ ÿm có một bộ Luật nguyên bản bằng tiếng Sanserit để đối chiếu với bộ 
Luật bằng tiếng Pali thì ông quay qua nói nhỏ với một tăng sĩ hầu cận. Một lúc sau tu 
sĩ này đã đêm đến cho tôi một bộ Luật dầy gồm mấy chục quyền in rất đẹp, ngoài ra 
còn có mây cuốn kinh trong bộ Trường A Hàm đóng bìa cần thận. Điều làm tôi ngạc 
nhiên hơn cả là tôi vẫn có bộ kinh này tại tu viện Dodanduwa nhưng thiếu mất mây 
cuốn và tu sĩ đã đem đến đúng cho tôi những quyên kinh mà tôi còn thiếu sót. U 


khanti mỉm cười một cách bí mật: 


- Bây giờ thì Đại Đức không phải lo nữa, ngài đã có đầy đủ trọn bộ kinh Trường A 


Hàm rôi. 


Tại sao U khanti biết tôi thiếu mấy cuốn kinh này? Cho đến nay nó vẫn là một câu 


hỏi mà tôi không sao tìm được câu trả lời. 


Mặc dù rất vui mừng nhận món qùa biếu qúy giá nhưng chúng tôi còn định du lịch 
thăm viếng một số thắng tích, việc mang theo bên mình mấy trăm cuốn kinh dầy cộm 
vẫn có phần bất tiện. Như đọc được ý nghĩ, U khanti đề nghị cho người đem những 
bộ kinh này về tận tu viện Dodanduwa đề chúng tôi khỏi phải xách nặng trong khi du 
lịch. 


Khi vê đên Tích Lan, chúng tôi vui mừng khôn xiêt khi thây hàng trăm cuôn kinh 
mới tinh vừa 1n xong đã được gửi đên tận nơi . Chỉ nội tiên cước không cũng lên đên 


hơn 3000 rupies, một món tiền không lồ lúc đó. 


Về sau khi gặp Hòa thượng Tomo tôi có kể cho ngài nghe về câu chuyện này. Hòa 


thượng Tomo mỉm cười: 


- Thế mà con không đoán ra ư? U khanti chính là hoàng để Mindon Min đầu thai trở 


lại để hoàn tất tâm nguyện còn dở dang. 


Quả thật tôi đã không nghĩ ra điều này nhưng tôi không nghi ngờ một chút nào hết. 
Cái dáng dấp lịch sự, cử chỉ oai nghiêm của vị tăng sĩ đó không phải đễ ai mà có 
được. Một đứa trẻ sinh nơi miền thôn đã, đi tu từ nhỏ không thể có cái phong cách 
oai nghi như một vị vua, trừ khi nó chính là một hoàng để tái sinh. Cái cung cách làm 
việc vô cùng hiệu quả với những quyết định nhanh chóng, những mệnh lệnh ngắn, 
gọn và chính xác là điều không phải ai cũng có thể học được, trừ khi đó là một thói 
quen từ tiền kiếp, một thói quen chỉ có ở những bậc chỉ huy, lãnh đạo hay một vị 


hoàng đề. 


Trên đây chỉ là một trong những điều mà tôi ghi nhận về sự chết và tái sinh. Còn 
nhiều trường hợp lạ lùng khác nữa mà tôi đã chứng kiến hoặc nghe kể nhưng không 
trường hợp nào rõ rệt như trường hợp sau đây của Maung Tun Kyaing: 


Chúng tôi nghe kê về Maung Tun Kyaing khi du lịch ở Maymyo, một thành phố lớn 
thuộc tỉnh Shan. Người ta nói rằng không những Maung đã nhớ được tiền kiếp mà 
còn sở hữu những kiến thức đặc biệt khác thường. Quan Thống sứ Miến Điện, Sir. 
Henry Butler quá khâm phục tài ăn nói hùng hòn và kiến thức quảng bác của cậu bé 
tám tuôi này đã cho phép Maung đi khắp xứ, thăm viếng các khám đường để reo rắc 
những niềm hy vọng cho những tù nhân trong ngục tối. Mỗi khi Maung Tun Kyaing 
đi đến đâu là hàng người người kéo đến đó để nghe cậu bé này thuyết pháp. 


Khi chúng tô đến Maymyo thì Maung Tun Kyaing đang thuyết pháp, một đám đông 
vây kín ngôi chùa nhỏ không chừa một chỗ len chân. Cũng may vì chúng tôi đều là 
tăng sĩ nên họ nhường lối cho chúng tôi vào trong chùa. Tôi ngạc nhiên thấy một cậu 
bé trạc năm sáu tuổi đứng trên bục cao, chững chạc diễn thuyết. Mặc dù không hiểu 
cậu ta nói gì nhưng cứ nhìn đám đông yên lặng, chăm chú theo dõi tôi đoán cậu ta 


phải đề cập một điều gì quan trọng lắm. 


Sau buổi thuyết pháp, chúng tôi được phép gặp Maung Tun Kyaing trên chánh điện 
chùa. Maung khoác tăng bảo mặc dù chưa đến tuôi xuất gia, trông cậu ta không có vẻ 
gì đặc biệt khác thường trừ cặp mắt điềm đạm hiền từ không thê có ở những đứa trẻ 
cùng lứa tuổi. Cậu ta yên lặng lắng nghe những câu hỏi của tôi và trả lời một cách 
thong thả, đầy tự tin. Cha cậu bé, một nông dân khỏe mạnh đã kể cho tôi về những sự 


kiện lạ lùng như sau: 


Maung xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, thất học. Khi lên bảy tuổi, cha 
cậu đưa các con lên tỉnh để xem hội. Trời nóng, người đông chen chúc nhau nên ai 
cũng vừa mệt vừa khát nước. Khi đi qua hàng bán mía, mấy đứa nhỏ tỏ ra thèm 
thuồng nhiều không dám xin vì biết nhà nghèo không có tiền. Người bán mía thương 
tình bán cho mỗi đứa nhỏ một gắp mía nhai cho đỡ khát. Trong khi đứa em nhanh 
nhẹn bỏ mía vào miệng ăn liền thì Maung đã ngăn lại, bắt đứa em phải cám ơn người 
bán mía trước khi ăn. Sau đó Maung đã cám ơn người bán mía “SukI Hotu”, một 
danh từ của các tăng sĩ khất thực dùng để cám ơn những người dâng cúng phẩm vật. 
Sau khi nói xong, Maung lặng người đi một lúc như chợt hồi tưởng những kinh 
nghiệm qúa khứ. Cậu bé yêu cầu người cha bồng câu lên một bục cao gần đó rồi bắt 
đầu lên tiếng giảng giải về sự tốt đẹp của hạnh Bồ Thí. Lời nói sang sảng của đứa bé 
lên bảy đã gây sự chú ý của mọi người. Họ quây quân chung quanh để nghe Maung 
nói. Lúc đó có lẽ vì tò mò nhưng về sau ai cũng phải công nhận cậu bé nói hết sức 
hay, không thua các bậc diễn giả kinh nghiệm. Sau khi nói xong, cậu bé yêu cầu 


người cha đưa cậu đến Khyang, một chùa ở gần đó. 
- Nhưng đến chùa làm gì? 
- Đó là ngôi chùa mà con đã dựng lên... 


- Mày nói cái gì? Mày đã đến đó bao giờ đâu? 


Nhưng Maung khân khoản năn nỉ cha đưa cậu đên ngôi chùa đó và đám đông cũng 


hùa vào nói g1úp, cuôi cùng người cha xiêu lòng. 


Thây đám đông kéo đên trước cửa chùa, vị sư già ngạc nhiên bước ra hỏi tự sự. Mọi 
người đây Maung Tun KyaIng ra trước nhưng cậu bé cứ ngây người ra nhìn ngôi 


chùa mà không nói gì. Thấy con tỏ ra vô lễ, người cha nạt: 
- Tại sao mày không chảo sư cụ trụ trì? 

VỊ sư già cũng hỏi: 

- Cậu bé có biết ta là ai không? 


- Dĩ nhiên, tôi biết ông từ ngày ông còn để chỏm. Chính tôi đã thu nhận và Imà lễ 
truyền giới cho ông, trước khi xuất gia tên ông là A Meng và tôi đã ban cho ông pháp 
danh Yung kha Thera. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Hòa thượng U Pandeissa 
Thera đây. 


Vị sư già giật mình. Khi xuất gia người tu từ bỏ tên học sử dụng pháp danh. Hầu như 
không mấy ai biết tên tuổi cũ của các tu sĩ trừ vị thày truyền giới. Ông đã trụ trì chùa 
này hơn sáu mươi năm, dĩ nhiên không ai biết đến tên cũ của ông và có lẽ chính ông 
cũng đã quên mất rồi. Vị thầy truyền giới cho ông, Hòa thượng Pandeissa đã viên 
tịch từ lâu. 


Maung Tun Kyaing thong thả nhắc lại một vài kỷ niệm cxu mà chỉ có thầy trò mới 
biết và trước sự kinh ngạc của đám đông, vị sư già trụ trì qùy ngay xuống đất ôm lẫy 


chân cậu bé khóc rông lên: 
- Đúng rôi, đúng là thây U PandeIssa rôi... 


Maung Tun Kyaing oai nghiêm bước vào chùa, cậu nhận đúng căn phòng nhỏ cùa 


mình ở khi trước cũng như những thay đổi mà vị trụ trì sau này đã kiến thiết thêm. 


Khi bước vào chánh điện, Maung Tun Kyaing qùy xuống đảnh lễ và đòi cho được bộ 
kinh ông vẫn dùng khi xưa. Vị trụ trì vội mang ra một cuốn kinh cũ, Maung bắt đầu 


tụng một cách say sưa mặc dù cậu ta chưa bao giờ đên trường. 


Tin đồn về cậu bé nhớ được tiền kiếp đến tai viên Thống sứ, Sir Henry butler. Ông 
này truyền lệnh cho gọ cậu bé vào đề xem thực hư thế nào. Không những Maung Tun 


Kyaing đã đối đáp trôi chảy mà còn giảng cặn kẽ căn bản giáo lý cho viên Thống sứ. 


Qúa thán phục tài năng của cậu bé lên bảy, Sir Henry đã thưởng ngay cho cậu hai 
trăm Rupees, một số tiền lớn lúc đó nhưng Maung Tun Kyaing đã từ chối viện lẽ một 


tu sĩ xuât gia không được sở hữu tiên bạc. 
- Nhưng cậu đâu phải là một tu sĩ, câu chưa đên tuôi kia mà. 


- Tôi đã phát nguyện xuất gia, tuân theo các giới luật từ lâu rồi. Luật Phật không cho 
người xuất gia giữ tiền bạc, một khi đa từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời Tầm thường 


Bắt Túc thì giữ tiền bạc làm gì? 

- Như vậy cậu có thể nhận những gì? 

- Ông có thể cúng dường cho tôi vật thực đủ ăn trong một ngày là đầy đủ rồi. 
- Tại sao chỉ nhận vật thức ăn trong một ngày? 


- Sống ngày nào, biết ngày đó. Trong cuộc sống đầy vô thường tại sao lo lắng tích trữ 


làm gì? 


Sau khi nhận vật thực mà Sir henry dâng cúng, Maung Tun KyaIng có ý tặng lại cho 
ông này một món quà nhưng cậu không có gì ngoài chuỗi tràng hạt, cậu cởi chuỗi 


tràng trao cho viên Thống Sứ. 
- Nhưng tôi làm gì với chuỗi tràng này? 
- Ông hãy quán trưởng đến sự vô thường, vô ngã và những cảnh khổ cua đời này... 


Maung Tun Kyaing thong thả chỉ dẫn cho viên Thống Sứ cách lần tràng, niệm hồng 
danh chư Phật và quán tưởng. Sir henry đã viết “Chính tai tôi đã nghe những chân lý 
cao tột từ miệng một đứa trẻ lên bảy, làm sao một đứa bé lại có thể nói năng khôn 
ngoan như một người lớn tuổi? Ngoài kiến thức hết sức rộng rãi về giáo lý, Maung 
Tun Kyaing đã giảng giải rõ ràng minh bạch và ứng đáp trôi chảy mọi câu hỏi của 
tôi. Tôi có thể cam đoan răng không một đứa tre nào có thê học thuọc lòng những 


điêu như vậy được...” 


Sau đó viên Thống sứ đã cho phép Maung Tun Kyaing đi khắp nơi thuyết pháp độ 
sinh. Ông còn ra lệnh mở cửa các khám đường để tội nhân có thể nghe được những 


lời khuyên bảo đầy minh triết của vị thánh tăng này. 


Dựa vào những sự kiện này, tôi nghiệm răng cuộc đời hiện tại chỉ là một phân nhỏ 


trong chu kỳ của kiếp sống. Ý thức được đời sống là một cái gì bao la rộng rãi, tiếp 


diễn liên tục chúng ta có thê phát những hạnh nguyên rộng lớn như một kim chỉ nam 
soi đường, hướng dẫn chúng ta trong đời sống. chúng ta có khả năng phục hồi ký ức, 
phát triển các đức tính sẵn có, những kinh nghiệm học hỏi từ trước và sử dụng những 
điều này như động cơ thúc đây chúng ta tiễn tới không ngừng trên con đường giải 
thoát. Chính cái ý tưởng thanh cao này mới là điều làm chúng ta trở nên bất tử chứ 


không phải sự tôn tại của linh hôn kéo dài sự sông lâm than trong trăm nẻo luân hôi. 


U khanti, Maung Tun Kyaing là những trường hợp tiêu biểu cho sự tái sinh, trở lại 
thế gian để thực hiện một lý tưởng tâm linh cao cả nào đó. Tuy nhiên, không phải chỉ 
những người có ý hướng vẻ tâm linh mới có thê nhớ lại tiền kiếp. Một rằng buộc tình 
cảm hay trách nhiệm chưa hoàn tất cũng có thể giúp con người phục hồi ký ức. 


Trường hợp của Shanti Devi sau đây có thể coi như tiêu biểu cho sự kiện này. 


Shanti Devi sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại Delhi. Ngay từ khi còn nhỏ 
cô quả quyết răng cô đã có chồng con ở Muttra, một làng nhỏ cách Delhi khoảng 80 
dặm. Dĩ nhiên không ai để ý đến những câu nói vu vơ của một đứa bẹn cô cứ tiếp tục 
nhắc đi nhắc lại điều này điều này mãi khiến ông chú Kischen chand đâm ra ngờ vực. 
Shanti quả quyết răng chồng của cô tên là Kedarnath Chaubey, con trai của cô tên là 
Chandra, cả hai hiện sống tại làng Muttra trong một căn nhà nhỏ sơn mùa trắng. Cô 


còn tả rõ đường đi đến căn nhà và phong cảnh chung quanh. 


Ông chú bèn đích thân đến làng Muttra dò hỏi và được biết quả có một người đàn 
ông tên Kedarnath Chaubey sông ở đó. Anh này có một đứa con với người vợ trước 
nhưng bà này đã qua đời hơn mười năm và hiện nay anh ta đã tục huyền. Ông 


Kischen liên lạc với Kedarnath, kế cho anh nghe câu chuyện về cô bé Shanti. 


Kedarnath đưa vợ và con trai đến nhà cha mẹ cô bé Shanti, dĩ nhiên cô bé biết không 
một chút gì về sự sắp đặt này cả. khi được gọi vào phòng, Shanti Devi nhận ngay ra 
Kedarnath và đứa con trai lên mười. Thái độ cô bé lên tám đột nhiên thay đổi, cô tỏ 
ra bẽn lẽn trước mặt người chồng cũ và gọi anh bằng bằng một danh từ mà chỉ có vợ 
chống nói với nhau trong những lúc riêng tư. Cô bé còn bước đến bên đứa bé trai lớn 
hơn cô, âu yếm vuốt tóc như mẹ hiền vuốt tóc con thơ. Kischen bèn đặt câu hỏi và 
Shanti thong thả kể lại những kỷ niệm qúa khứ, Kedarnath lúng túng xác nhận những 
điều này. Hiện diện hôm đó còn có Desbandhu Gupta, giám đốc một tờ báo lớn. Ông 


này yêu cầu đưa Shanti về làng Muttra để xem cô bé có thể nhớ thêm được những gì. 


Shanti thong thả dẫn lối, cô đi xuyên qua những ngõ hẻm bé nhỏ, chật chội, những 
con đường tắt mà chỉ người trong xóm mới biết và đưa Gupta đến đúng căn nhà mà 
trước đây cô đã từng sống. Cô nhận ngay ra căn nhà đã được sơn phết lại bằng một 


màu sơn mới: 


- Tại sao căn nhà lại sơn mùa vàng thê này? Tôi nhớ rõ khi trước nó sơn màu trăng 


kia mà? 


Quả thê, Kedarnath đã cho sơn lại căn nhà trước đó không lâu. Shanti dẫn Guapta 
đên nhà cha mẹ ruột của cô ở gân đó và một lân nữa cô tỏ ra ngạc nhiên về những đôi 


thay tại đây; 


- Ua! cái giêng nước trước nhà đâu rôi? Trước nhà ba mẹ có một cái giêng nước kia 


` 


1a... 


Cách đó ít lâu từ khi có hệ thông dẫn nước công cộng, người ta đã lấp kín cái giêng 
nước trước nhà. Shanti nhận ra cha mẹ mình mặc dù hai ông bà đã già yêu lăm rôi. 
Cô âu yêm ôm châm lây ông lão và gọi ông là “Bapu”, một danh từ chỉ riêng con gái 
gọi người cha. Không ai còn nghi ngờ gì nữa, quả nhiên Shanti Devi chính là hậu 


thân của người vợ Kedarnath đã qua đời trước đó. 


Shanti Devi ngỏ ý muôn trở về sông với gia đình cũ nhưng Kedarnath đã tục huyền, 
anh không muôn “người vợ cũ” làm xáo trộn hạnh phúc gia đình hiện tại. Đứa con 
lên mười cũng không muôn nhìn nhận một đứa bé lên tám tuôi làm mẹ nên cả hai 


cương quyết từ chối không chịu nhận cô bé Shanti. 


Đến khi đó Shanti Devi mới nhận thức rằng các liên hệ tình cảm như tình vợ chồng, 
con cái chỉ có tính cách giới hạn trong một kiếp sống. Sợi dây thân ái mà có tưởng 
bền vững lâu dài thật ra có tính cách tương đối. Cái tình thương mãnh liệt mà cô ấp ủ 
khi chết đã vượt qua biên giới sinh tử, giúp cô tìm lại người chồng và đứa con thân 
yêu đã không được đáp ứng. Từ đó Shanti nhận thức rằng sự chết giúp người ta xóa 
bỏ được những liên hệ tình cảm, những kỷ niệm một kiếp người vì những cái đó chỉ 
có giá trị giúp người ta học hỏi, kinh nghiệm mà thôi. Nó chỉ đóng vai trò như một 
cuốn sách giúp học sinh thu tập kiến thức, một cái đò giúp người ta qua sông và khi 
đã đặt được mục đích là kinh nghiệm sự sống, nó không còn có giá trị gì khác và phải 


được xóa bỏ. Chỉ có cái kinh nghiệm học hỏi như kiên thức, tình cảm, khả năng 


thương yêu, chịu đựng, nhẫn nại v.v... những yếu tô hun đúc nên cá tính con người là 


được lưu trữ trong tàng thức (alaya-vijnana) và ảnh hưởng đến mọi kiếp sống. 


Sự nhận thức này đã gây một chắn động mạnh mẽ trong tâm hồn Shanti Devi, giúp 
cô nhìn thấy rõ sự vô thường của một kiếp người nên cô phát nguyện trao trọn cuộc 
đời cho việc phụng sự nhân loại. Cô trở nên một giáo sư trung học, đào tạo nhiều thế 
hệ học sinh gương mẫu. Cô kêu gọi: việc trau dồi phẩm hạnh, xây dựng các đức tính 
có giá trị lâu dài hơn là những điều chỉ giúp cho người ta thoải mái với kiếp sống 
hiện tại. Cô từ chối không lập gia đình mặc dù có nhiều người đã ngỏ ý. Cô dành trọn 


cuộc đời cho việc phát triển giáo dục và những công tác xã hội tại Ấn Độ. 


Năm 1960, tôi nghe kê rằng Shanti Devi đã thành lập một đạo viện (Ashram) ở miền 
bắc Ấn Độ dạy thiền định. Phần lớn những học sinh chịu ơn cô dạy dỗ đã đem gia 
đình đến đây học thiền và sống theo lý tưởng mà cô đề xướng. 


Đã có người hỏi tôi tại sao những trường hợp này chỉ xây ra tại Đông phương mà 
không ở Tây phương? Theo sự hiểu biết của tôi thì trường hợp nhớ lại tiền kiếp hay 
phục hồi các kinh nghiệm học hỏi từ kiếp trước vẫn xảy ra khắp nơi, không phân biệt 
vị trí địa dư hay phong tục. Nếu có sự khác biệt chăng qua là người Tây phương đã 
không chú trọng đến những chỉ tiết này, họ không chấp nhận nó vì nó không hợp với 
chiều hướng suy nghĩ của họ. Người Tây phương tin răng đời sống con người bắt đầu 
khi lọt lòng mẹ và chấm dứt sau khi chết. Họ có thể chấp nhận một lý thuyết về linh 
hồn nhưng lại cho rằng sau khi chết hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh 
viễn chứ không tiếp tục đầu thai, trôi nổi qua nhiều kiếp sống như quan niệm của 


người Đông phương. 


Nếu con người chỉ có một kiếp sống duy nhất thì mục đích của cuộc đời là gì? Phải 
chăng chúng ta sinh ra đề rồi chết? Không lẽ kiếp sông ngắn ngủi lại quan trọng đến 
nỗi chỉ phạm một tội lỗi thôi cũng bị đầy đọa xuống địa ngục vĩnh viễn? Không lẽ 
một thượng đề công bình lại có thể bất công như vậy sao? Nếu con người chỉ có một 
kiếp sống thì tại sao họ lại không giống nhau, người thông minh, kẻ khù khờ, người 
may mắn, kẻ bất hạnh? Ai đã quyết định về tính nết con người? Ai đã ban cho người 
này một khối óc thông minh và kẻ khác một thân thê tật nguyền? Nếu con người chỉ 
có một kiếp sống duy nhất thì chúng ta giải thích thế nào về hiện tượng thần đồng? 
Hiện nay không một lý thuyết khoa học nào chứng minh hay giải thích được hiện 


tượng này một cách hợp lý. Đôi khi chính những nhà khoa học đã chấp nhận một lối 


giải thích vu vơ như “đó là ý muôn của một đâng tôi cao nào đó”. 


Thần đồng không phải người từ trên trời rơi xuống mà chỉ là kết quả của nhiều kiếp 
sống không ngừng học hỏi. Chỉ có luật luân hồi mới giải thích được việc những đứa 
bé có thể tự soạn nhạc, sử dụng nhiều nhạc khí mặc dù không hề được dạy dỗ như 


trường hợp của Mozart, Beethoven v.v... 


Mozart bắt đầu soạn nhạc từ năm lên bốn và điều khiển các buổi hòa tấu khi lên bảy 
tuổi. Khả năng âm nhạc của ông đã làm ngạc nhiên nhiều bậc thầy lúc đó, không 
những ông có thể sử dụng nhiều loại nhạc khí khác nhau mà còn có khả năng sáng 
tạo phong phú vượt xa những nhạc sĩ đương thời. Ông có thê soạn những hợp tấu 
khúc phức tạp cho hàng chục loại nhạc khí trong vòng một buổi chiều. Beethoven 
soạn nhạc lúc mới lên ba tuổi và điều khiển một ban nhạc hòa tấu khi lên tám. Các 
nhạc sĩ khác như Handel, Brahms, Dvorak, Chopin đều bước chân vào lãnh vực âm 


nhạc khi còn rất trẻ, lịch sử âm nhạc không thiếu gì những thần đồng như vậy. 


Dĩ nhiên, những thiên tài không chỉ tập trung trong lãnh vực âm nhạc, nhìn qua 


những lãnh vực khác chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra khắp mọi ngành... 


Văn hào Voltaire thuộc lòng tất cả những bài ngụ ngôn của La Fontaine từ năm lên 
ba, bắt đầu viết sách khi vừa lên trung học. Stuart MiII viết thông thạo tiếng Hy Lạp 
và Latin khi mới lên bốn và năm lên bảy đã biên soạn một cuốn sử dày 800 trang nói 
về triều đại vua chúa La Mã. William Thompson giải toán đại số khi lên sáu. Pascal 
chứng minh những bài toán phức tạp khi lên tám và soạn sách giáo khoa khi chưa 
đầy mười bốn tuổi. Khoa học đã giải thích thế nào về những trường hợp này? Người 
ta thường nói đến yếu tô di truyền như căn bản quan trọng cấu tạo cá tính con người. 
Theo sự hiểu biết của tôi, yếu tố di truyền chỉ là một phần rất nhỏ, còn thiếu sót trong 
cái định luật thiên nhiên mâu nhiệm chi phối sự sống mà khoa học chưa thể chứng 
minh. Tất cả các bằng chứng đều đưa đến kết luận răng có một yếu tố nào đó sắp đặt 
sự cấu tạo nên con người, một yếu tố vượt xa cái định luật thiên nhiên mầu nhiệm chi 
phối sự sống mà khoa học chưa thể chứng minh. Tất cả các bằng chứng đều đưa đến 
kết luận rằng sự suy luận của toán học, ra ngoài tầm phán đoán của lý luận và không 
sự suy luận của toán học, ra ngoài tầm phán đoán của lý luận và không thê giải thích 


bằng những công thức, định luật của khoa học thực nghiệm. 


Mặc dù khoa học không thê giải thích một cách rốt ráo về sự sông nhưng người Tây 
phương vẫn bám cứng lấy thành kiến nhân loại một kho tàng kiến thức y học vô giá. 
Trường hợp của ông đã mở ra chân trời mới cho khoa tâm lý học, đưa ra các khái 
niệm về tiền kiếp, khả năng phục hồi ký ức và tầm quan trọng của tiềm thức, vô thức 


đôi với đời sông con người. 


Dĩ nhiên, tâm lý học chưa thê đi xa hơn vào thế giới nội tại vì nó chỉ là một khoa học 
thực nghiệm với các giới hạn của nó. Các nhà bác học về tâm lý chưa dám công khai 
nhìn nhận những điều mới lạ, những điều không phù hợp với quan niệm thông 
thường, những điều chưa được đa số quần chúng chấp nhận. Dù đã có tự do tư tưởng 
và ngôn luận, các khoa học gia vẫn không dám vượt qua bức màn thiên kiến có hữu, 
không dám đã phá các thành kiến cô chấp. Họ e sợ dư luận và giữ vững lập trường là 
những gì chưa được kiểm chứng bởi khoa học thì nó không xảy ra. Có lẽ cũng vì thế 
mà quan niệm của đa số quần chúng với đời sống vẫn còn là một cái gì mù mờ, 
không rõ rệt. Người ta vẫn chỉ chú trọng đến những cái lợi nhỏ, những giá trị ngắn 
hạn, những nhỏ nhen vật chất trong cái thế giới đầy rẫy những sự vô thường. Nếu 
người ta chấp nhận sự luân hồi như một định luật thiên nhiên, ý thức đời sống không 
phải chỉ giới hạn trong một kiếp sống ngắn ngủi, và con người sẽ tiếp tục luân quần 
mãi trong luân hôi sinh tử vì những tham vọng, ái dục thì biết đâu đời sống chăng 


mang một ý nghĩa khác hắn. 


Đối với tôi, tái sinh không phải là một lý thuyết nhưng là một kinh nghiệm. Tôi còn 
nhớ năm đó, tôi đến thăm một người bạn đúng lúc mẹ anh này đang cầu cơ và bà yêu 
cầu tôi tham dự. Tuy không tin tưởng chút gì về những vấn đề siêu hình nhưng tuổi 
trẻ tò mò đã thúc giục tôi nhận lời. Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn nhỏ, mọi người 
nắm tay nhau, lâm râm đọc những câu nói mơ hồ theo chỉ thị của bà mẹ người bạn. 
Một lúc sau cái bàn rung động nhẹ, cuộc cầu cơ bắt đầu, mọi người đặt những câu 


hỏi và tôi không khỏi bật cười vì câu trả lời dường như chả ăn nhập gì với câu hỏi. 


Một lúc sau có người đề nghị hỏi cơ về tiền kiếp mọi người trong nhóm. Khi đến 
phiên tôi, câu trả lời là mọi cái tên bằng Latin hay Đức lạ hoắc mà chưa ai nghe nói 
đến bao giờ. Điều ngạc nhiên là khi cái tên này vừa được nhắc đến thì tâm trí tôi trở 
nên hoang mang, hình như tôi đã nghe nói đến cái tên này ở đâu rồi thì phải? Tôi 
ngồi yên cho đến hết buổi cầu cơ nhưng đầu óc cứ vẫn vơ quanh cái tên kỳ lạ ấy. Tôi 
không tin một chút gì về hiện tượng siêu hình như cầu cơ, lên đồng. Tôi vẫn tin rằng 


nêu quả có một “đâng thiêng liêng” nào đó biệt rõ qúa khứ, vị lai thì họ phải có một 


nhiệm vụ cao cả nào khác chứ không thê rảnh rồi tìm đên những nơi tôi tăm âm thập, 
gõ bàn lách cách trả lời những câu hỏi âm ớ của một nhóm người tò mò đây mê tín dị 


đoan. 


Qua sự chỉ dạy của các đạo sư Tây Tạng, tôi được biết rằng cái động lực gây chuyền 
động cái bàn đó không phải là một “đắng vô hình” nào cả mà chính là năng lực phát 
xuất từ tiềm thức của những người cầu cơ. Tất cả những điều người ta muốn biết đều 
đã có câu giải đáp sẵn trong tiềm thức và đôi khi câu trả lời chính là điều người ta 
muốn được nghe, những ao ước thầm kín trong tiềm thức được bộc lộ với những hình 
thức tế nhị. Nói một cách khác, chắng phải có bàn đó di động để trả lời mà chính là 
tâm những người ngồi đó đã di động. Cái năng lực nội tại huyền bí này được phát 
động qua sự trung gian của đức tin, việc cầu cơ chỉ là một mảnh vụn hết sức thô thiển 
của một khoa học vẫn được truyền dạy ở Tây Tạng mà tôi sẽ đề cập đến trong một 


chương sau. 


Khi còn trẻ tô thường ghi nhận những cảm nghĩ của mình lên giấy như một hình thức 
sắp đặt tư tưởng. Tôi có ý định hoàn tất một truyện dài nội dung đề cập đến những 
vẫn đề mà tôi thắc mắc, suy nghĩ. Tôi viết thử mấy đoạn, soạn sẵn một dàn bài để khi 


nào rảnh sẽ việt tiêp nhưng rôi tôi không có thời giờ hoàn tât. 


Khi lên đại học, tôi học văn chương với một giáo sư, ông này thường khuyến khích 
sinh viên phơi trải tâm sự của mình lên giấy nên tôi đánh bạo đưa bản thảo truyện 
viết đở cho ông coi để nhờ ông phê bình. Sau khi đọc qua đoạn văn tôi viết, ông ngạc 
nhiên kêu lên: “Anh đã chép điều này ở đây vậy? Phải chăng anh chịu ảnh hưởng của 
văn sĩ...”, ông ta nhắc đến một cái tên lạ hoắc nhưng tôi giật mình vì đó là cái tên mà 


tôi đã nghe nói đến trong buổi cầu cơ năm ngoái. Tôi kêu lên: 
- Kế cũng lạ thật, đây là lân thứ hai tôi nghe nhắc đến cái tên đó... 


Tôi kế cho giáo sư nghe về sự kiện đã xảy ra trong buổi cầu cơ. Vị giáo sư im lặng 
một lúc rồi cho tôi biết rằng đoạn văn mà tôi viết dở dang có những trùng hợp lạ lùng 
với nội dung quyền sách của một văn sĩ người Đức. Ông này chết khi còn rất trẻ nên 
không được nổi tiếng lắm, tuy nhiên hầu như mọi người học về văn chương Đức đều 


ít nhiêu biệt đên ông này. 


Tôi cố gắng giải thích rằng tôi không biết một chút gì về văn sĩ kia cả. Kiến thức văn 
chương của tôi chỉ giới hạn trong những tác phẩm được giảng dạy trong chương trình 


giáo dục và dĩ nhiên văn sĩ người Đức kia không hê có tác phâm nảo trong đó. 


Vị giáo sư cho biết không những nội dung đã trùng hợp mà ngay cả lối hành văn, 
cách xuống dòng, chữ viết tắt của tôi cũng ít nhiều giống y như nhà văn nọ. Điều này 


làm tôi vô cùng bôi rôi nên tôi nhờ ông ta mua dùm tác phâm đó đê tôi xem qua. 


Trước khi nhận được tác phẩm đó, một sự lạ khác đã xảy ra. Hôm đó tôi tham dự một 
bữa tiệc cưới. Trong những quan khách của buổi tiệc có một giáo sư người Đức, ông 
này có họ hàng chi đó với chủ nhà nên không quản ngại đường xá xa xôi từ bên Đức 
đến tham dự bữa tiệc. Khi tôi vừa bước vào phòng thì đã thấy ngay cặp mắt kinh 
ngạc của vị giáo sư kia, ông ta nhìn tôi chăm chú như bị thu hút khiến tôi đâm ra lúng 
túng. Trong suốt buổi tiệc, ông ta cứ đăm đăm theo dõi tôi nên tôi chỉ ăn qua loa rồi 
cáo từ, lòng không khỏi bực bội về người khách bắt lịch sự đó. 


Vài hôm sau tôi có dịp gặp lại chủ nhân bữa tiệc, bà chủ cho biết vị giáo sư kia cứ 
hỏi đi hỏi lại về thân thế của tôi. Ông ta đang soạn tiêu sử một văn sĩ người Đức từ 
trần cách đó mấy chục năm và nói rằng tôi trông giống văn sĩ nọ vô cùng, từ cử chỉ 
đến lời ăn tiếng nói. Mặc dù bà chủ không nhớ cái tên của văn sĩ đó nhưng tôi đã 


đoán ra ít nhiêu, tôi trở về nhà lòng vô cùng xúc động. 


Khi vị giáo sư văn chương trao cho tôi cuốn sách của văn sĩ nọ thì tôi nhận ngay rằng 
chính đó là cuốn sách “của tôi”. Không những cách sắp đặt, câu kết, nội dung giống 
y hệt cuốn truyện tôi đang viết đở mà càng đọc tôi càng thấy cuốn sách đó phô diễn 
rõ rệt tất cả tư tưởng thầm kín của chính mình. Cuốn sách đề cập đến cái lý tưởng mà 
tôi hằng theo đuổi thời niên thiếu là trở nên một học giả nghiên cứu tất cả mọi môn 
học, từ thiên văn đến địa lý, từ toán học đến vật lý, từ triết học đến nghệ thuật, để có 


thê có một cái nhìn tông quan về đời sông. 


Dĩ nhiên tôi ý thức rằng cuộc đời qúa ngăn và đầu óc con người có giới hạn, không ai 
có thê trở thành một cuốn từ điển sống được nên tôi chỉ chú trọng vào một môn học 
mà tôi ưa thích là triết học. Từ triết học tôi say mê thần học và rồi xoay ra nghiên cứu 
tôn giáo, công cuộc nghiên cứu đưa tôi đến với Phật giáo và tôi đã phát nguyện trở 


nên một tăng sĩ... 


Nhìn lại cuộc đời đã qua, tôi thấy rằng mình đã đi đúng con đường vì những điều tôi 
chưa thực hiện được ở kiếp này, tôi sẽ có cơ hội ở một kiếp khác. Tôi hiểu rằng 
không một tư tưởng nào nấy sinh lại mất đi, tất cả đều được lưu trữ dưới hình thức 
những chủng tử và tùy theo nhân duyên thích hợp nó sẽ phát sinh. 


Cũng như thế, một ý chí cương quyết, một hạnh nguyện to lớn sẽ là những động cơ 
thúc đây con người tiếp tục tiến bước trên con đường họ đã chọn. Con đường của 
Phật giáo là giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử và đó là con đường tôi đã chọn khi 
xuất gia. Tôi biết mình không thê thay đổi các nhân đã gieo trong qúa khứ, không thể 
lần tránh hậu quả của những nhân này nhưng tôi cố gắng tu sửa thân tâm, gieo vào 
tàng thức những tư tưởng tốt lành, những mầm mống vị tha. Nhờ chuyên tâm quán 
tưởng về những hạnh nguyện đã phát, nhớ mãi hình ảnh của đắng Đại Từ Bi, năng hỷ 
xả như ngọn đuốc soi đường, nhờ chuyên trì niệm hồng danh chư Phật, các chủng tử 
này sẽ tăng trưởng để một lúc nào đó sẽ phát sinh, hiện hành đưa tôi đến bến bờ giải 
thoát. 


Tuy chọn con đường của một tu sĩ nhưng sau một thời gian tôi thấy mình không thích 
hợp với tôn chỉ của Nam tông. Tôi không thích nếp sống thoải mái trong những ngôi 
chùa yên tĩnh, những kỷ luật cứng nhắc, những kiến thức tử chương. Hòa thượng 
Tomo đã giúp tôi tìm thấy một con đường mới, một nếp sông phóng khoáng mà tôi 
đã phát nguyện tu theo hạnh đầu đà (Anagarika). Đây là một nếp sông chủ trương 
lánh mình trong cô tịch, chú trọng nhiều về sự phản quang tự kỷ bằng tri giác nội tại. 
Kinh nghiệm đời sống như nó là và nương tựa vào năng lực gia trì của các vị tô Mật 
tông. Tôi không lưu trú ở một nơi chốn nào nhất định, không sở hữu bất cứ một thứ 
gì mà chỉ có ba bộ quần áo cần thiết và một chiếc bình bát. Hòa thượng Tomo đã 
nói: “Trước khi có thể giúp người khác, ta hãy tự giúp mình. Trước khi xứng 
đáng ngồi trên toà Như Lai giảng pháp, ta hãy kết thảm cỏ ngồi trong động đá 
để quán tưởng về sự vô thường, lý vô ngã. Trước khi bước vào đời để cứu giúp 
chúng sinh ta hãy quay vào bên trong để nghe tiếng gọi của Chân tâm, và chỉ 
khi đã chứng được sự thanh tịnh tuyệt đối ta mới có thể nhập thế gian mà 
không sợ sa ngã. Một người đang chết đuối không thể cứu một người khác cũng 
đang chết đuối. Một người mù không thể dẫn dắt kẻ đui. Đừng hấp tấp lo giúp đỡ 
kẻ khác khi chính mình chưa giúp đỡ nỗi cho mình, làm sao ta có thê biết chắc rằng 
sự giúp đỡ đó hoản toàn vô vị lợi? Làm sao ta biết rằng mình không tự lừa dối mình? 


Một việc làm cao đẹp tự nó chỉ có nghĩa khi nó được làm bởi một cái tâm vị tha chân 


thật. Nếu không cố gắng đạt đến mục đích là thoát khổ thì những nghi thức chỉ là sợi 
dây trói buộc, lời ta khuyên bảo chỉ là những âm thanh trống rỗng. Hãy tập trung 
năng lực để suy ngẫm, quán tưởng về việc giải thoát, đừng lo lắng về nơi ăn chốn ở 
vì nó chỉ ràng buộc. Đừng quan tâm về chứng đắc vì nó chỉ là ảo tưởng. Chỉ khi nào 
bước vào cuộc đời làm mọi việc mà không thấy có mình làm, không thấy có chúng 
sinh có sự khác biệt đó mới là vô ngã. Nếu con không để bị vướng mắc, không để bị 
mong câu sở đắc một điều gì, thì con sẽ hiểu được điều ta nói: “Vào đời nhưng không 


rời Tự Tánh, nhập thế nhưng không rời Niết Bàn...” 
--o0O--- 


Phần 8 - Bên rặng tuyết sơn 


Tây Tạng trong thời cực thịnh khoảng cuối thế kỷ thứ bảy là một quốc gia hùng 
mạnh. Giòng họ Gampo sau khi đánh dẹp các lãnh chúa đã thống nhất xứ này thành 
một vương quốc, đặt căn bản cai trị dựa trên quân sự và tôn giáo. Tôn giáo Tây Tạng 
khi đó là một thứ tôn giáo chú trọng về huyền thuật và các hiện tượng siêu hình gọi là 


Bon Pa hay Bon. 


Triều đại Choegats mở mang bờ cõi và bành trướng ảnh hưởng khắp nơi, phía bắc họ 
tiễn vào lãnh thổ của người Mông cổ, phía tây họ thâu gồm nhiều địa hạt của Ba tư 
(A Phú Hãn ngày nay) và phía đông họ bắt đầu dòm ngó những thửa đất mầu mỡ của 
Trung Hoa. 


Trước sự đe doạ của Tây Tạng, vua Đường Thái Tông của Trung Hoa đã phải áp 
dụng chính sách hòa hoãn là gả công chúa cho vương quốc Tây Tạng Songtsen 


Gampo, đề kết tình thông hiếu hai bên. 


Công chúa Văn Thành của Trung Hoa đã đem vào “xứ tuyết” một tượng Phật Thích 
Ca và rất nhiều kinh điển Phật giáo. Có nhiều truyền thuyết về bức tượng này. Cuốn 
Tây Tạng Sử Ký (Pag-sam-Jon-zang) chép rằng bức tượng này được khắc từ khi đức 
Phật còn tái thế nhưng học giả lại cho rằng bức tượng được tạc bởi môn đại đệ tử của 
đức Phật khoảng một trăm năm sau khi ngài phân diệt. Người Tây Tạng tin rằng bức 
tượng này vô cùng linh ứng và đã có rất nhiều thuyết về sự mầu nhiệm của pho tượng 


mà họ gọi là “Jovo Rinpoche” này. 


Vua Songsten Gampo cho xây chùa Jokhang để an vị pho tượng Phật và chứa đựng 


kinh điên mà công chúa Văn Thành mang qua. Đê làm vui lòng vợ, vua còn cho mời 


một số tăng sĩ Trung Hoa đến trụ trì và đạo Phật được truyền vào Tây Tạng lúc đó. 


Jokhang được coi như ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng. 


(Ghi chú của tác giả: Năm 1932, quốc vương xứ Bhutan thân hành sang Lhassa xin 
phép thính một pho tượng phỏng theo pho tượng Jovơ Rinpoche này. Vì lý do đặc 
biệt nào đó, đức Đạt lai Lạt Ma lại cho tạc đến hai pho tượng giống y hệt pho tượng 
chính. Một pho được đem về xứ Bhutan, pho tượng kia được trao tặng cho một ngôi 
chùa ở Samath. Một phái đoàn gồm nhiều nhân viên cao cấp trong nội cát và các Lạt 
Ma trưởng lão đặt dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Tomo đã rước pho tượng này 
qua Ấn Độ. Như tôi đã đề cập ở chương trước, phái đoàn được đón tiếp vô cùng nồng 
nhiệt và lễ an vị Phật đã diễn ra hết sức trang trọng. Tại sao đức Đại Lai Lạt Ma cho 
tạc đến hai pho tượng? Tại sao lại cử một phái đoàn gồm những nhân vật quan trọng, 
những trưởng lão dầy công đức tu hành hộ tống pho tượng qua Ân Độ? Ngoài ra tôi 
được biết Hòa thượng Tomo còn đem theo rất nhiều kinh sách rất qúy báu chất trong 
những rương gỗ đến gửi ở ngôi chùa quanh miền Sarnath. Dĩ nhiên lúc đó không 
mấy ai để ý đến chỉ tiết này, phần tôi tuy thắc mắc nhưng cũng không tìm được câu 
trả lời. Mãi cho đến khi cuộc cách mạng văn hóa bùng nỏ, tôi kinh hoàng hay tin 
Trung cộng đã đặt mìn phá tan chùa Jokhang. Tắt cả kinh điển chất chứa nơi đây đều 
bị thiêu hủy hàn toàn và rồi những tin đữ dồn dập xảy đến, hơn 2000 ngôi chùa bị 
thiêu hủy, hầu hết những pho tượng Phật đúc bằng vàng đều bị nấu chảy mang về 
Trung cộng. Tất cả kinh điển Tây Tạng đều bị thay thế bởi cuốn Hồng Thư của Mao. 
Đến khi đó tôi mới nhận thức rằng đã có sự chuẩn bị thu xếp từ trước để duy trì kho 


tàng văn hóa xứ này khỏi bị hủy diệt). 


Lịch sử chép rằng sau khi xây cất chùa Jokhang được ít lâu, vua Songsten đã xin quy 
y Tam Bảo và khuyến khích dân chúng tu học Phật pháp. Sự kiện này khiến các giáo 
sĩ đạo Bon không hài lòng chút nào nhưng khi đó ảnh hưởng Phật giáo chỉ giới hạn 


trong triều đình chứ không lan rộng ra được khắp nơi. 


Theo các nhà nghiên cứu thì có lẽ lý do chính mà Phật giáo không thịnh hành lúc đó 
vì tư tưởng Phật giáo phát xuất từ Trung Hoa không thích hợp với phong tục tập quán 
của người Tây Tạng. Dân chúng xứ này quen thuộc với đạo Bon, một tôn giáo đề cao 
huyền thuật với những quan niệm siêu hình, không chấp nhận một quan niệm thực 
tiễn như tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Phải đợi đến cuối thế kỷ thứ tám dưới triều 
đại vua Trisong Detsen, Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Là một vị vua tri thức, 


Trisong thường khuyến khích dân chúng học hỏi, cho mời các bậc học giả khắp nơi 


đến mở trường truyền bá tư tưởng mới lạ. Xã hội Tây Tạng lúc đó phát triển rất cao. 
Các bộ môn nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, kiến trúc cũng như các tư tưởng xã hội của 
Trung Hoa, Ân độ được dịp truyền bá rộng rãi. Một trong những công trình kiến trúc 


vĩ đại là điện Potala cũng được xây cất trong thời gian này. 


Trong những học giả được vua Trisong mời qua Tây Tạng có một vị tăng xuất thân 
từ đại học Nalanda tên là Santarakrista. Không như những vị tăng đến từ Trung Hoa 
chỉ giới hạn tầm hoạt động trôing khuôn viên chùa Jokhang, Santarakrista muốn 
truyền bá Phật giáo một cách rộng khắp nơi. Ông kêu gọi thành lập những đại học 
Phật giáo để đảo tạo tăng sĩ bản xứ. Chương trình của ông dược sự ủng hộ của vua 
Trisong nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của các pháp sư đạo Bon. Họ sợ răng nếu 
Phật giáo phát triển thì tôn giáo của họ sẽ lu mờ nên họ đã tìm đủ mọi cách quấy phá. 
Một mặt họ sử dụng huyền thuật tạo những trận mưa đá. Sâm sét đề át tiếng đọc kinh 
của chư tăng, hoặc hiện hình thành các loài ma quỷ dọa nạt dân chúng. Mặt khác họ 
tạo liên kết với Mazhang một tướng lãnh chỉ huy quân đội tạo áp lực với triều đình. 
Mazhang yêu cầu vua Trisong phải trục xuất Santarakrista và các tu sĩ Phật giáo, nếu 
không sẽ tấn công vào Lhassta tình nguyện trở về Ấn độ nhưng vua Trisong cứ nài nỉ 
ông ở lại truyền bá đạo Phật. Cảm động về lòng thành của vua, Santarakrista hứa sẽ 


mời một tu sĩ giỏi hơn đến thay ông trong việc hoằng pháp lợi sinh. 


Sau khi Santarakrista rời Tây Tạng, Mazhang vẫn kéo quân bao vây Lhassa, đòi vua 
phong cho hắn chức tế tướng nắm hết binh quyền nhưng một số tưỡng lãnh khác 
không phục, đã nổi dậy giết chết Mazhang và đẹp tan nhóm phản loạn. 


Trở về Ân Độ, Santarakrista đã tìm đến Padmasamhata, một tu sĩ Mật Tông nỗi tiếng 
có định lực kiên cố, và khẩn khoản nhờ ông này thay mình qua Tây Tặng truyền bá 


Phật pháp. Padmasamhata nhận lời, một mình một gậy vượt núi vào Tây Tạng. 


Huyền thoại Tây Tạng đã nói rất nhiều về cuộc so tài pháp thuật giữa Padmasamhata 
cũng cảm hoá được các hung thần, yêu quái mà nhóm pháp sư Bon gửi đến để quấy 
phá. Các trận mưa đá biến thành mưa hoa, sắm sét biến thành âm nhạc, các loài ma 
quỷ sau khi nghe thuyết pháp đã chắp tay xin quy y Tam Bảo. Vào đến triều đình, 
Padmasambhata đã sang sảng thuyết pháp, đánh đồ tất cả mọi lý luận của các pháp sư 
đạo Bon. Vua Trisong hết sức khâm phục và công nhận rằng Phật giáo mới thật là 


một chân lý cao thượng xứng đáng được coi là quốc giáo. 


Vua yêu cầu Padmasamhata ở lại Tây Tạng giữ chức Quốc sư để truyền bá Phật 
pháp. Padmasamhata thành lập đạo viện Samye, thu nhận học trò và khởi xướng nên 
giòng tu Cổ Mật (Nyingmapa). Thay vì phủ nhận truyền thống tôn giáo xứ này, 
Padmasamhata đã giảng giải kinh điển dưới hình thức mà dân chúng tại đây có thê 
chấp nhận được. Ông đã phương tiện cảm hoá các thần linh mà dân chúng xứ này thờ 
phụng thành các vị hộ pháp và đem lại một nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. 
Ngày nay hình ảnh của Padmasamhata vẫn thường được thờ phụng trong chùa chiền 
Tây Tạng như vị tô đầu tiên đã truyền bá Phật giáo Mật Tông vảo đây. 


Vua Trisong Detsen đặt căn bản luật pháp theo giáo lý đức Phật, lấy từ bi, hý xả làm 
nòng cốt của hiến pháp. Thay vì đặt ngôi vị hoàng đề lên địa vị cao tột như tại Trung 


Hoa, vua đã đặt ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng lên địa vị cao nhất. 


Dưới triều đại Trisong Detsen, Phật giáo phát triển rất nhanh, hàng trăm ngôi chùa 


được xây cắt, rất nhiều kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra Tạng ngữ. 


Sự phát triển qúa nhanh của Phật giáo đã gặp sự chống đối của các pháp sư đạo Bon. 
Sau khi vua Trisong qua đời, một số tướng lãnh, quan lại chịu ảnh hưởng đạo Bon đã 
nổi loạn giết chết người con của vua Trisong rồi đưa Lang Darma, một người cháu 


ngoại họ xa của vua lên ngôi. 


Lang Darma ban hành ngay một chính sách tiêu diệt Phật giáo. Ông ra lệnh phá hủy 
mọi chùa chiên, đốt tất cả kinh sách, giết sạch các tăng sĩ và Phật giáo bị cắm đoán 


triệt để. 


Lịch sử Tây Tạng chép rằng một tu sĩ tên Paljor Dorje đang tu thiền trong động đá 
thuộc dẫy Tuyết Sơn bõng thấy tâm xao xuyến không định được nữa. Tu sĩ quán xét 
và thấy sự tàn ác của Lang Darma đang đưa Tây Tạng vào một thời kỳ đen tối, Paljor 
bèn mặc quân áo thụng, đội nón lá màu đen như các pháp sư đạo Bon rồi lên ngựa 
vào thủ đô Lhassa. Để gây sự chú ý của nhà vua, Paljor đã đứng trước cung điện biểu 
diễn một điệu múa đặc biệt khiến dân chúng xúm vào xem. Lang Darma nghe ồn ào 
cũng ra trước bao lơn cung điện nhìn xuống Paljor bèn rút một chiếc cung nhỏ vẫn 
dấu trong áo băn một phát xuyên qua tim vua rồi nhảy lên ngựa tâu thoát. Mặc dù 
Lang Darma chỉ cai trị có ba năm nhưng ông đã hủy diệt tất cả mọi tu viện, kinh sách 
đến nỗi sau này khi ông chết, khắp Tây Tạng không còn một ngôi chùa, kinh sách 


hay tăng sĩ nào đủ tài đức có thể phục hồi Phật giáo. 


Cái chết của Lang Darma chấm dứt triều đại của giòng họ Gampo vì sau đó các 
tướng lãnh, tộc trưởng trong triều đình không ai phục ai mà tự động đem quân đội 
chiếm cứ các vùng đất xưng hùng xưng bá. Giai đoạn phong kiến tự trị này kéo dài 


cho đến năm 1642 sau Tây lịch mới chấm dứt. 


Lịch sử Tây Tạng chép răng lãnh chúa Khore sau một thời gian trị vì xứ Guge (miền 
tây nam, giáp ranh với A Phú Hãn ngày nay) đã nhường ngôi cho con trai để xuất gia 
đầu Phật lấy pháp danh là Yeshe-o. Lạt Ma yeshe nhận thức rằng nếu không có kinh 
điển hay các vị cao tăng đạo hành hướng dẫn thì Phật giáo khó có thể phục hồi. Ông 
cho gởi người vào Ân Độ học chữ Phạn (Sanskrit) để dịch thuật kinh điển ra Tạng 
ngữ, ngoài ra ông còn viết thư mời các vị cao tăng Ấn Độ hết sức gian nan và khó 
khăn vì các chướng ngại thiên nhiên nên rất ít người sống sót. Trong số hàn trăm 
người gửi đi Ân Độ chỉ một vải người trở về và chỉ có Rinchen Zangpo lãnh hội 


được tinh hoa Phật giáo để truyền bá nơi đây. 


Rincchen Zangpo là một học giả uyên thâm đã phiên dịch rất nhiều bộ kinh quý giá 
ra Tạng ngữ, trong đó có bộ Kyangur, hiện được coi như bộ kinh nòng cốt của Phật 


giáo Tây Tạng. 


Ông còn là một hoạ sĩ đại tài, ngoài việc thuyết pháp, dịch kinh để truyền bá tư tưởng 
Phật học, ông còn vẽ rất nhiều tranh Phật và sáng lập nên một môn phái hội hoạ hết 
sức đặc biệt. Dưới sự khuyến khích của ông, các bộ môn nghệ thuật Tây Tạng phát 
triển rất mạnh. Ngoài ra Rinchen Zangpo còn là một kiến trúc sư có tài. Ông đã vẽ 
kiểu và đích thân trông nóm việc xây cất hơn 108 ngôi chùa tại xứ Guge. Hai ngôi 
quốc tự Tsaparang và Tholing cũng do chính tay ông đốc thúc xây cất và được coi 


như những trung tâm Phật giáo quan trọng nhất miền Guge. 


Khi đó Phật giáo phát triển rất mạnh ở Ấn Độ, có hàng trăm đại học Phật giáo được 
mở ra để giảng dạy kinh điển. Đại học nổi tiếng đào tạo được rất nhiều tăng sĩ tài 
giỏi, giới đức nghiêm mình và Vrikamasila. Sở dĩ đại học này nổi tiếng là nhờ sự 
hướng dẫn của Đại sư Dipankara Sri Jnân hay còn gọi là Atisha, một học giả vô cùng 


uyên bác. 


Danh tiếng Atisha vang lừng qua đến Tây Tạng. Yeshe-o tin rằng nếu vị này chịu ghé 
Guge ít lâu để giảng dạy và đào tạo tài năng thì đạo Phật có thể phục hồi được. Ông 
đã gửi thư mời nhiều lần nhưng lần nào Atisha cũng chối từ vì trách nhiệm trông coi 


một viện đại học như Vrikamasila rât nặng nê. 


Phong tục Tây Tạng thường được chú trọng đến việc dâng cúng lễ vật để cầu đạo. 
Yeshe-i tin rằng nếu có đủ số lễ quý giá thì Atisha có thể chấp nhận lời cầu xin của 
ông. Do đó Yeshe — o đã kêu gọi dân chúng quyên góp tiền bạc để thỉnh vị cao tăng 
này qua đây truyền đạo. Lời kêu gọi của ông được dân chúng xứ Guge hưởng ứng rất 


đông nên chỉ ít lâu sau họ đã thu góp được một sô vàng rât lớn. 


Lãnh chúa xứ Garloa lần đó nghe tin bèn lừa Yeshe — o đi quyên góp rồi bắt sống 
ông này đòi tiền chuộc mạng. Con trai của Yeshe-o là Changchub-o định đem số 
vàng quyên góp để chuộc cha nhưng Yeshe-o gửi thư khuyên con trai nên đem vàng 
qua Ấn độ để cầu đại sư Atisha vì “Tây Tạng cần Phật pháp chứ không cần một kẻ 
già vô dụng chăng còn sông được bao lâu”. Changchub-a nghe lời cha, cử sứ giả đem 
vàng đến Vrikamasila ra mắt đại sư Atisha một lần nữa, lãnh chúa Garlog hay tin nồi 
giận mang Yeshe-o ra chém. Lịch sử chép rằng Atisha đã từ chối lần nữa nhưng khi 
nghe kế về sự hy sinh của Yeshe-o không tiếc mạng sống mà chỉ lo cho dân chúng 
Tây Tạng, Atisha đã cảm động tuyên bố: “Ta không thê từ chối lời mời của một bậc 
Bồ Tát như Yeshe-o được. Nếu xứ Tây Tạng có những người như Yeshe-o thì xứ đó 
xứng đáng được hưởng những tinh hoa Phật Pháp”. Ông truyền cho sứ giả mang 
vàng ra bố thí cho dân chúng khắp nơi rồi một mình chống gậy đạp tuyết qua Tây 


Tạng. 


Năm 1042, Atisha đến Tholing vào yết kiến Changchub-o. Khi đó những tăng sĩ như 
Rinchen Zangpo cậy mình lớn tuổi lại có nhiều công lao nên đã không đứng dậy tiếp 
kiến Atisha. Nhà vua yêu cầu Atisha ban cho một bài Pháp đầu tiên và ông này đã 
giảng về kinh Bát Nhã La Mật, lời giảng rõ ràng và sang sảng như tiếng chuông của 
Atisha đã khiến Rinchen Zangpo phải đứng bật dạy mà bạch rằng: “Nhờ có ngài mà 
Tây Tạng đã tìm lại được tinh thần vô uý của Phật giáo... ”. 


Atisha lưu lại Tholing một thời gian đảo tạo tăng tải, giảng giải Phật pháp rồi một 
mình một gậy đi khắp Tây Tạng để tiếp tục truyền bá đạo Phật. Nhờ có ông mà Phật 
giáo bắt đầu phát triển trở lại, lúc đầu còn ở những miền xa xôi nhưng về sau lan đến 
tận Lhassa. Ông thành lập phái Kadampa, một tông phái chính mà ảnh hưởng còn tồn 
tại đến ngày nay. 

Năm 1075, vua Tsede cho lập một đại hội phật giáo tại chùa Tholing. Hàng ngày học 
giả các nơi kéo về học hỏi, nghiên cứu, đánh dấu một giai đoạn quan trọng cho việc 


phục hưng Phật giáo tại đây. Trong suốt mấy trăm năm quan trọng cho việc phục 


hưng Phật giáo tại đây. Trong suốt mây trăm năm, xứ Guge vẫn được coi là trung 
tâm Phật giáo quan trọng nhất của Tây Tạng mặc dù theo thời gian Lhassa đã bắt đầu 


khôi phục lại uy tín một phần nào. 


Năm 1625, một giáo sĩ người Bồ Đảo Nha là Padre Andralle theo chân đoàn khách 
thương Á Rập đến yết kiến vua Tsarag xin truyền giáo tại đây. Vua Tsarag đón tiếp 
Padre Andralle rất trọng hậu và tuyên bố: “Một người đã đi hàng ngàn dặm đề truyền 
bá giáo lý thì chắc chắn giáo lý đó phải có giá trị, xứng đáng được nghe. Một sự thật 
không thể làm hại một sự thật khác mà chỉ có thể làm chân lý thêm sáng tỏ. Nếu 
phương Tây có những vị bồ tát hoá sinh giảng dậy chân lý mà dân xứ Guge chưa hề 


biết đến thì thật là một điều đáng tiếc lắm...” 


Vua viết một lá thư gửi cho toà thánh La Mã khen ngợi việc làm của tu sĩ Andralle 
nội dung như sau: “Vua Tsarag xứ Guge chăn thành cảm ơn quý quốc đã gửi qua xứ 
chúng tôi một vị đại lạt ma để giảng dạy chân lý của những bậc bồ tát phương Tây. 
Vua Tsarag xứ Guge đã chấp phát cho tu sĩ Andralle mười mẫu ruộng, hai trăm thoi 
vàng nén, ba ngàn viên đá quý để vị đại lạt ma xây cất chùa thờ các bậc bồ tát 
phương Tây. Chúng tối rất hân hạnh được tiếp đón thêm nhiều bậc lạt ma như thế 


nữa trong tương lai...” 


Khi nội dung ká thư được công bố, những món quà quý giá đã làm các con buôn Bồ 
Đào Nha động lòng tham. Họ lập tức kéo nhau đến Guge mua bán, trao đôi. (Chú 
thích: Sử liệu về Con Đường Gắm (Silk Road) đãc ghi chép rất rõ về giai đoạn này). 


Lúc đầu người ngoại quốc được đón tiếp trọng thể vì đân xứ Guge tin rằng những 
người đến từ phương Tây đều là những bậc chân tu, đạo hạnh như “Lạt ma Andralle” 
nhưng chỉ một thời gian ngắn, những con buôn tham lam quỷ quyệt đã gây xáo trộn 
lên tình hình xứ này. Sự đụng chạm giữa người dân hình lành chất phác và những 
con buôn lợi dụng thời cơ ngày thêm trầm trọng nhưng nhờ sự can thiệp của Padre 
Andralle. mọi việc lúc đầu còn được giải quyết một cách ôn thỏa. Năm 1635, Padre 
Andralle đưa một phái đoàn đi Lhassa truyền giáo Lợi dụng cơ hội, các con buôn Bồ 
Đào Nha cậy súng đạn đã cướp phá quốc khó. Vua Tsarag với chủ trương mở rộng 
biên giới để đón nhận những “điều mới lạ” phương Tây đã trở thành nạn nhân đầu 
tiên. Cái chết của vua Tsarg gây xúc động lớn trong dân chúng, phong trào bài ngoại 
được đề xướng, cuộc chiến giữa người dân xứ Guge và người ngoại quốc đã xảy ra. 


Quân đội xứ Guge cũng chia làm hai phe, nhóm ủng hộ “Lạt ma Andralle” muốn bảo 


vệ người ngoại quốc và nhóm khác chủ trương chống đối những tư tưởng Tây 
Phương. Cuộc nội chiến kéo dài mây chục năm làm hai bên đều kiệt quệ. Nhờ sự tiếp 
tế võ khí, phe ủng hộ Tây Phương đã bắn phá tan hoang thủ đô Tholing, biến nơi này 
thành bình địa, dân chúng tránh chiến tranh kéo dài bỏ đi hết và cuối cùng thì xứ 


Guge cũng biên mật trê bản đô. 


Năm 1765, một tu sĩ khác tên Padre Desideri được khích lệ bởi những lá thư của 
Padre Andrlle đã tìm đến nơi đây để truyền giáo nhưng ông chỉ thấy một thành phố 
bỏ hoang, điêu tàn. Khắp miền Guge không một bóng người, cung điện đồ nát đầy 
những dấu vết tang thương ngôi chủa Tsaparang trên đỉnh đôi tương đối còn nguyên 
vẹn. Ông ghi nhận răng tuy chánh diện bị rêu phong phủ đầy nhưng đa số các pho 
tượng Phật và tranh không bị hư hại nhiều. 


Trong cuộc du hành vượt qua Chang Tang vào Tây Tạng, tôi đã mang về được khá 
nhiều kinh điển và hoạ lại bộ tranh tám mươi bốn vị thánh Tây Tạng (Sidhas) nhưng 
cuộc khảo cứu cho thấy gia tài văn hoá quan trọng của Tây Tạng vẫn còn được lưu 
trữ trong những ngôi chùa bỏ hoang tại Guge. Mặc dù hơn ba trăm năm nay, trung 
tâm Phật giáo Tây Tạng đã dời về Lhassa nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều kinh 


điển quan trọng lưu lại miền Guge. 


Hơn sáu trăm năm đã trôi qua kể từ ngày tôi chiêm ngưỡng linh ảnh đức Di Lặc tại 
Thạch Tự miền Chang Thang. Tôi ý thức được tầm quan trọng của việc quán chiếu các 
tranh ảnh, chủng tử huyền bí khắc trên vách đá. Đối với những người không biết gì, đó 
chỉ là những bức tranh ảnh nghệ thuật nhưng đối với tôi nó đã là những chìa khoá mầu 
nhiệm, mở đường vào những pháp môn huyền bí mật truyền gọi là Mandala. Tôi dự 
định sẽ làm một chuyên du hành thứ hai vào Tây Tạng nhưng chưa chuẩn bị kịp thì thế 
chiến thứ hai đã bùng nổ. Tất cả mọi sự di chuyên đều bị hạn chế tôi đa nên tôi đành 
đặt hết tâm trí vào việc nghiên cứu, tu học và soạn thảo tài liệu về công trình hoằng 


dương Phật pháp của đại sư Rinchen Zangpo. 


Mặc dù đức Phật đã giảng dạy rất nhiều pháp môn khác nhau nhưng phật giáo thường 
được chia ra làm ba con đường chính: Nam Tông (Hinayana) Bắc Tông (Mahayana) và 
Mật Tông (Vajrayana). Tuy chia làm ba nhưng thật ra tất cả chỉ là con đường duy nhất, 
con đường thoát khổ. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường Bắc Tông một 
người cần phải trải qua vô lượng, vô số kiếp tu hành mới có thê đạt đến quả vị Phật ngay 


trong một kiếp. Đó cũng là lý do nhiều người gọi Mật Tông là con đường ngắn nhất. 


Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa ai cũng có thể đi theo con đường này mà thật ra 
đây là con đường vô cùng khó khăn chỉ dành cho các bậc bồ tát, các vị tổ mà công phu 
tu hành hết sức tinh tắn, đã phát hạnh nguyện vô cùng lớn lao, đã khai mở lòng từ bị, 


phát triên trí tuệ đên chồ rôt ráo. 


Mật tông là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các vị tổ đếu nhân mạnh 
đến việc trì tụng thần chú như phương tiện dạt đến giác ngộ. Truyền thống Mật tông 
xây dựng trên căn bản truyền khâu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được 
giữ vô cùng bí mật nhưng danh từ “bí mật” không thể hiểu như một sự giấu diễm, 
không muón cho ai biết. Hoà thượng Tôm cho biết những khảu quyết đó sở dĩ bí mật 
vì chỉ có những vị thầy, vốn biết rất rõ căn cơ, trình độ học trò, nên phương tiện chỉ 
dạy một phương pháp tu hành thích hợp nhất và chỉ riêng cho học trò đó thôi. Khẩu 
quyết này có thể ví như một “thiền tông công án” một chìa khoá giúp cho người tri 


tụng, quán chiêu, tu hành phá vỡ được màn vô minh. 


Cũng giống như Thiên, tu theo Mật Tông đòi hỏi phải có một vị thầy chỉ dẫn chứ 
không thê đọc một vài câu thần chú, nghiên cứu ít sách vở, lý thuyết mã có thê hiểu 
được. Việc hành tri Mật Tông vô cùng khó khăn, đòi hỏi người tu phải có một thân 
thể cường tráng, ý chí cương quyết, tập trung tư tưởng, khai mở trí tuệ để nhìn xuyên 
qua màn vô minh, thăng vào thực tướng của sự vật. Tu theo Mật Tông có nhiều nguy 
hiểm vì nếu không được hướng dẫn đứng đắn, người tu có thể trở nên điên loạn, mắc 
vào những ma chướng, đi vào con đường tà muội lúc nào không hay. Do đó, trước 
khi tu theo Mật Tông, các vị thấy khuyến khích học trò phải nghiên cứu kinh điển giữ 
giới luật thật nghiêm minh. Chỉ đã nghiêm trì giới luật mới bắt đầu phát những hạnh 
nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình. Khi lòng từ bi khai 
mở lại phải biết quan chiếu về tánh không, giữ tâm vô sở cầu thì mới được mong có 


thê bước vào Mật Tông mà không sợ nguy hiểm. 


Trong giai đoạn tu hành đầu tiên, người tu thường vào những nơi văng lặng cô tịnh 
để tu hành, gìn giữ cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Nhờ trì tụng những bài thần 
chú khẩu truyền, nhờ được sức gia trì của các vị tô, chư Phật, chư Bồ Tát, dần dần 
tâm thức người tu trở nên trang nghiêm, tĩnh lặng có thể đón nhận những luồng thần 


lực gia trì để làm gia tăng nguyện lực của mình. 


Sau khi tu hành thuần thục, tâm thức tĩnh lặng không còn một vọng niệm nào thì 


người tu mới bước vảo giai đoạn hợp nhât, bước vào những cảnh giới “không vô biên 


xứ định” không còn phân biệt chúng sinh hay pháp giới, quán triệt được tánh không. 
Chỉ khi đó, người tu hành mới có thể nhập pháp giới giúp đỡ chúng sinh vì lúc đó tất 
cả những cử chỉ, ý nghĩ người tu đều trang nghiêm thanh tịnh, không còn ô nhiễm, 
Mỗi cử chỉ đều là những Ấn quyết *Mudras”, lời nói đều là những chân ngôn 
(Mantra), nói theo danh từ Thiền là có thê “thông tay đi vào chợ”. 


Dự định tu hành vào Tây Tạng lần thứ hai của tôi phải tạm hoãn lại vì cuộc thế chiến 
nhưng trong thời gian chờ đợi một cơ hội thuận tiện khác, tôi có dịp quen biết Li 
Gotami, một sinh viên mĩ thuật tại Đại học Santiniketal, tỉnh Bengal, LI Gontami đã 
giới thiệu tôi với những học giả nổi tiếng của Ân Độ khi đó như Nandalai Bose, 
Rabrindanatha Tagore và Mahatma GandhI. Sự giao thiệp giữa tôi và những người 
này bị chính quyền Anh nghi ngờ nên họ bắt giữ tôi để điều tra một thời gian. Sau 
cùng vì không tìm được bằng chứng gì, họ đưa tôi đến Chumbi, một làng nhỏ gần 


biên giới Ấn Tạng và yêu câu tôi không nên rời khỏi đây cho đên khi có lệnh mới. 


Lúc đầu tôi rất nản chí vì tình trạng quản thúc này nhưng trong cái rủi lại có cái may, 
tôi làm quen được Hoà Thượng Ajo, một vị lạt ma nỗi tiếng trú ngụ gần đó. Không 
như đa số tãng sĩ thường mặc tăng bào màu âu, xám hay vàng, Hoà thượng Ajo chỉ 
mặc một chiếc áo mỏng được vá bằng hàng trăm mảnh vải khác nhau vì ngài tu theo 


tôn chỉ Repas của vị thánh Tây Tạng Milarepa (VỊ hành giả mặc áo rách). 


Cuộc đời của Hoà thượng AJo cũng rất đặc biệt mà tôi đã nghe kể lại như sau: có hai 
vị lạt ma là Ajo và Reto cùng theo học một thầy. Reto là một học giả tinh thông kinh 
điển, có thể giảng giải, trích dẫn hầu như tất cả sách vở một cách đễ dàng trong khi 
Ajo chỉ chuyên tâm lễ bái thiền định. Lạt ma Reto ghi danh vào đại học Drepung, tốt 
nghiệp thủ khoa, trở nên một pháp sư nổi tiếng của Tây Tạng trong khi Lạt ma Ajo 
vẫn ấn tu tại làng Chumbi. Sau nhiều năm không gặp nhau, một hôm pháp sư Reto có 
dịp công du qua làng cũ. Nhớ đến người huynh đệ đồng môn, ghé lại ngôi chùa xưa 
thăm hỏi. Gặp nhau cả hai đều mừng rõ chuyện trò vui vẻ. Reto bèn hỏi Ajo đã tu 
học đến đâu. Lạt ma Ajo thành thật thưa rằng bao năm nay chỉ chuyên tụng một bộ 
kinh A Di Đà mà thôi. Pháp sư Reto lắc đầu than cho chú em quê mùa hủ lậu, kinh 
điển thiên kinh vạn quyền không đọc mà chỉ đọc tụng có một bộ kinh tầm thường mà 
gần như ai cũng biết. Reto bèn giảng giải cho Ajo một hồi về những pháp môn cao 
siêu cho đến tận khuya mới đi ngủ. Vừa chợp mắt ít lâu, ông đã giật mình tỉnh giác vì 
thấy ánh sáng ở đâu chói loà cả một vùng. Ánh sáng này phát ra từ phía chánh diện 


ngôi chùa nên ông ngạc nhiên rời trú phòng bước ra xem thê nào. Ông thây Lạt ma 


Ajo đang chắp tay đảnh lễ, tri tụng hồng danh đức phật A Di Đà nhưng quanh ông 
này hào quang sáng rực cả chánh điện. Ông thấy trong hào quang đó có một ao sen 
lớn bằng các thứ ngọc báu với những lâu đài, dinh thự toàn bằng vàng. Ngoài ra còn 
có những giống chim lạ cất tấu lên những điệu nhạc hoà nhã, vi diệu, nghe như tiếng 
giảng kinh rồi trời đổi mưa hoa, những bông Mạn Đà La rơi xuống ao báu toả sáng 


khắp nơi. 


Pháp sư Reto nín thở theo dõi cho đến khi Lạt Ma Ajo trí tụng xong bộ kinh A Di đà 
thì lĩnh ảnh đó mới biến mất. Quá xúc động, Reto vội bước vào hỏi làm sao Ajo lại 
có được thần thông như vậy. Lạt ma Ajo cho biết ông hề có thần thông gì cả mà chỉ 


chuyên tâm trì tụng sáu chữ hồng danh mà thôi. 


- Nhưng làm sao ta thấy hào quang sáng ngời trong chánh điện và những linh ảnh lạ 


lùng. Chắc chắn chú phải có những phương pháp tu luyện gì nữa chứ? 


- Lạt ma Ajo cho biết ông không hề áp dụng một phương pháp gì ngoải việc gìn giữ 
thân, khẩu, ý cho thật thanh tịnh, trang nghiêm để trì tụng hồng dah Phật A Di Đà mà 
thôi. 


- Làm sao có thể như vậy được? Như ta đây lầu thông kinh điển, tu tập bao năm nay 


mà đâu đã có kêt quả gì! 


- Có lẽ huynh chỉ đọc văn giải nghĩa để thoả mãn trình độ trí thức, giỏi biện luận như 
một nhà thông thái mà thiếu hành trì, không chí thành cung kính, đọc kinh còn nghỉ 
ngờ, chỉ trọng về lý tánh mà không thực sự tu dưỡng thân tâm chăng? Như em đây 
thì chuyên tâm tin tưởng vào lời khuyên dậy của chư Phật tin rằng có cõi Tây phương 
Cực Lạc, tin vào đại nguyện của Phật A Di ĐÀ và tha lực tiếp dẫn của Ngài rồi chí 


thành nguyện câu sẽ được sinh sang cõi cõi nước cực Lạc (Tín, Nguyện, Hạnh). 


Pháp sư Reto bừng tỉnh vội vã chắp tay đảnh lễ người em đã khai ngộ cho mình. Ông 
trở về Lhassa trình sự việc cho đức Đại Lai Lạt ma rồi xin từ chức pháp sư về nhập 
khẩu thất tu thiền trong dẫy Tuyết Sơn. Đức Đại lai Lạt ma truyền lệnh cho xây một 
ngôi chùa nguy nga rộng lớn để xứng đáng với công đức tu hành của một vị cao tăng 
và phong cho Lạt Ma AJo chức Hòa thượng (Rinpoche). Tuy nhiên Hòa thượng AJo 
không thích việc có một ngôi chùa riêng như vậy, ông chỉ muốn tiếp tục sống trong 
ngôi chùa nhỏ bé nơi thung lũng Chumbi mà thôi. Vị quan trông coi việc xây cất lấy 


làm lạ bèn hỏi tại sao thì ngài cho biết dù chùa cao to đẹp đẽ, dù cung vàng điện ngọc 


cũng chỉ là những hình thức bề ngoài, hữu sinh hữu hoại, nay còn mai mất, không thê 
so sánh với cảnh giới của cõi Cực Lạc được. Sau cùng người ta đành mời ngài về trụ 
trì Tse Cholin, một ngôi chùa lớn trong vùng vì vị trụ trì tại đây đã qua đời trước đó 
ít lâu. Hòa thượng Ajo nhận lời quản trị ngôi chùa này nhưng ông vẫn tiếp tục sống 
tại ngôi chùa nhỏ bé cũ gần đó vì ông biết rằng vị trụ trì Tse Cholin sẽ hóa thân trở 


lại đây trong một thời gian không lâu nữa. 


Sự tiếp xúc với Hòa thượng Ajo đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu thêm về 
Phật giáo Tomo Geshe. Theo Hòa thượng Ajo thì đức Phật đã chỉ dẫn rất nhiều pháp 
môn khác nhau, các đệ tử tùy theo căn cơ trình độ lãnh hội mà tu hành được giải 
thoát. Tuy nhiên vì biết vào thời Mạt Pháp (Kali Yuga), chúng sinh nghiệp sâu, trí 
mỏng khó có thể trông cậy vào tự lực cá nhân mà giải thoát nên đức Phật đã truyền 
dạy riêng một phương pháp giản dị là pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh. Pháp môn 
này tuy giản dị mà công năng vô cùng mâu nhiệm, bất khả tư nghi vì ngay như đức 
Di Lặc chỉ còn một kiếp nữa sẽ thành Phật mà ngày đêm sáu thời còn đảnh lễ, trì 


niệm hồng danh chư Phật. 


Hòa thượng Ajo cho biết sáu chữ hồng danh A Di Đà Phật có một oai lực vô cùng 
rộng lớn với những mật nghĩa sâu xa mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ cùng tận 
mà thôi. Phật A Di Đà là pháp giới tàng thân, bao nhiêu công đức của Chư Phật trong 
mười phương pháp giới, nơi một đức Phật A Di đà đều đầy đủ cả. A Di Đà còn có 
nghĩa là nguồn sáng vô tận (Vô Lượng Quang) và tuôi thọ vô lượng (Vô Lượng Thọ) 
hay nói theo nghĩa khác là bao gồm toàn thể không gian (ánh sáng) và thời gian (tuổi 
thọ) tượng trưng cho chân lý tuyệt đối bất khả tư nghì. 


Như tôi đã trình bày trước đây, Mật Tông là một pháp môn bí mật không thể sử dụng 
lời nói, ngôn ngữ mà diễn tả được. Pháp môn này đề cao việc sử dụng thần chú 
(Mantra) như một hình thức nhiếp tâm và trong các thần chú thì Chân Ngôn 
(Dharani) hay ngôn ngữ của chư Phật là tinh hoa của tất cả. Đến đây cần phải phân 
biệt thần chú (Mantra) vốn là những âm thanh có công hiệu huyền bí và Chân Ngôn 
(Dharani) là những tỉnh hoa của Phật lý, những ý tưởng ẩn kín trong tâm Phật mà chỉ 
có Phật với Phật mới có thê hiểu được toàn vẹn. Một số tôn giáo khác nhau như Ấn 
Độ giáo cũng thường sử dụng thần chú (Mantra) nhưng Chân ngôn (Dharani) thì 
hoàn toàn là của Phật giáo. Nguyên văn chân ngôn thường được chép bằng tiếng 
Phạn (Sanscrit) nhưng người ta không dịch ra vì ngôn ngữ hiện nay không thê diễn tả 


hêt các mật nghĩa. Ngoài ra chân ngôn thường nó rât nhiêu ý nghĩa huyện diệu, nêu 


dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, không thể dịch một cách toàn vẹn vì ngôn ngữ tự nó 
đã vốn giới hạn. Người trì tụng chỉ cần tĩnh tâm, chí thành, tin tưởng thì tâm ý người 
đó sẽ kết hợp với chân tâm của Chư Phật mà được cảm ứng. Nếu dịch nghĩa thì 
người trì tụng dễ sinh lòng phân biệt suy diễn nghĩa lý này nọ, phát sinh các vọng 


tưởng. 


Ngoài việc trì tụng chân ngôn, Mật Tông còn đề cao việc thiết lập những đàn tràng 
Mandala với những nghi thức vô cùng đặc biệt, đề chiêu cảm năng lực gia trì của chư 
Phật. Hòa thượng Ajo chỉ dẫn cho tôi cách thiết lập những đàn tràng, công dụng cũng 
như chi tiết của từng phần trong đó. Nơi lập đàn tràng phải được lau chùi sạch sẽ, 
thanh tịnh trang nghiêm và thời gian cầu nguyện phải được giữ thật đúng theo các 
vận chuyên của tỉnh tú và thời khắc. Trước khi nhập đàn phải kết giới theo các 
nguyên tắc đã ghi nhận từ trước. Vì các chỉ tiết không thích hợp trong cuốn sách nhỏ 
này nên tôi chỉ ghi nhận một cách sơ lược, chi tiết được ghi rõ hơn trong cuốn The 


Foundation of Tibetlan Mystichlsm. 


Theo Hòa thượng Ajo thì cách trì tụng hồng danh phải đặt căn bản trên sự chí 
thành, khẩn thiết thì mới được cảm ứng. Dù làm đúng các nghỉ thức nhưng tâm 
không thành thì khó có kết quả gì, tóm lại vấn đề trọng yếu vẫn là ở tâm. Ngài 
còn chỉ cho tôi phương pháp quán tưởng, lúc nào cũng giữ trong tâm hình ảnh 
đức Phật A Di Đà và cảnh giới cõi Cực Lạc mà trong đó bất cứ thứ gì cũng phát 
ra hào quang sáng chói, nơi mà tiếng gió thôi, chim hót, lá cây rụng cũng phát 
ra những điệu âm. Ngài cho biết làm sao để lúc đi, đứng, nằm, ngồi cũng đều 
chú tâm vào hình ảnh đức Phật A Di Đà cho đến lúc thật thuần thục, không 
thấy có mình là người niệm Phật và Phật là một vị mình niệm, chỉ có một ánh 
sáng vô tận, vô lượng chiếu soi. Niệm đến chỗ vô niệm, cho đến nhất tâm bất 
loạn thì sẽ đạt được cảnh giới bất khả tự nghì. 


Chính nhờ sự chỉ dẫn tường tận của ngài mà về sau tôi hiểu được những mật nghĩa 


chì khắc trên hình ảnh, chủng tự tại các tu viện Tây Tạng. 


Đã có người theo hỏi tôi tại sao đã thụ giới với Đại đức Nyanatiloka Mahathera lại 
còn theo học thiền định với Hòa thượng Ajo và sau này lại theo Hòa thượng Ajo 
Rinpocbhe. Tôi chỉ có thể trả lời rằng mỗi vị thầy đều có những điều hay để học, và 
bất cứ điều gì có thê giúp ta đạt đến cứu cánh là giải thoát cũng đều là những cơ hội 


cần thiết. Ngoài ra tôi không hề thấy có sự mâu thuẫn giữa những điều dậy bảo của 


Đại đức Nyanatiloka, Hòa thượng Tomo hay Hòa thượng Ajo. Trái lại, những điều 
này giống như những mảnh nhỏ ráp lại để trở thành một Mandala hoàn hảo, tròn đầy. 


Mặc dù Hòa thượng Tomo luôn luôn chiếm một chỗ quan trọng trong tâm thức của 
tôi nhưng điều này không ngăn cản tôi học hỏi thêm với các vị thầy khác vì mỗi vị 
thầy chỉ có thể truyền dạy những gì mà họ nghiệm được và điều này có thể giải thích 


qua sự điểm đạo truyền pháp của Mật Tông như sau: 


Lễ điểm đạo truyền pháp (Initiation) có một tính cách thiêng liêng, quan trọng. Nó là 
món quà vô giá, cao cả nhất mà một vị thầy có thể truyền cho học trò. Điều này khác 
với việc truyền giới (Ordination), thu nhận vào giòng tu như nhiều người đã hiểu 
lầm. Truyền giới dựa theo những nghi thức, giới luật đã được ghi chép rõ ràng trong 
các bộ luật. Vì là những giới luật công truyền có tính cách bên ngoài nên bất cứ tu sĩ 
nào cũng có thể thu nhập học trò, miễn là họ đã đạt đến một trình độ và thời ø1an tu 
hành nào đó. Phần học trò cũng thế, họ có thể được nhận nếu đồng ý tuân theo các 


giới luật, tôn chỉ của dòng tu mà họ muôn theo. 


Việc điểm đạo truyền pháp thuộc về giáo lý bí truyền nên khó diễn tả thật chính 
xác. Một vị thầy chỉ có thể truyền dạy những gì ông ta đã nghiệm được mà thôi 
và để truyền dạy điều này, ông ta phải có khả năng tạo ra hoàn cảnh, kinh 
nghiệm đã giúp ông ta chứng nghiệm điều đó. Dĩ nhiên điều này không dễ nên 
nó đòi hỏi một thời gian chuẩn bị vô cùng công phu. Việc chuẩn bị này không 
giống như việc thầy giáo soạn sách giáo khoa tại trường học, thu tập những dữ 
kiện, tài liệu và xếp đặt nó một cách thứ tự từ dễ đến khó để giảng dạy mà là 


một sự chuẩn bị tư tưởng, tâm ý để lấy “tâm truyền tâm”. 


Một vị thầy điểm đạo truyền pháp phải chứng nghiệm cái kinh nghiệm tâm linh 
cao quý mà ông nghiệm được bằng cách đặt mình vào cái nguồn thần lực huyền 
bí uyên nguyên mà ông đã ngộ được để trở thành một phần của nó rồi hướng 
dẫn cái nguồn thần lực đó rót vào tâm trí học trò. Dĩ nhiên nếu thầy đã công 
phu chuẩn bị thì học trò cũng phải chuẩn bị hết sức công phu để tiếp nhận cái 
kinh nghệm cao cả phát sinh từ nguồn thần lực đó. Cũng vì thế mà các vị thầy 
Mật tông tuyến lựa học trò vô cùng kỹ lưỡng và thường thử thách gắt gao xem 
học trò có xứng đáng nhận lãnh cái gia tài tâm linh cao quý đó hay không. Sau 
khi thu nhận học trò, vị thầy còn phải thường xuyên theo dõi xem học trò đã đủ 
sức để tiếp nhận cái kinh nghiệm đó chưa! Không vị thầy nào lại điểm đạo cho 


những học trò chưa sẵn sàng vì nếu không có sự chuẩn bị của cả hai bên thì tất 


cả chỉ là một điêu vô ích, không có kêt quả gì cả. 


Vì truyền thống Mật Tông Tây Tạng hoàn toàn đặt căn bản trên sự điểm đạo truyền 
pháp này nên tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe nói rằng thời gian gần đây (1966), 
nhiều người tự xưng đã được điểm đạo bởi các danh sự Tây Tạng và đã đạt được 
những quả vị vô cùng lớn lao. Tôi không có ý phê bình nhưng thấy vẫn có một cái gì 


không ôn trong vân đê này. 


Theo sự hiểu biết của tôi thì truyền thống Mật Tông được gìn giữ vô cùng cần thận, 
các đạo quả chỉ có thầy và trò biết, không phải một nhãn hiệu để dán lên người, 
không phải một bằng cấp, chứng chỉ để mang ra khoe khoang trước quần chúng. 
Hành trì Mật Tông phải biết giữ ba nghiệp thanh tịnh để tiêu trừ vọng tưởng, dùng 
công đức và năng lực của chân ngôn hay niệm Phật đề cầu đạt quả Bồ Đề. Phần lớn 
các người tu Mật đều lánh mình trong chốn cô tịch để hồi quang tự kỷ trong nhiều 
năm hay cả đời cũng chưa chắc đạt được kết quả mà tại sao nhiều người chỉ qua Tây 


Tạng ít lâu đã được điểm đạo rồi đắc đạo thì quả là điều khó tin. 


Về sau tôi mới biết xã hội Tây Tạng có rằt nhiều bang hội hành khất, sống nhờ lòng 
bố thì của dân chúng. Họ thường tụ tập quanh các chùa chiền trong dịp lễ lớn để xin 
tiền khách hành hương. Khi người Âu Mỹ hiếu kỳ, tò mò tìm đến Tây Tạng để tìm 
hiểu về tôn giáo xứ này thì những kẻ hành khất hiểu biết thời cơ đã vội vã “đôi nghề” 
tự xưng là những vị này, đấng nọ sẵn sảng “điểm đạo truyền pháp” cho bắt cứ ai, dĩ 
nhiên là với một giá biểu nào đó. Một người thiếu hiểu biết, ham mê những điều 
huyền hoặc dĩ nhiên rất dễ bị lung lạc. Điều đáng tiếc là họ đã khoe khoang ầm ï rằng 
họ đã đạt được quả vị này nọ làm nhiều người đâm ra hiểu lầm và có một thái độ 


không đứng đắn về Mật Tông. 


Cuộc xâm lăng của Trung cộng cũng đã phá hoại truyền thống tâm linh tại đây. Phần 
lớn tu sĩ Tây Tạng đều bị ngược đãi, tù đây, giết hại nên những người sống sót đã 
phải bỏ trốn ra xứ ngoài. Với nhiệt tâm bảo vệ truyền thống tôn giáo cho khỏi thất 
truyền họ vội vã thu nhận đệ tử mà không lựa chọn cân thận. Thiếu căn cơ, những 
người này không nắm vững tinh túy Mật Tông, không nghiệm được những triết lý bí 
mật nên về sau việc điểm đạo truyền pháp chỉ còn là những nghi thức bên ngoài, có 
hình thức mà thiếu nội dung và hậu quả là giáo lý Mật tông đã được truyền dạy cầu 


thả và sai lạc rât nhiêu. 


Trong thời gian sống tại Tse Cholinh, tôi đã chứng kiến sự trắc nghiệm và huấn luyện 


một vị Hóa thân (Tuiku) như sau: 


Saraha sinh tại làng Dungkar, thung lũng Tomo. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã có dấu hiệu 
khác thường nên người ta tin rằng cậu phải là một nhân vật đặc biệt. Khi lên bốn, cậu 
bé cho biết đã từng sống ở một ngôi chùa trên đỉnh núi mà mọi người đều nghĩ là 
chùa Dungkar gần đó. Cậu bé phủ nhận điều này, nói rằng ngôi chùa kia to lớn hơn 
nhiều. Tin đồn đến tai hội đồng trưởng lão tu viện Tsê Cholin. Vị trụ trì tại đây trước 
khi qua đời đã để lại một bài kệ nói rằng ông sẽ hóa thân trở lại nhưng đã lâu mà 
chưa được thêm tin tức gì. Một nhóm trưởng lão bèn đến Dungkar tìm đứa nhỏ và 
mang theo một số đồ vật đề thử nghiệm. Họ bày ra bàn mấy chục cái chuông đồng 
giống nhau như đúc và cậu bé đã chọn đúng cái chuông mà vị trụ trì khi xưa thường 


sử dụng. 

- Tại sao em lại chọn quả chuông cũ này. 

- Tại vì đó là quả chuông tôi vẫn thường sử dụng. 

- Tại sao em biết đó là quả chuông của em? 

- Tại vì một hôm tôi đánh rơi nên nó bị mẻ một miếng nhỏ đây này. 


Cậu bé lật cái chuông lên, chỉ vào một vêt mẻ nhỏ mà tât ít ai nhìn thây. Các vị Lạt 
Ma thu hôi những cái chuông và bây nhiêu xâu chuôi trang hạt lên bàn, cậu bé câm 


lây một chuỗi: 

- Đây đúng là chuỗi tràng hạt của tôi. 

- Tại sao em biết? 

- Tại vì hạt 108 bị bề nên tôi thay vào đó bằng một miếng đá tròn. 


Người ta đưa ra nhiều thứ khác và thứ nào cậu bé cũng chọn đúng đồ vật của mình 
trong kiếp trước. Các vị Lạt Ma bắt đầu đọc lên một bài kệ ngăn nhưng thiếu nhiều 


câu và cậu bé phản đối: 
- Như vậy không đúng. Bài kệ đó phải được đọc như thế này... 


Cậu ngâm trọn vẹn bài kệ, không thiếu sót một chữ nào và giải thích những ý nghĩa 
trong bài kệ. Khi đó các vị Lạt Ma mới xé một phong thư của vị trụ trì khi trước để 


lại và ở trong ngài đã chú giải cặn kẽ từng câu và lời giải đáp hoàn toàn phù hợp với 


sự giải thích của cậu bé. Đến đây người ta không còn nghi ngờ gì nữa, quả đúng 
Saraha là hóa thân của vị trụ trì chùa Tse Cholin. Một đám rước vĩ đại được cử hành 


đê đưa Saraha trở vê. 


Khi đên nơi, người ta đưa cậu bé vào căn phòng dành riêng cho vị trụ trì những cậu 


lắc đầu: 
- Đây không phải căn phòng cũ của tôi. 
- Đây là phòng dành riêng cho vị trụ trì kia mà! 


- Không đâu. Căn phòng cũ của tôi không phải ở trong chùa mà ở tận đỉnh núi sau 


chùa. 


Cậu bé đã nói đúng vì vị trụ trì ngày trước không thích sự ôn ào nên cât riêng cho 
mình một am thât nhỏ ở sau chùa. Sau khi ông từ trân người ta đã dùng nó làm nơi 
chứa củi và vì bât cân, nhân viên làm bêp đã làm cháy rụi nó. Người ta không còn 


nghi ngờ gì nữa, Saraha đã vượt qua được sự thử thách cuối cùng. 


Không phải vị hóa thân nào cũng nhớ được hết những kinh nghiệm tiền kiếp mà đôi 
khi họ cần sự huấn luyện đặc biệt để thức động ký ức. Trường hợp của Saraha như 
vậy có khi cậu bé nhớ rất rõ các chỉ tiết nhưng cũng có khi cậu tỏ ra phân vân, ngập 
ngừng và xúc động trước những điều mà cậu không biết rõ. Có khi cậu nghiêm trang 
như một ông lão nhưng lúc khác cậu lại có những cử chỉ ngây thơ, hồn nhiên của một 
đứa bé. Dĩ nhiên việc huấn luyện đòi hỏi thời gian để Saraha hoàn toàn phục hôi ký 


ức. 


Trong các khóa lễ Saraha thường tỏ ra chứng chạc, trang nghiêm như một vị sư 
trưởng. Khi tiếp chúng tôi, cậu bé cũng rất nghiêm nghị như một vị trưởng thượng 
nhưng đôi khi cậu cũng ham chơi, thích nghe những câu chuyện ngụ ngôn mà tôi kế 
hay say mê những tranh ảnh mà L1 Gotami vẽ. Có khi cậu giảng giải cặn kế một đoạn 


kinh khó hiểu nhưng có lúc cậu lại hỏi những câu ngây thơ như một đứa nhỏ lên bốn. 


Mỗi buổi sáng tôi thường thấy Hòa thượng Ajo và Saraha thong thả đi dạo quanh 
chùa, Saraha vừa đi vừa ôn lại những điều đã học hôm trước nhưng ký ức cậu bé 
chưa hoàn toàn phục hồi nên đôi lúc cậu lơ đãng theo dõi những con chim nhỏ thoăn 
thoắt chuyền trên cành mà quên cả việc đọc tụng những câu kinh hay trả lời một câu 


hỏi của Hòa thượng Ajo. Khi đó Hòa thượng quay lại khẽ nhắc những điều cậu bé 


phải làm, ngài có thái độ ôn tồn và kiên nhẫn như cha đối với con, nghiêm nghị 
nhưng không khắt khe, dịu đàng nhưng không dễ dãi. 


Một buôi sáng mùa đông, tôi giật mình nhìn qua cửa số thấy mấy cái bóng di động. 
Tôi thấy ba đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi đang đùa giỡn và một đứa chính là Saraha. 
Những đứa trẻ khác mặc áo ấm nhưng riêng Saraha thì mình trần chỉ mặc một chiếc 
quần mỏng, cậu bé lăn mình trên đám tuyết đùa nghịch nhưng trên mình không hề 
dính tuyết. Hình như bao nhiều tuyết dính vào người cậu đều tan ngay. Tôi thấy rõ 
những luồng khói thoát ra quanh thân thể Saraha và ý thức rằng cậu bé đã sử dụng 
lửa Tam Muội (tummo), một phương pháp chuyền nhiệt trong mình của các đạo sĩ 
Tây Tạng. Nhờ biết cách dẫn nhiệt đi khắp thân thê mà họ có thể ngồi thiền trên băng 


tuyết ngoài trời mà không hề hắn gì. 


Trong các vị thánh Tây Tạng, Miarepa là người nỗi tiếng về công phu luyện lửa Tam 
Muội. Ông đã tu nhiều năm trên đỉnh núi tuyết với số lương thực tối thiểu, trên mình 
chỉ có một mảnh vải mỏng (repas) vừa đủ che thân. Mỗi khi chứng nghiêm được điều 
øì, ông thường xuất khâu làm những bài thơ, bài hát mà đến nay vẫn còn được truyền 


tụng. 


Trong thời gian trú ngụ tại Tse Cholin, tôi có nhiều dịp nghiên cứu những kinh điển 
lưu trữ nơi đây, kế cả những bộ kinh đặc biệt gọi là Mật Điển (Termas) được cất 
riêng trong một căn phòng nhỏ sau chánh điện. Cuốn Tử Thư (Bardo Thodol) là một 
trong những Mật Điển quan trọng của Mật Tông Tây Tạng mới được truyền bá qua 
Âu Mỹ qua sự phiên dịch của giáo sư Evans Wenz. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của 
tôi, người ta khó có thể hiểu được ý nghĩa của các Mật Điển nếu không có một căn 


bản vững chắc và được chỉ dẫn tường tận bởi các danh sư Tây Tạng. 


Năm 1947, chính quyên trao trả lại cho tôi giấy tờ thông hành nên tôi lập tức chuẩn 
bị làm một chuyến du hành đến Dungkả. Tôi hy vọng sẽ gặp được hóa thân của Hòa 
thượng Tomo, khi đó ngài cũng trạc tuổi với Saraha nhưng tôi được biết ngài đã đi 
Sera. Tình hình Tây Tạng lúc đó đang bước vào một chuyên biến mới. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ mười ba đã qua đời, quyền hành tập trung trong tay một hội đồng trưởng 
lão. Trải qua nhiều năm, người ta chưa tìm được hóa thân của ngài mặc dù chính 
quyền đã truyền lệnh cho dân chúng khắp nơi để ý tìm một dứa trẻ với những dấu 
hiệu đặc biệt. Khắp Tây Tạng người ta đều nói đến biến chuyên lớn lao mà đức Đạt 


Lai Lạt Ma trước khi từ trần đã tiên đoán. Người ta nói về một thảm họa lớn sắp xảy 


ra mặc dù không ai đoán biết thảm họa đó sẽ xảy ra như thế nào! Người ta bàn tán đủ 
các tin đồn thất thiệt về việc các trưởng lão tham quyên cố vị, không muốn tìm đức 
Đạt Lai Lạt Ma để nắm quyền hành. Người ta nói đến sự đe doạ của Trung Hoa, vẫn 
không công nhận Tây Tạng như một quốc gia có chủ quyên. Tin đồn về cuộc thế 
chiến bên ngoài cũng gây nhiều sôi nổi trong nước và người ta đồn sẽ có việc quân 


đội Anh trở lại Tây Tạng, hoặc quân Nhật sẽ xâm lăng xứ này v.v... 


Khi Hòa thượng Reting, vị đứng đầu hội đồng trưởng lão, tuyên bố đã tìm được hóa 
thân của đức Đạt Lai Lạt Ma thì cả nước mở hội ăn mừng nhưng trong sự mừng vui 


vân xen lân những âu lo vì những bât an và đe dọa từ bên ngoài. 


Khi đó đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ mười bốn còn qúa nhỏ, chưa thể cai trị nên quyền 
hành vẫn tập trung trong tay các vị trưởng lão. Nhiều thế lực ngoại bang đã lợi dụng cơ 
hội này tạo các mâu thuẫn chính trị nhằm chia rẽ các trưởng lão. Họ đã dành nhiều 
quyên lợi cho các tông phái tôn giáo mà các vị trưởng lão đại diện. Mỗi nước ngoại 
bang lại ủng hộ một vị trưởng lão để mưu cầu việc chính quyền Tây Tạng ký những 
hiệp ước có lợi cho họ. Tình hình chính trị ngày thêm rỗi ren khi đức Ban Thiền Lạt 
Ma, nhân vật số hai của Tây Tạng đòi giải tán hội đồng trưởng lão để nắm quyền và 
khi không được, ông đã bỏ qua Trung Hoa để ty nạn chính trị. 


Vì những chia rẽ trầm trọng này, Hòa thượng Reting phải từ chức nhường chỗ cho 
một trưởng lão khác nhưng chỉ ít lâu sau vị này đã chết hụt vì một quả bom nô chậm. 
Cuộc ám sát bất thành này khiến tình hình Tây Tạng trở nên căng thăng hơn bao giờ 
hết. Các trưởng lão đồng loạt tố cáo Hòa thượng Reting thông đồng với Trung Hoa 


chủ mưu việc này. 


Hòa thượng Reting bất chấp lời khuyên của các tăng sĩ hầu cận, đến thăng điện 
Potala để đối chất với hội đồng trưởng lão và bị quản thúc tại đây. Vài hôm sau, hội 
đồng trưởng lão loan tin ngài đã qua đời vì những lý do hết sức mơ hồ. Tôi được 
nghe kể rằng xác ngài ngồi yên trong tư thế liên hoa, thân thể không có một dấu vết 
gì chứng tỏ rằng ngài bị ám hại. Các vị y sĩ nỗi tiếng của Tây Tạng cũng không tìm 
ra nguyên nhân cái chết. Điều lạ lùng nhất là cái tách uống trà của ngài được ghim 
sâu vào trong cái cột bằng gỗ cứng trên vách. Làm sao một chiếc ly bằng sứ lại được 
chim sâu vào trong cây cột gỗ lim như có người tạc vào đó mà không vỡ? Người ta 
đã đặt ra đủ các lời đồn đại về cái chết bí mật này cũng như về hiện tượng lạ lùng kia 


nhưng không ai đi đến một kết luận nào rõ rệt. 


Đối với người dân Tây Tạng, một vị trưởng lão đã chỉ huy xứ này trong nhiều năm, 
đã tìm ra hóa thân của đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ mười ba, đã từ chức đề ân tu sau 
khi hoàn tất nhiệm vụ, không thể bị kết tội như một kẻ tội phạm bị gọi về đề đối chất 
được: Khi tin này truyền ra, dân chúng đã nổi lên phản đối và quân đội được gọi đến 


để giữ trật tự. 


Hòa thượng Reting tốt nghiệp tại đại học Sera, đã từng giảng dạy rất nhiều tu sĩ tại 
đây nên các sinh viên Sera đã biểu tình đòi phục hồi danh dự cho ngài. Cuộc tranh 
đấu pha nhiều màu sắc chính trị hơn là tôn giáo vì các yêu sách của sinh viên. Một 
lần nữa, quân đội được gửi đến và sau nhiều trận g1ao tranh dữ dội, trật tự mới được 


vẫn hôi... 


Những biến chuyển này đã giúp tôi nhận thức rõ rệt rằng tôn giáo không thể đi đôi 
với chính trị. Căn bản xã hội Tây Tạng dựa trên tôn giáo nhưng chính sự tô chức hết 
sức quy củ, tập đoàn qua hệ thống các tu viện, các tông phái, các hội đồng trưởng lão 
đã vô tình đưa tôn giáo vào con đường chính trị. Từ đó nó đã trở nên một thứ quyền 
lực và quyền lực nào cũng dễ làm cho người ta trở nên mù quáng. Hơn lúc nào hết, 
tôi mới nhận thấy chân giá trị của nếp sông cô tịch, lắng mình nơi hang sâu núi thắm 
để phản quang tự kỷ như vị thánh Milarepa đã ca tụng trong các bài ca bất hủ của 


ngài. 


Mặc dù thời tiết đã chuyển qua mùa lạnh, tuyết bắt đầu rơi trên những đèo cao nhưng 
tôi vẫn quyết định du hành vào Tây Tạng. Tôi linh cảm rằng nếu không tiếp tục việc 
sưu tầm và sắp đặt các tài liệu thành hệ thống để nghiên cứu thì cái kho tàng văn hóa 
phong phú này có thể bị thất lạc hoặc hủy hoại với thời gian. Không bao giờ tôi ngờ 
rằng thời gian chưa hành động thì chính con người đã làm nhiệm vụ đó. Dựa trên 
những mỹ từ tốt đẹp như “giải phóng”, “san bằng bất công giai cấp”, Trung cộng đã 
đem quân xâm lăng Tây Tạng, thiết lập một nền cai trị hà khắc, áp bức người dân xứ 
này phải tuân theo những luật lệ man rợ, trái ngược với truyền thống hiền hòa nơi 
đây. Dưới chiêu bài cách mạng văn hóa, chính quyền Trung cộng ra lệnh đốt các kinh 
điển, phá hủy chùa chiền, tượng Phật và tất cả những di sản văn hóa được gìn giữ 
trong suốt mấy chục thế kỷ nay. Họ hy vọng nếu xóa sạch những thứ này. Tây Tạng 
sẽ trở thành một quốc gia không còn truyền thống, không còn qúa khứ và sẽ dễ dàng 
bị đồng hóa vào nền văn hóa của họ. Có thể Trung cộng đã thành công phần nào 
trong việc tiêu diệt những cơ cấu tổ chức hành chánh của Tây Tạng như tu viện, chùa 


chiền và hội đồng tôn giáo. Tuy nhiên họ đã thất bại trong việc tiêu diệt tinh thần tôn 


giáo của người dân xứ vì tinh túy Mật Tông vốn dựa trên việc truyền khâu quyết giữa 
thầy và trò, giữa những người ẩn tu nơi hang sâu núi thăm, lánh mình chốn cô tịch 
hoang vu. Đối với những người đã làm chủ được chính mình này thi không một sức 
mạnh bên ngoài nào có thể khuất phục được họ nữa. Họ là những người lãnh nhiệm 
vụ duy trì truyền thống Mật Tông cho đến thời gian khi Tây Tạng khôi phục được 


chủ quyên nhưng đó là chuyện vê sau. 


Mùa đông năm đó, chúng tôi đến viếng tu viện Kumbum ở Gyantse. Đây là một tu 
viện lớn và nổi tiếng với hơn một trăm ngàn pho tượng Phật, có pho đúc bằng vàng 
khối, có pho tạc băng đá và có pho đắp bằng đất nung. Tu viện Kumbum còn có hàng 
ngàn bức họa vẽ trên vách và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật khác từ những lư hương, 
chân nến đến những cái đỉnh đúc bằng đồng với hình chạm nổi hết sức công phu. 
Chúng tôi có cảm tưởng như hầu hết các kho tàng nghệ thuật Tây Tạng đều tập trung 
ở đây. Lúc đầu chúng tôi chỉ định ghé đây vài hôm rồi lên đường đi Sera nhưng rồ 
chúng tôi say mê nghiên cứu quên cả ngày tháng. Ít lâu sau tôi nghe đồn răng Hòa 
thượng Tomo sẽ rời Sera trở về Dungkar và lộ trình phải đi ngang Gyantse. Tôi 
không biết tin này có đúng không vì phương tiện giao thông khó khăn, tin đồn rất 
khó kiêm chứng. 


Hôm đó thời tiết hết sức lạnh, mặc dù đã quấn lên mình mấy tắm áo nỉ dầy nhưng tôi 


choàng dây như đê tránh làn gió bâc rét căm căm. 


Khi đi ngang chúng tôi, đứa bé bỗng ngồi thắng người lên chăm chú nhìn tôi một 
cách ngạc nhiên như vừa nhận ra một người quen nào đó. Vì đi ngược chiều, cặp 
kính đeo trên mắt lại phủ đầy tuyết nên tôi không nhận ra đứa nhỏ mà chỉ loáng 
thoáng thấy nó cứ chăm chú nhìn tôi cho đến khi đi khuất. Một rung động lạ lùng nỗi 
lên trong tâm trí tôi như một tia chớp, tôi có cảm tưởng rằng đứa nhỏ đó không phải 
ai khác hơn là hóa thân của Hòa thượng Tomo. Tôi đứng lại không biết phải làm thế 
nào. Chạy đuổi theo hai vị tăng ư? Nhưng khi tôi quay lại thì họ đã đi khuất rồi. Tôi 
ngập ngừng suy nghĩ rồi nhủ thầm rằng nếu quả đó là Hòa thượng Tomo thì chắc 
ngài sẽ ghé vào ngôi chùa nào đó để tạm trú chứ không ai lại di chuyên giữa trời 
thuyết như thế này. Tuy rất muốn gặp lại ngài, dù hiện nay ngài chỉ là một đứa bé lên 
tám, nhưng tôi muốn gặp ngài trong một căn phòng yên tĩnh để tôi có thể thực hành 


các nghi thức trịnh trọng ra mắt ngài. 


Khi trở về Kumbum, tôi được biết chính Hòa thượng Tomo vừa ghé đây lễ Phật và 
tiếp tục lên đường trở về Dungkar bất chấp thời tiết giá lanh. Tôi tự nhủ nếu ngài lưu 
lại Dungkar thì sớm muộn øgì tôi cũng có dịp gặp lại ngài vì Dungkar không xa 
Kumbum là bao, nhưng ít lâu sau, nhưng khi chúng tôi trở lại Dungkar thì Hòa 
thượng Tomo đã trở lại Sera tiếp tục việc học. Tôi thất vọng và tự trách mình đã 
không đuôi theo ngài, nhưng hôm đó trong cơn thiền định, một tư tưởng đã nấy sinh 
trong đầu óc vẫn đề không phải là gặp ngài để tỏ lòng kính ngưỡng mà nếu biết ơn 


ngài thì lại càng phải tinh tân thực hành những lời chỉ dẫn của ngài. 


Trong thời gian lưu trú tại Kumbum, tôi có dịp thưởng thức những vở kịch Tây Tạng 
mà tôi thấy cần phải ghi chép lại đây; 


-—-OoÔO--- 


Phần 9 - Văn hóa Tây tạng 


Đối với người Tây phương, kịch chỉ là một nghệ thuật trình diễn để giúp người coi 
giải trí, nhưng với người Tây Tạng nó còn mang một ân nghĩa với những năng lực bí 


mật được khai phóng qua các vai trò, âm thanh, màu sắc và những nghi thức đặc biệt. 


Cũng như hầu hết các nghệ thuật Tây Tạng, kịch nghệ chịu ảnh hưởng tôn giáo rất 
nhiều. Đa số các vở kịch đều được trình diễn trong khuôn viên chùa chiền vào những 
ngày hội, ngày lễ lớn. Cũng như kịch nghệ Ai Cập và Hy Lạp, kịch nghệ Tây Tạng 
chú trọng nhiều về những vũ điệu, sự phối hợp giữa âm thanh và động tác của diễn 


viên. 


Một điều quan trọng nổi bật là việc sử dụng các ân quyết (Mudra) và thần chú 


(Mantra) đề diễn tả một ân nghĩa hay kêu gọi những năng lực vô hình nào đó. 


Hầu như vở kịch nào cũng đề cập đến những năng lực siêu nhiên, huyền bí với nhân 
vật tượng trưng cho hai phái chính tà, thiện ác. Đa số những nhân vật phe ác đều hóa 
trang thành ác qủy có hình thù hết sức ghê gớm, đeo mặt nạ hung dữ và nhân vật phe 
thiện trang phục quần áo đẹp đẽ với các võ khí như cung tên, gươm giáo. Cũng giống 
như kịch nghệ Hy Lạp thời cô, đa số các vở kịch Tây Tạng được trình diễn ngay giữa 
công giữa đám đông và khán giả phải chen chúc nhau, nhiều khi phải đi theo diễn 
viên để theo dõi những vai trò. Đối với tôi thì thật khó mà phân biệt ai là diễn viên và 
ai là khán giả vì ngoài những vai trò đặc biệt đeo mặt nạ, hóa trang thành các hình 


thù ghê gớm, phân lớn các diễn viên khác đều ăn mặc như người thường và sau khi 


diễn xong vai trò, họ chen chúc lẫn lộn vào khán giả như một khách bàng quan. Sự 
cởi mở giữa người diễn xuất và người thưởng thức này có một ý nghĩa rất quan trọng 
và được nhân mạnh như không hê có một biên giới ngăn cách giữa thực và ảo, thiện 


và ác, thiên nhiên và siêu nhiên, linh thiêng và những gì tâm thường. 


Mở đầu vở kịch, những nhân vật phe ác bắt đầu xuất hiện. Từ khắp nơi những diễn 
viên mang mặt nạ, hóa trang như những quái vật hung ác ở đây nhảy ra múa may 


theo những điệu nhạc lạ lùng. 


Hàng ngàn khán giả im lặng nín thở theo dõi những hình ảnh ma quái lớn vởn trước 
mặt. Một pho tượng đầu trâu mặt ngựa to lớn được dựng lên giữa sân, trên ngực pho 
tượng đeo một chiếc đầu lâu đầy máu. Các hung thần lôi kéo những dân lành đến 
trước pho tượng tế thần rồi uống máu, ăn thịt, xẻ thịt, phanh thây... Rất ít ai đám nhìn 
kỹ những cảnh tượng ghê gớm trông như thật này. Phải công nhận răng người Tây 
Tạng đã biết phối hợp ánh sáng và âm thanh vô cùng khéo léo. Đèn đuốc đều tắt 
ngúm, chỉ còn những ngọn nến lờ mờ và qua làn khói hương mờ ảo, những hình ảnh 
ghê rợn diễn ra cùng với tiếng rên la, kêu khóc của nạn nhân đã tạo ngay một không 
khí ma quái đáng sợ. Âm nhạc chợt thay đổi và đèn đuốc được thắp lên sáng trưng, 
những nhân vật phe thiện ở đâu xuất hiện với cung tên, gươm giáo xua đuổi những 
hung thần. Cuộc chiến giữa hai phe chính tà bắt đầu qua những điệu nhạc lúc dồn dập 
khi hùng hồn. 


Phần lớn các vở kịch dựng theo thần thoại Hy Lạp. Ai cập cũng có nội dung tương tự 
như vậy và kết thúc khi phe chính thăng phe tà, nhưng các vở kịch Tây Tạng lại 
không chấm dứt một cách giản dị như vậy. Sau khi chiến thắng phe tà, các nhân vật 
phe chính đã ca múa, uống rượu say sưa và trở nên kiêu căng tự phụ và họ bắt đầu 
thay đổi... Qua làng khói hương mờ ảo, những bộ quần áo đẹp dần dần biến thành 
xâu xí, những thân thê cường tráng bắt đầu trở thành những hình thù ghê gớm không 
khác những nhân vật phe ác khi xưa. Sau một hồi nhạc dỗn dập, họ đã hoàn toàn lột 
xác trở thành các hung thần, ác qủy khi đeo những mặt nạ lẫy được của phe này lên 
mặt và rồi họ lại tái diễn những gì mà phe ác đã làm: hành hạ dân chúng, giết người 
tế thần, reo rắc kinh hoàng khắp nơi..., và lại có những nhân vật thiện khác xuất hiện 
để chiến đấu với họ. Cứ thế chính biến thành tà và tà đôi thành chính xoay vần qua 


hàng khói hương nghỉ ngút và những âm thanh dồn dập lạ lùng. 


Tôi nghĩ rằng người Tây Tạng đã thấu hiểu rất rõ ràng về quan niệm chính tà, thiện 
ác. Họ biết rằng bất cứ một giá trị nào cũng thay đổi theo thời gian vì tất cả đều chỉ là 
những ước lệ tương đối, những ảo ảnh. Thiện cũng như ác, tốt cũng như xấu và chính 
cũng như tả đều là hai bề mặt của một sự kiện tuy mâu thuẫn nhưng không hề rời 
nhau. Trong cái thế giới tương đối của vòng nhân quả này, chắng có sự kiện gì hoàn 
toàn rõ rệt, muốn hiểu thấu nó thì phải vượt lên trên những tranh chấp nhị nguyên 


thiện ác thì mới đạt đến tuyệt đối giải thoát được. 


Vở kịch tiếp diễn với chính đổi thành tà, thần thánh biến thành quái vật cho đến khi 


có sự xuât hiện của Padmasambhava, vị tô đã truyên Mật tông vào Tây Tạng... 


Một hồi tù và trầm hùng vang lên, những đèn đuốc đồng loạt thắp sáng và nhân vật 
thủ vai Padmasambhava xuất hiện. Qua ánh sáng, người ta thấy rõ các diễn viên thủ 
vai ác cũng có những y phục đẹp đẽ như phe thiện và những nhân vật thủ vai thiện 
cũng có những dấu vết xâu xa như phe ác. Những nhân vật nửa thiện nửa ác này nhây 
múa ca hát lẫn lộn trong khán giả cho đến khi người ta không còn phân biệt ai là diễn 


viên, ai là khán giả nữa. 


Padmasambhava dạy cho người Tây Tạng biết rằng, ngày nào người ta còn bị ràng 
buộc trong cái tướng giả hữu của hiện tượng giới, bị lôi kéo vào vòng thị phi, thiện 
ác, với các quy luật cứng nhắc của nó thì họ không thê thoát ra khỏi vòng vô minh 
được vì tất cả mọi sự trên thế gian đều chẳng chịt, liên đới với nhau. Trong thiện có 
ác, trong ác có thiện và người ta không thể tiêu diệt một thứ mà không đụng chạm 
đến phần kia vì tất cả đều là một. Vì bị màn vô minh che phủ, người ta thấy có thiện, 
có ác, có thiên thần và ác qủy, có lợi có hại, có xấu, có tốt và vì sự phân biệt tranh 
chấp này mà con người đã thù hận, hẳn học, chém giết lẫn nhau, cứ thế tạo ra khỏi 
những sai lầm không bao giờ chấm dứt. Muốn giải thoát ra khỏi những sai lầm này, 
người ta phải biết vượt lên trên qua sự phát triển lòng từ bi, thương xót tất cả, gạt bỏ 
cái tâm phân biệt đề đạt đến cái tâm vô phân biệt, không thấy có mình với người mà 


chỉ thấy tất cả đều là một. 


Với những quyền năng diễn tả bằng thần chú và ấn quyết, diễn viên thủ vai 
Padmasambhava đi đến đâu thì những diễn viên thủ vai thiện, ác tự nhiên hòa 
nhập vào làm một và quay cuồng trong những vũ điệu để rồi người ta không 
còn phân biệt đó là hai người nữa. Sự hòa hợp này thường được diễn bằng 


tranh ảnh như sự hòa hợp giữa nam và nữ và điêu này tạo ra râầt nhiêu hiêu lầm 


đối với những học giả người Âu. Vì chịu ảnh hưởng của một nền văn minh vật 
chất, đa số đã vội vã kết luận ngay rằng Mật tông chú trọng đến sự giao hợp 
nam nữ rồi đặt ra nhiều giả thuyết để giải thích Mật tông theo quan niệm bệnh 
hoạn riêng của họ. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Nếu họ chịu khó nghiên 
cứu kỹ phong tục tập quán xứ này thì họ sẽ thấy người Tây Tạng sống rất gần 
với thiên nhiên vốn không hề có những ẩm ức và dồn nén tình dục như người 
Âu Mỹ. Các hình ảnh chỉ là biểu tượng đề cập đến một ấn nghĩa nào đó, người 
ta phải hiểu rõ phong hóa cũng như tôn giáo xứ này trước khi kết luận. Các 
hình ảnh nam nữ giao hợp phải được hiểu như một biểu tượng của sự hợp nhất 
được diễn tả qua tỉnh thần chất phác của người dân xứ này. Đa số người Tây 
Tạng sống trong các làng mạc cô lập, những bình nguyên rộng lớn, ít giao thiệp 
với các quốc gia khác nên họ nghĩ sao nói vậy. Tuy nhiên đằng sau sự chất phác 
hồn nhiên đó vẫn ấn một triết lý sâu sắc truyền dạy bởi các vị đạo sư tu luyện 


trong dãy Tuyết Sơn, những người đã ít nhiều chứng đắc trên đường giải thoát. 


Sau khi các diễn viên thủ vai thiện ác đã làm trọn vai trò thì chỉ còn bức tượng hung 
thần tượng trưng cho sự chết, sự hủy hoại ghê gớm đứng trơ trơ giữa sân. Đèn đuốc 
được tặt dần để tạo một không khí huyền hoặc giữa nhân vật Padmasambhava và vị 
thần này. Vị thiện ác, tốt xấu, thiên thần hay ác qủy đều chỉ là những hiện tượng của 
tâm và kẻ nào muốn chinh phục sự chết thì phải đối đầu với nó ngay giữa sự sống. 
Chỉ khi đó thần chết và tất cả những động lực ghê gớm nhất sẽ vén lên cái màn huyền 
bí tối thượng để kẻ chinh phục được nó nhìn thấy thực tướng của mọi sự. Nhân vật 
thủ vai Padmasambhava thong thả bước đến trước pho tượng hung thần và bắt đầu 
nghỉ thức hiến mình (self-sacrifice). Đây là nghi thức hiến mình duy nhất được đức 
Phật chấp nhận. Nó là sự hy sinh lớn lao đề huỷ bỏ được bản ngã người ta mới có thể 


phá tan bức màn vô minh bao phủ quanh mình. 


Trong một bầu không khí căng thắng cực độ, nhân vật thủ vai Padmasambhava giơ 
tay kéo mạnh cái mặt nạ đầu trâu mặt ngựa đeo trên mặt vị hung thần ra. Trong làn 
khói hương mờ ảo, giữa những âm thanh trầm hùng, vị hung thần không phải ai xa lạ 
mà chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, vị bồ tát được kính ngưỡng và tôn thờ nhiều nhất 
tại Tây Tạng. 


Padmasambhava đã phương tiện thay thế tục lệ tế thần của các pháp sư Bon bằng sự 


tự hiến mình. Thay vì giết chết một sinh vật khác đề hiến cho thần thì ông ta tự hy 


sinh chính mình, trút bỏ cái bản ngã ích kỷ tầm thường vẫn trôi nỗi trong sinh tử luân 
hồi để tự giải thoát. 


Vở kịch chấm dứt khi tất cả các diễn viên cùng nhau nhây múa rồi xếp thành hình 
những bông hoa sen, những biểu tượng Mandala, đa số khán giả cũng đều tham gia 
vào điệu vũ cuối cùng này. Dĩ nhiên các vở kịch có thể khác nhau ít nhiều về âm 
thanh, y phục hoặc vũ điệu nhưng phân lớn nội dung không khác nhau bao nhiêu. 
Hầu hết đều xoay vần quanh những thái cực và kết luận khi một nhân vật có khi là 
đạo sư Padmasambhava, có khi là đức Phật Thích Ca hoặc đức Quan Thế Âm Bồ Tát 


xuât hiện chỉ dân, soI rõ cho mọi người thây rõ thực tánh của mọi vật. 


Trong cuốn Tử Thư (Bardo Thodol - Tlbetan Bôk of the dead), 
Padmasambhava đã viết rất rõ ràng vấn đề thiện, ác, thị phi, các động lực siêu 
nhiên lành cũng như dữ đều ở trong tâm chúng (a vì tất cả đều do tâm tạo. 
muốn vượt qua nó, người ta phải biết cách vượt lên trên và Padmasambhava đã 
gọi là phải biết cách “chết”. Sự chết ở đây có nghĩa là diệt bỏ bản ngã vì khi còn 
bản ngã là còn thấy ta, mà còn thấy ta nghĩa là còn có sự phân biệt và rồi mọi tư 
tưởng, lời nói và hành động đều được làm vì cái bản ngã này. Biết cách “chết”. 
Biết cách “chết” là một hành động của bậc Bồ Tát vì người tu hạnh Bồ Tát biết 
diệt bỏ bản ngã của mình, không còn phân biệt kẻ lành, người dữ mà thương 
xót và cứu độ tất cả. 


Đây là một điểm vô cùng quan trọng để phân biệt Mật tông Tây Tạng với những 
môn phái Mật tông khác của Án Độ giáo hay Bon Pa. Theo cuốn Tử Thư thì tất 
cả những phương pháp tu tập như niệm thần chú, tu quán định, luyện huyền 
thuật để đạt được các quyền năng thiêng liêng huyền bí, để được mọi người coi 
mình như bậc thần thánh, hay để đạt đến những cảnh giới khác để hưởng 
phước chỉ là những lối tu của kẻ ngoại đạo; lối tu để phát triển, gia tăng cái bản 
ngã của chính mình. Theo Padmasambhava thì tu định phải vô niệm, tu thiền 
phải vô cầu, tu mật phải vô ngã thì mới đạt được tỉnh hoa của Phật giáo. Tất cả 
những lối tu tương tự nhưng không vô niệm, vô cầu, vô ngã chỉ là lối tu ngoại 
đạo không thể giải thoát cho ai và nếu không phải là con đường giải thoát thì nó 
không thể coi là Phật giáo được. Người tu cần phải biết phân biệt thật rõ ràng 
các căn bản này để khỏi bị sa ngã vào những nẻo tà đạo hoặc gặp những nguy 


hiêm mà Padmasambhava đã nói rât rõ trong cuôn Tử Thư. 


Sự chết từ trước đến nay vẫn là một ám ảnh lớn đối với loài người. Rất nhiều tôn 
giáo đã khổ công giải thích về nó nhưng không ở đâu người ta đề cập đến sự chết rõ 
rệt như tại Tây Tạng. Người dân xứ này nói đến sự chết như một điều hiển nhiên, cần 
thiết vì nhờ có sự chết người ta mới ý thức được sự sống. Do đó họ có vẻ như đửng 
dưng trước cái chết và khi có ai chết họ mang xác chết lên núi, mô xẻ thành nhiều 
mảnh nhỏ và vứt cho chim ăn. Dĩ nhiên một người Âu sẽ không thê chịu được phong 
tục kỳ lạ dường như “man rợ” này, nhưng người Tây Tạng thản nhiên cho rằng xác 
chết chỉ là một ““vật dụng” và khi không dùng được nữa, nó chẳng có một giá trỊ gì và 


chỉ đáng vứt cho chim kêu lên ra. 


Nhà vạn vật học nồi tiếng Lecompte de Noul đã viết: “Chết là một phát minh tân kỳ 
nhất của thiên nhiên”. Theo ông, chết không phải một cái gì ngược lại sự sống nhưng 
là một cách đưa sự sống lên một bình diện cao hơn. Ông đã viết: “Đối với những sinh 
vật hạ đăng, sự chết gần như không hề có vì chúng có thể sinh sôi nây nở qua sự trực 
phân: thân thể tự động tách ra thành hai và cứ thế sinh sôi mãi, nhưng cũng vì thế mà 
trải qua hàng triệu năm chúng vẫn như thế, không tiễn thêm bước nào trên con đường 
tiễn hóa. Đối với những sinh vật phát triển hơn, chết là một điều hiển nhiên vì cái 
thân thê hư hỏng hao mòn cần phải được thay thế bằng một thân thê khác mới mẻ, tốt 
đẹp hơn. Nhưng không phải chỉ có thay đổi thân thể, hình hài mà cái thân thê mới 
còn cần phản ảnh các kinh nghiệm đã học hỏi được để giúp sinh vật phát triển thêm 


nữa, do đó mới có sự tiên hóa từ loài này qua loài khác...” 


Nắc thang tiến hóa không ngừng ở vật chất mà còn phát triển trên địa hạt tinh thần 
một cách tương tự. Từ các hành động phản xạ một cách vô thức các sinh vật hành 
động qua bản năng rồi phát triển ra sự học hỏi, thích ứng với môi trường chung 
quanh. Sự học hỏi sắp đặt các kinh nghiệm cầu tạo nên trí thông minh. Nhưng thông 
minh không phải là nắc tiến cuối cùng trên mức tiến hóa như nhiều người lầm tưởng. 
Từ đây sinh vật còn phải vượt lên nữa, từ vô thức đến ý thức và từ ý thức đến tình 


trạng ý thức tuyệt đối tất cả mọi hành động, lời nói đến tư tưởng của mình. 


Khi kiêm soát được thân, khâu, ý người ta sẽ ý thức được sự sông bao la mâu nhiệm 
và khi hiêu được sự sông thì sự chêt chỉ là một hiện tượng tự nhiên, một trạng thái 


cân thiệt không còn đáng sợ nữa. 


Sự sợ hãi về cái chết bắt nguồn từ ý thức về bản ngã. Con người thường đồng 
hóa ý thức với thể xác, sự suy tưởng với sự hiện hữu nên họ đã coi cái chết như 


một biên giới, một lăn mực ngăn đôi giữa cái biết và cái không thể biết được, và 
vì không biết họ đâm ra sợ hãi. Đối với đa số cái thế giới bí mật bên kia của tử là 
một khoảng trồng lớn, một cái gì mơ hồ, u uẫn mà người ta chỉ có thể cảm nhận 
nhưng không thể diễn tả. Dĩ nhiên muốn tìm hiểu thêm họ cần phải biết quán 
tưởng, biết ý thức nó qua sự phản quang tự kỷ, đi sâu vào tri giác nội tại và điều 


này có được giải thích rõ ràng trong cuốn Tử Thư. 


Theo cuốn sách này thì thế giới bên kia có rất nhiều cảnh giới mà đa số con người chỉ 
có thê đến được sau khi chết hoặc khi họ “tạm thời chết”. Tình trạng chết tạm thời 
này có thể định nghĩa như một sự chết giả được tạo ra bởi những phương thuật đặc 
biệt như thôi miên, xuất vía, quán định hay việc sử dụng các nghi thức đặc biệt đưa 
người ta vào một trạng thái hôn mê (Lrance). Phương pháp sau cùng này có thê giải 
thích một cách khoa học như sự thức động các giác quan tiềm ấn sâu xa trong tâm 


thức con người bởi các kích thích ngoại giới như âm thanh, màu sắc, hoặc dược chât. 


Nền tôn giáo cổ của Tây Tạng gọi là Bon Pa đã nghiên cứu và thực hành những 
phương thuật này đến mức rất cao. Các pháp sư của họ đã biết cách sử dụng những 
động lực vô hình từ thế giới bên kia. Lịch sử Tây Tạng đã đề cập nhiều về những trận 
so tài giữa đại sư Padmasambhava và các pháp sư đạo Bon. Khi biết Padmasambhava 
qua Tây Tạng truyền bá Phật pháp, các pháp sư Bon Pa đã kêu gọi rất nhiều động lực 
vô hình để ám hại ông. Thay vì chống lại, tiêu diệt hay chinh phục chúng, 


Padmasambhava đã phương tiện cảm hóa và biến chúng thành những vị hộ pháp. 


Theo sự hiểu biết của tôi thì đây là một hành động hết sức khôn ngoan. Nếu chính 
phục được những động lực này thì Padmasambhava cũng chẳng khác gì những pháp 
sư đạo Bon, trở nên một người có thể sai khiến, sử dụng các động lực vô hình. Dĩ 
nhiên đây là một điều trái với thiên nhiên cũng đều tạo hậu quả vì nó chịu sự chi phối 
của luật nhân quả. Ngược lại, ông đã cảm hóa những động lực này, giúp chúng một 
lối thoát. Ông đã phương tiện chỉ bảo cho các động lực này trở thành những vị hộ 
pháp giữ chùa, suốt ngày quanh quần nghe lời kinh tiếng kệ và rồi đến một thời gian 


nào đó tâm thức chúng sẽ sáng suôt biệt ăn năn, sắm hôi và được giải thoát. 


Padmasambhava đã đi khắp Tây Tạng, cảm hóa rât nhiêu động lực vô hình nên vê 
sau chùa chiên Tây Tạng nào cũng có những bức tượng các hung thân mặt mày vô 
cùng ghê gớm canh giữ. Đôi khi các động lực này được triệu về đê hỏi một vân đê gì 


đó và tục lệ Vấn Linh (Oracle) trở nên thông dụng sau này. 


Theo sự nghiên cứu của tôi thì việc vấn linh có lẽ đã có từ xưa bởi các pháp sư Bon 
Pa và đã ăn sâu vào phong tục, tập quán Tây Tạng trước khi Phật giáo du nhập vào 
đây. Dĩ nhiên khi trước người ta vấn linh đề làm gì còn là một nghi vấn nhưng về sau 
việc vẫn linh chỉ để kiểm chứng những sự kiện quan trọng mà các vị trưởng lão 


không thể giải quyết được. 


Theo các tài liệu cô tìm được thì Padmasambhava đã cảm hóa được một động lực hết 
sức mạnh mẽ và động lực này hiện trú ngụ tại tu viện Nachung như một vị hộ pháp 
vô hình. Đời đức Lai Lạt Ma thứ năm có những việc không thể giải quyết được nên 
ngài đã phải đến Nachung triệu vị hộ pháp này về để hỏi. Sau khi giải quyết được 
mọi vIỆc, ngài sắc phong cho vị hộ pháp vô hình tại Nachung chức Quốc Sư nên về 
sau mỗi khi có việc gì quan trọng, các vị trưởng lão lại phải nhờ đến vị quốc sư vô 
hình này. 


Thật khó mà giải thích cho các độc giả Tây phương về những sự kiện mà họ không 
thể tin được nhưng chỉ khi nào người ta đến Tây Tạng, bước vào các tu viện, đứng 
trước các pho tượng hộ pháp thì họ mới ý thức cái quyền năng ghê gớm của các năng 
lực vô hình này. Theo sự hiểu biết của tôi thì những năng lực vô hình hiện diện trên 
một cõi giới khác có đường tiến hóa riêng nhưng chúng có thể bước vào cõi trần nếu 
được kêu gọi hoặc trong những hoàn cảnh địa dư đặc biệt nào đó. Các nền văn minh 
cô đều ít nhiều đề cập đến về những năng lực này nhưng không tại đâu nó được nói 
đến một cách hết sức rõ ràng như tại Tây Tạng vì các tu sĩ xứ này đã biết cách thu 


phục và cảm hóa chúng. 


Trước khi đi xa hơn, tôi thấy cần phải nhắn mạnh rằng vấn đề sử dụng quyền năng 
không hề được đề cập đến trong Phật giáo. Đối với tôn giáo này, quyền năng chỉ là 
một điều đến một cách tự nhiên khi người ta đạt đến một mức độ nào đó nhưng nó 
không bao giờ là mục đích của nếp sống tu hành. Phần lớn các tu sĩ Phật giáo cho 
rằng quyền năng chỉ là những chướng ngại trên đường giải thoát mà người tu cần 
phải thận trọng, nhưng nói thế không có nghĩa rằng họ không có thần thông. Mặc dù 
huyền thuật và các quyền năng không dính dáng gì đến Phật giáo nhưng các tu sĩ 
Phật giáo cũng không thê gạt bỏ những phong tục, tập quán và truyền thống sẵn có 
nơi đây. Thay vì phủ nhận hay tránh né nó thì các tu sĩ đã trực tiếp giáp mặt với nó; 
thay vì chống đối hay sử dụng các năng lực vô hình thì họ cảm hóa nó trong tinh thần 


từ bi, khoan dung của Phật giáo. 


Phần lớn mọi người đều cho răng hiện tượng siêu nhiên chỉ là những điều huyền 
hoặc, hoang đường, sản phẩm của óc tưởng tượng. Thời gian sống tại Tây Tạng đã 
cho tôi thấy rằng có những hiện tượng mà người ta không thể giải thích bằng lý luận 


khoa học thực nghiệm nhưng người ta vẫn phải chập nhận nói vì nó hiện hữu. 


Lần đầu tiên khi mới thăm tu viện Dungkar, tôi và Li Gotami đã chú ý đến một căn 
phòng nhỏ phía sau chánh điện với những bức tranh vẽ rất đẹp và một chiếc ghế to 
lớn như ngai vàng được chạm trổ vô cùng công phu. Tôi không biết căn phòng đó 
dành cho ai hay được sử dụng vào việc gì. VỊ trụ trì tiếp khách tỏ ra ngần ngại không 
muốn giải thích và hấp tấp mời chúng tôi qua chỗ khác mặc dù Li Goatami rất muốn 
chụp vài tâm ảnh kỷ niệm. chúng tôi có cảm tưởng như vị này cô ý giấu diễm điều gì 
đó nên cũng không muốn hỏi thêm. Có thê vì chúng tôi là những người “đến từ bên 
ngoài” nên họ không tin cũng phải. Ảnh hưởng của quan niệm bề quan tỏa cảng đã 
ăn sâu vào đầu óc người dân xứ này, họ tin rằng đa số người nước ngoài, nhất là 
những người Tây phương đều là những kẻ chỉ biết trục lợi, chỉ mang những điều xấu 
xa vào quê hương của họ. Tục ngữ Tây Tạng có câu “ở đâu có người Tây phương, ở 
đó có chiến tranh”, nghĩ cho cùng thì câu nảy cũng không đến nỗi sai lắm. Lịch sử 
Tây Tạng cho thấy ngay lần đầu tiếp xúc với người Tây phương thì xứ Guge đã biến 
thành bình đại. ít lâu sau, khi không chịu giao thương với người ngoại quốc, quân đội 
Anh đã tấn công Tây Tạng, bắn phá tan hoang nhiều đô thị lớn để buộc chính quyền 
xứ này phải buôn bán với họ. Khi thấy xứ này nghèo qúa chẳng buôn bán gì được thì 


Anh lại rút ra sau cắt lấy một số tỉnh sát biên giới làm đất bảo hộ. 


Cũng vì thế, chúng ta không đề cập thêm gì về căn phòng đó với Lobonia, vị trụ trì 
chùa Dungkar. Người Tây Tạng thường kín đáo, ít khi vồn vã với người lạ nhưng 
trường hợp của tôi là một ngoại lệ vì Lobonia cũng như tôi đều là học trò của Hòa 
thượng Tomo. Vì là huynh đệ đồng môn nên ông này đã tiếp đãi chúng tôi hết sức 
đặc biệt. Tuy già yếu, di chuyển khó khăn nhưng ông vẫn nhất định thân hành đưa tôi 
đi thăm các danh lam thắng cảnh trong vùng. Quanh đó có rất nhiều tháp (chorten) và 
đĩ nhiên có cả tháp chứa nhục thân của Hòa thượng Tomo. Lobomia đã giải thích rành 
mạch cách kiến trúc những ngôi tháp cũng như những dòng chữ huyền bí ghi khắc 


trên đó. 


Khi đó vào dịp cuối năm có ngày lễ lớn của người Tây Tạng gọi là “Mon Lam”, dân 
trong làng gân xa kéo nhau đên chùa rât đông. Dĩ nhiên chúng tôi cũng chen chúc 


trong đám người đó, tham dự những khóa lễ trong ngày. Vào khoảng xế trưa, không 


khí đột nhiên thay đối, hình như ai cũng tỏ vẻ như trông đợi một cái gì. Đúng ngọ, 
một hồi trồng rộn rã vang lên. Đám đông vội vã kéo nhau đứng cả dậy, rừng người 
bỗng nhiên chuyên động, ùn ùn kéo cả ra sau chùa. Tôi cũng bị làn sóng người lôi 
cuốn theo đến căn phòng nhỏ đăng sau chánh điện. 


Trong làn khó hương nghi nút, tôi thấy rõ một người mặc quân áo lộng lẫy với những 
trang sức lạ lùng. Người này oai nghiêm ngồi trên chiếc ghế chạm trổ kê giữa phòng 
như một pho tượng và nếu không có đôi chân hơi nhúc nhích, người ta có thê tưởng 


rằng đó chỉ là một pho tượng sơn son thếp vàng. 


Một hồi trồng dồn dập vang lên thúc giục, rồi tiếng tù và, kèn đồng, công, chụp chõa, 
chuông, phách đồng loạt nổi lên một lượt. Tự nhiên người ngồi trên ngai bắt đầu rung 
lên bần bật như bị một sức mạnh vô hình nào đó cuốn hút. Thân thê của y rung động 
mãnh liệt theo điệu nhạc, khuôn mặt y nhăn nhúm lại như đang bị một bàn tay vô 
hình nào đó bóp méo. Tiếng nhạc càng dồn dập, thân thể y càng đảo qua đảo lại 
khiến chiếc ghế to lớn vững chắc như vậy cũng phải nghiêng bên này ngả bên kia. 
Hơn mười vị tăng to lớn bước đến giữ chặt cho người kia khỏi cử động nhưng vô 
hiệu, thân thể y vẫn run bắn lên như bị điện giật... Một vị Lạt Ma trưởng lão bước ra, 
trên tay cầm một tờ giấy mỏng có ghi những hàng chữ ngoằn ngoèo mà về sau tôi 
được biết đó là những câu hỏi. Dưới ánh nến mập mờ, người nọ càng lúc càng dẫy 
dụa như muốn vùng ra khỏi những cánh tay lực lưỡng đang đè chặt y xuống ghế. Vị 
trưởng lão giơ tắm giấy ra trước mặt y như hỏi y nhưng y không nhìn tấm giẫy mà cứ 


tiếp tục lắc lư. 


Tiếng trống càng ngày càng dôn dập... Bất chợt người nọ nhồm dậy hất tung những 
vị tăng đang giữ chặt lẫy y rồi nhoài người đến trước cái giá binh khí gần đó. Chỉ một 
thoáng giây, y đã rút được một lưỡi kiếm dài múa lên vun vút. Cả một rừng người 
khiếp hãi nằm rạp cả xuống vì sợ y chém phải. Người nọ tung người chém đông 
chém tây, đỡ gạt lung tung như đang chiến đấu với một động lực vô hình nào đó. 
Ánh sáng của lưỡi kiếm loang loáng trong ánh nến chập chờn tạo ra một không khí lạ 
lùng, huyền hoặc. Thật khó có thể diễn tả được cảnh tượng này. Người nọ đi lại trong 
đám như chỗ không người, thanh kiếm sắc bén múa lên vun vút như vậy mà không 
chém trúng ai. Nhưng lúc lưỡi kiếm phóng xuống đầu một dân làng gần đó, hắt lên 
một mảng tóc của người này hoặc xuyên qua giữa đám người đang sợ hãi ôm cứng 
lây nhau nhưng không gây một thương tích nào. Tôi có cảm tưởng chỉ chệch tay một 
chút thì đã có cảnh máu chảy, đầu rơi rồi. 


Có lẽ các vị tăng cũng nghĩ như vậy nên họ xông vào cô gắng ghìm y xuống ghế, 
nhưng dường như người nọ đang sở hữu một sức mạnh phi thường nên hết vị tăng 
này đến vị tăng kia bị y hất bổng lên không trung hư người ta ném một miếng giẻ 
rách. Sau một hồi múa may, có lẽ người kia cũng đã mệt, đường kiếm bắt đầu chậm 
dần và các tăng sĩ chồm đến ghìm chặt y xuống ghế, gỡ thanh kiếm ra khỏi bàn tay y. 
Đến khi đó y mới chịu ngồi im, mặt mày nhợt nhạt như người mắt hồn nói ú ớ những 
gì không ai nghe rõ. Vị Lạt Ma trưởng lão đã chờ sẵn với giấy bút, ông ghé người 
xuống trước mặt y ghi chép từng câu nói cho đến khi y nằm yên thở hồn hến không 


nói thêm gì nữa. 


Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng, mọi người đều im thin thít 
không ai thốt lên câu nào cho đến khi người nọ dần dần tỉnh lại giơ tay ra hiệu cho 
một vị tăng đem lại cho y ly trà nóng. Y vừa nhấp trà vừa thở dốc, mô hôi toát ra đầm 
đìa.. 


Sau một lúc nghỉ ngơi, người nọ lại chồm dậy hắt tung những vị tăng qua một bên rồi 
chụp một cây đại đao trên giá binh khí múa lên vùn vụt. Đám đông lại một phen kinh 
hãi nằm rạp xuống đất. Cứ thế trong khoảng một giờ đồng hồ, y lúc mê lúc tỉnh, khi 
thì thêu thào vài câu cho vị trưởng lão ghi chép, lúc thì lại rút những binh khí lạ lùng 
múa may lung tung. Về sau tôi mới biết tùy theo binh khí sử dụng mà người ta có thể 
biết được những động lực vô hình nào đã nhập vào y. Có tất cả hơn sáu động lực 
khác nhau đã nhập vào y, mỗi lần như vậy giọng nói của y đều đổi khác, có lúc oai 


nghiêm khi lại thều thào, có lúc nói lanh lảnh khi lại tỏ ra trầm tĩnh. 


Tôi đã nghe nói đến tục lệ vấn linh (Oracle) này từ trước nhưng đây là lần đầu tiên 
tôi được chứng kiến. Kết quả cuộc vấn linh ra sao vẫn còn là một câu hỏi. Liệu câu 
trả lời có ăn nhập gì đến câu hỏi hay không vẫn còn là một nghi vấn vì đều này 
không được tiết lộ cho tôi. Tôi tự hỏi tại sao cái thân thể mong manh yếu ớt của con 
người lại có thể trở nên mạnh bạo một cách kỳ lạ như vậy được? Làm sao một người 
gầy ôm lại có thể hất tung những người khác to lớn lực lưỡng hơn như người ta ném 
một miếng giẻ? Tôi không tin rằng người ta dàn cảnh những màn kịch như vậy vì 
mỗi khi bị nhập, cử chỉ của y đều đổi khác một cách rõ ràng, có khi y hung hãn như 
một mãnh hồ, có khi y lại uyên chuyển nhẹ nhàng như một vũ công trên sân khấu. 
Sau cùng tôi tự hỏi tại sao lại có người chấp nhận cho những năng lực vô hình mượn 
thể xác đề làm những chuyện đó trừ khi họ tin rằng đó là một sự hy sinh cần thiết? 


Vài hôm sau, tôi có dịp làm quen với người đó và đặt thăng câu hỏi với y. Đó là một 
thanh niên còn trẻ khoảng ngoài hai mươi. Anh than rằng cơ thể đang mỏi nhừ bởi 
buổi vấn linh hôm trước. Tôi bèn đưa cho anh mấy viên Aspirin nhưng anh từ chối, 
viện lẽ phải kiêng cử các thực vật không do chính tay anh bào chế. Anh cho biết rằng 
anh chỉ ăn rễ cây và một ít rau cỏ đặc biệt vì bất cứ một thực vật gì khác cũng có thê 


tạo ra những hậu quả bắt lợi. 
- Nhưng tại sao thế? Anh sợ những hậu quả gì? 


- Một thân thể không tinh khiết sẽ trở thành miếng mỗi ngon cho những động lực bất 
hảo nhập vào. Không bao giờ một năng lực thiêng liêng cao quý lại mượn một thể xác 


bất tịnh, do đó việc ăn uống hết sức quan trọng đối với những người như tôi. 
- Anh có nhớ những câu hỏi hay câu trả lời không? 


- Dĩ nhiên là không. Tôi không ý thức một điều gì hết mà chỉ biết khi hồi tỉnh thì thân 


thê mỏi nhừ và cân tĩnh dưỡng hàng tuân mới khỏi được. 


- Nhưng tại sao anh trở nên một đồng tử (Chorje)? Phải chăng đó là năng khiếu bắm 
sinh hay anh có những khả năng tương tự như những người lên đồng (Medium)2 


- Không, tôi không phải là một loại đồng bóng. Tôi chăng có năng khiếu hay khả 
năng gì như ông nói. Tôi chỉ là một kẻ thất học làm nghề chăn lừa cho những đoàn 
khách thương. Tôi sống giản dị, không tham vọng gì ngoài việc kiếm đủ tiền nuôi vợ 
con và dư chút đỉnh để lâu lâu uống thêm vài bát rượu Chang. Cách đây ít năm tôi 
mắc bệnh nặng mà các y sĩ đều bó tay. Sau một thời gian ốm liệt giường liệt chiếu, 
thân thể chỉ còn da bọc xương, tôi biết đã đến lúc phải từ giã cõi đời. Tôi yêu cầu vợ 
con đưa dén chùa làm lễ sám hồi trước khi chết nhưng khi đi ngang qua pho tượng hộ 
pháp Chokyong, tôi bỗng lăn ra bất tỉnh và bị ngài nhập vào. Tôi không nhớ rõ 
chuyện gì đã xảy ra nhưng các Lạt Ma trong chùa cho biết tôi có thể sống thêm ít lâu 
nữa nếu chấp nhận trở nên một đồng tử cho vị hộ pháp này. Đây là một cơ hội hiếm 
có vì không mấy ai được vị hộ pháp này chọn. Dĩ nhiên tôi không muốn xa vợ con 
chút nào nhưng các Lạt Ma cho biết đẳng nào tôi cũng như người chết rồi, mà khi 
chết dĩ nhiên tôi phải xa vợ con. Nếu chấp nhận trở nên một đồng tử không những tôi 
có thể sống thêm ít lâu mà vợ con tôi cũng được đền bù xứng đáng. Sau khi bàn bạc 


với vợ con, tôi đành nhận lời theo các Lạt Ma thực hành phương pháp thanh lọc thể 


xác. Từ khi tôi chấp nhận trở nên một đồng tử, bệnh tôi thuyên giảm ngay và từ đó 


tôi trở thành đồng tử của chùa Dungkar. 
- Nhưng anh được huấn luyện như thế nào? 


- Trở thành một đồng tử không phải dễ, tôi phải trải qua nhiều thử thách trước khi 
chính thức được chấp nhận. Đề bảo đảm không có việc lừa bịp, tôi được đưa đến tu 
viện Nachung huấn luyện, trải qua một thời gian lâu mới được công nhận và đưa về 
nơi đây. Tôi tuân theo các luật lệ của đồng tử, nghĩa là tuyệt dục, ăn uống theo những 
thực phẩm được sửa soạn riêng,học hỏi những sách vở đặc biệt. Tôi là kẻ mù chữ, 
nhưng các Lạt Ma đã dậy bảo cho tôi biết đọc, viết và giúp đỡ tôi hiểu biết về bốn 


phận của mình. 
- Anh phải làm những gì? 


- Ngoài việc giữ cho thể xác thật thanh tịnh, tôi được phép sống ở sau chùa và làm 


công việc vặt như bổ củi, giã gạo, quét dọn và tham dự những khóa lễ thường nhật. 
- Như vậy anh cũng là một tu sĩ? 


- Không, tôi không phải là một tu sĩ mà chỉ là một người được phép cư trú trong 
chùa. Tôi tuân theo quy luật ở chùa nhưng không xuất gia, thọ giới vì tôi chịu sự chi 


phối của những luật lệ dành riêng cho các đồng tử. 


Thật khó tưởng tượng một kẻ chăn lừa thất học lại có thể trở nên một người nho nhã, 
ăn nói lịch sự như vậy. Tôi đã kiểm chứng với dân làng và ai cũng xác nhận trước khi 
trở nên một đồng tử, anh này là một kẻ vũ phu, lỗ mãng. Sau khi tốt nghiệp tại 
Nachung, không còn ai nhận ra kẻ chăn lừa say rượu như ngày trước. Anh đã hoàn 
toàn lột xác trở nên một con người mới, một người tế nhị, nhậy cảm, lịch sự và sở 


hữu nhiều kiến thức lạ lùng. 


Trong thời gian lưu trú tại Dungkar, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về trường hợp này. Trong 
những dịp tiếp xúc, người thanh niên đồng tử đã tỏ ra vô cùng lịch sự, ăn nói cần 
thận, có đầu óc cởi mở, thành thật. Trước khi chúng tôi rời đây, anh đã chấp nhận lời 
yêu cầu để Li Gotami chụp một tắm ảnh anh mặc quần áo đồng tử ngôi trên ngài. 
Đây là một đặc ân vô cùng hiếm có mà từ trước đến nay không mấy ai được phép vì 


người Tây Tạng giữ gìn truyền thống huyền môn của họ rất kỹ, không mấy người 


được phép bén mảng đến những nơi hành lễ này chứ đừng nói đến việc ghi nhận vào 


phim ảnh. 


Đồ với người Tây phương, huyền thuật vẫn bị coi là một cắm điều. ít ai đề cập đến 
nó mà không bị chỉ trích và không mấy người diễn tả nó một cách vô tư, không thành 
kiến. Trái lại, người Tây Tạng coi huyền thuật như một khoa học, một phương pháp 
nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên hơn là một tin tưởng mù quáng. Người Tây 
phương quan niệm những hiện tượng không thê giải thích đều vô lý, không thể xảy ra 
hoặc chỉ là những mê tín dị đoan, không dám nói tới. Người Tây Tạng không hề phản 
biệt siêu nhiên và thiên nhiên mà chỉ coi tất cả như là những hiện tượng những đối 
tượng để nghiên cứu. Người Tây phương thường coi những người dễ thụ cảm như 
những kẻ mắc bệnh thần kinh, những người bắt bình thường, nhưng người Tây Tạng 
không những chấp nhận họ, lại còn tìm cách giúp đỡ họ qua những chương trình 
huấn luyện đồng tử một cách chu đáo. Có lẽ vì được huấn luyện, những người này rất 
ý thức trường hợp và vai trò của mình. Họ không bao giờ tự xưng là “đắng này, vị 
nọ” hay có một tham vọng cá nhân nào mà chỉ khiêm tốn nói rằng họ được huấn 


luyện đê cho một động lực nào đó “sử dụng” xác thân của họ mà thôi. 


Đại sứ Anh tại Lhassa, Sir Hugh Richardson cũng đã viết trong một văn kiện ngoại 
giao rằng ông quen biết một nhà qúy tộc Tây Tạng, một người khoẻ mạnh thích cưỡi 
ngựa, bắn cung. Ông vô cùng ngạc nhiên khi được tin quý tộc này được sắc phong 
làm đồng tử cho vị “quốc sư vô hình” tại tu viện Nachung. Theo ông thì vị quý tộc 
này không hề tỏ ra “bất bình thường” hay có dấu hiệu như một người dễ thụ cảm mà 
là một người lực lưỡng, thích thê thao và thoải mái với đời sống hiện tại. Ông không 
rõ vì lý do nào mà vị quý tộc này được sắc phong nhưng ông phỏng vấn rằng các nhà 
chiêm tinh đã nghiên cứu hàng ngàn lá số tử vi và nói rằng vị quý tộc nay là người 
thích hợp nhất. Dĩ nhiên sau khi được chọn, nhà quý tộc đã từ bỏ đời sống bình 
thường, vợ con và tài sản và nhập thất tại Nachung. Sau một thời gian khá lâu, S1r 
Richarson gặp lại nhà quý tộc này và ông không thê nhận ra người bạn cũ. Ông này 
hoàn toàn thay đổi để trở thành một người hiền lành, khiêm tốn khác hắn con người 
cuỗng nhiệt như thuở trước. Điều gì xảy ra trong giai đoạn huấn luyện vẫn là một bí 
mật được giữ kín nhưng chắc chắn phải có ảnh hưởng của những năng lực huyền bí 
nảo đó thì một người mới có thê thay đổi nhiều như vậy. Dĩ nhiên có người nghỉ ngờ 
và cho rằng đã có những sự dàn xếp nào đó để các đồng tử đóng kịch với mục đích 


bịp bợm. Tôi không tin như vậy vì qua sự tiếp xúc với họ, tôi thấy họ không phải là 


những kẻ khoe khoang khoác lác. Ngoài ra họ đều không được lợi lạc gì trong việc 
cho mượn thể xác này, đó là chưa kể việc họ phải sống khổ hạnh, gìn giữ những kỷ 
luật vô cùng khắt khe. Đã thế họ cũng không được người chung quanh đối xử đặc 
biệt hay kính trọng gì hơn. Người dân ở đây biết rằng các động lực vô hình chỉ nhập 
xác họ khi được triệu đến mà thôi, ngoài ra lúc đó họ chỉ là những người bình thường 
như trăm ngàn người khác nên không có gì để đòi phải được đối xử một cách đặc biệt 


hơn người. 


Ngoài việc trả lời những câu hỏi của các vị trưởng lão, các động lực vô hình hình như 
còn ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu nên họ được triệu đến mỗi khi có những thiên tai 
như bão lụt, hạn hán hoặc mưa đá. Thật khó có thể chứng minh được sự liên hệ giữa 
các động lực vô hình và thời tiết nhưng người ta cũng không thể coi sự kiện này như 


một việc ngâu nhiên được. 


Bá tước Amaury de Riencourt đã ghi nhận trong một văn kiện ngoại giao rừng khi 
ông kinh lý qua Tây Tạng thì tời tiết nơi đây rất nóng và khô, suốt mấy tháng liền trời 
không mưa và lúa bắt đầu khô héo. Dân chúng trong làng đã cho mời vị hộ pháp tại 
tu viện Gadong đến để giúp họ cầu mưa. Là một người vừa đến Tây Tạng không có 
thành kiến gì về phong tục nơi đây nên bá tước De Reincourt đã quyết định đi theo 
buổi cầu mưa tại tu viện Galong và ông đã ghi nhận về người đồng tử như sau: 
“Khuôn mặt người nọ tự nhiên trở nên méo mó lạ lùng, mắt y lỗi hăn ra và hai gò má 
nổi lên như hai cục xương. Thân hình y cứ run lây bẩy và hình như có cái gì bất 
thường thì phải, mãi sau tôi mới nhận thấy lưng của y gù hắn xuống, giọng nói của y 
khản khàn như một ông lão và y lắm bẩm đọc những bài thần chú bằng những âm 
thanh kỳ lạ. Một lúc sau trời đang nắng gắt bỗng dịu hắn xuống, mây đen ở đâu xuất 
hiện giăng bủa khắp nơi rồi trời đồ mưa như thác kéo dài từ chiều hôm đó đến sáng 


hôm sau. Đồng lúa khô héo nay đã ngập lênh láng... 


Tôi bỗng ý thức rằng đăng sau những điều mà người Tây phương gọi là “mê tín dị 
đoan” vẫn có một cái gì lạ lùng, không thể giải thích. Bức màn ngăn cách giữa thiên 
nhiên và siêu nhiên hình như được vén lên trong chốc lát để người ta thấy rõ rằng với 
một sự chuẩn bị cân thận, con người có thê phát huy được những năng lực vô cùng 


đặc biệt, ngoài sự tưởng tượng của họ”. 


Như tôi đã nói trên, những sự kiện này hoàn toàn không dính dáng gì đến Phật giáo 
cả. Người Tây Tạng đã biết sử dụng nó từ những thời đại xa xưa như một năng lực 


thiên nhiên cũng như người Tây phương sử dụng điện lực ngày nay. Nếu người Tây 
phương đã coi điện lực như một kết quả tự nhiên của khoa học không dính dáng gì 
đến tôn giáo thì người Tây Tạng cũng coi việc vấn linh (Orache) hay cầu mưa như 
những kết quả tự nhiên của một khoa học huyền môn không dựa trên một tín hiệu 
điều tôn giáo nào. Một vị pháp sư hay phù thủy được coi như những người thực hành 
huyền thuật và có thê không dính dáng gì đến tôn giáo nào cũng như một khoa học 
gia Tây phương không nhất thiết phải là một tín đồ tôn giáo. Huyền thuật do đó 
không được coi như một điều cắm ky mà trái lại nó là một thứ khoa học về những 
hiện tượng siêu nhiên. Một người thực hành huyền thuật có thể sử dụng nó vào mục 
đích ích kỷ hay vị kỷ tùy theo quan niệm của người đó. Cũng vì thế có sự phân biệt 
giữa chính phái hay tà phái, bạch đạo hay hắc đạo mặc dù cả hai phái đều áp dụng 
những định luật, phương pháp không khác nhau bao nhiêu. Cũng giống như khoa học 
huyền học không xấu mà cũng không tốt, chỉ có người sử dụng nó xấu hay tốt mà 
thôi. 


-—-OÔO--- 
Phần 10 - Đường vào xứ tuyết 


Có những ngọn núi chỉ là những ngọn núi nhưng có những ngọn núi linh thiêng khác 
hăn những ngọn núi thông thường. Nếu một cá nhân sở hữu những cá tính nổi bật có 
thê ảnh hưởng đến người khác thì ngọn núi cũng vậy. Cá tính của một người là kết 
quả của một sự phối hợp hoàn hảo giữa tâm và ý, giữa tinh thần và thể xác. Một 
người có đời sống nội tâm dồi dào có thể ảnh hưởng đến những người chung quanh, 
nếu người đó có những ước vọng cao cả họ có thể trở nên một nhà lãnh đạo, một vị 
thánh. Nếu những điều này xảy ra cho một ngọn núi, người ta nói rằng ngọn núi đó 
linh thiêng vì nó tỏa ra những luông từ điện có thê ảnh hưởng đến những ai đến gần 


⁄, 


nØ. 


Quyền năng của một ngọn núi vô cùng mãnh liệt nhưng ít người ý thức rõ rệt. Người 
ta không hiểu tại sao mình lại bị lôi cuốn đến nó như sắp bị nam châm thu hút. Có 
những người ở rất xa nhưng luôn luôn bị ám ảnh bởi một ngọn núi và họ đã trải qua 
nhiều cực nhọc mới tìm đến nơi. Khi đến cái trung tâm thần lực đó, họ bỗng có cảm 
giác ngây ngất như “đứa con trở về nhà”, bao nhọc mệt đều tiêu tan, bao não phiền 


dường như dứt sạch... Không ai có thê giải thích hiện tượng này nhưng không ai nghi 


ngờ nó, đa số đều cảm thấy như bị thu hút bởi một mãnh lực vô hình dường như 


không thể cưỡng lại được. 


Những ngọn núi đặc biệt này cũng thu hút rất nhiều người Tây phương, nhưng tiếc 
rằng họ đã đến với nó với một tâm trạng khác hắn. Người Tây phương cho rằng họ 
phải “chinh phục” cái nỗi thao thức trong tâm khảm này, thay vì đến với nó như “đứa 
con hang trở về nhà cha mẹ”, họ đã trèo lên tận đỉnh núi, cắm cờ quạt và biểu ngữ rồi 


ngang nhiên tuyên bồ rằng họ đã khuất phục được một kỳ quan của thiên nhiên. 


Hai phương trời quả là hai thái cực. Một bên khiêm cung mở rộng tâm hồn chảo đón 
nguồn thần lực thiên nhiên rót vào mình để tìm những mặc khải cao thượng trong khi 
bên kia kiêu căng hợm hĩnh phô trương tham vọng của mình qua sự chinh phục thiên 


nhiên. 


Muốn thấy được sự cao cả của ngọn núi, người ta phải quan sát nó từ xa. Muốn hiểu 
nó, người ta phải đi chung quanh để rung động với nó. Muốn cảm thông nó, người ta 
phải sống với nó tự buổi rạng đông đến lúc chiều tà, trong cơn mưa phùn cũng như 
trời năng gắt, mùa đông cũng như mùa hè... Khi đó họ sẽ hiểu được rằng những ngọn 
núi cũng có một đời sống không khác đời sống của chúng ta bao nhiêu. Núi được 
sinh ra, vươn cao lên rồi bị soi mòn, hư hại. Dĩ nhiên đời sống của một ngọn núi kéo 
dài nhiều thế kỷ, có khi hàng triệu năm. Cũng như đời sống của các sinh vật, núi thu 
hút những nguồn thần lực thiên nhiên từ môi trường chung quanh như sắm chớp, 
mây, mưa, điện lực cũng như từ trường. N ếu người ta đo lường được từ lực của ngọn 
núi, người ta sẽ thấy rằng núi cũng có những rung động, cảm xúc riêng nhưng dĩ 
nhiên sự rung động của núi gần gũi với thiên nhiên, vũ trụ chứ không phải những 


rung động băng cảm xúc như con người. 


Trong đời sống hàng ngày tại những đô thị ám khói, dưới vùng đồng bằng chật chội, 
COn người hầu như đã quên đi sự liên hệ giữa họ và vũ trụ, do đó họ cần một biều 
tượng øì để nhắc nhở, để thức động họ hướng tầm mắt lên cao hơn. Núi đã đóng vai 
trò này những tiếc rằng vì qúa bận rộn với những tham vọng tầm thường, nhỏ mọn 
của đời sống vật chất, không mấy ai cảm được sự giục giã âm thầm của những kỳ 
quan thiên nhiên. Thỉnh thoảng mới có người bất chợt cảm thấy một cái gì thôi thúc 
họ phải gạt bỏ những hệ lụy của cuộc sống để tìm đến một cái gì cao đẹp hơn. Họ bắt 
đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, đi tìm sự liên hệ giữa họ và thiên nhiên, vũ 


trụ, như những đứa con hoang quay đầu tìm đường về nhà. Những người này đã tìm 


đến những rặng núi linh thiêng để chiêm ngưỡng, để rung động và để hòa nhập với 
luồng từ điện thiêng liêng toát ra từ ngọn núi như đứa bé con quay đầu ôm lấy bầu 


sữa mẹ. 


Răng Tuyêt Sơn năm chăn ngang Châu A là một trong những rặng núi linh thiêng đó. 
Không một rặng núi nào trên thê giới có thê so sánh với nó. Hai nên văn minh cao cả 
của nhân loại là Trung Hoa và Ấn Độ đêu bắt nguôn từ hai bên sườn của rặng núi 


này. 


Trong rặng Tuyết Sơn, đỉnh Kailas được coi như trung tâm, nơi tập trung những 
luồng thần lực của rặng núi, Kallas hay Meru (còn gọi là Sumeru) tiếng Phạn có 
nghĩa là trung tâm hay trái tim. Nó còn có nghĩa là tiêu vũ trụ (microcosmic) so với 


đại vũ trụ bên ngoài. 


Người Tây Tạng tin rằng các nguôn thần lực của vũ trụ rơi xuống địa cầu đều bị thu 
hút bởi rặng Tuyết Sơn, tập trung ở đỉnh Kailas rồi mới phân phối đi khắp thế giới 
qua những con đường vận hà nhất định, giống như mệnh lệnh được truyền từ bộ óc 
phân phối khắp cơ thê qua hệ thần kinh. Người Ân tin rằng Kailas là trung tâm của 


một đàn tràng Mandala tối linh. 


Tôi không muốn đi sâu vào những danh từ hay ẩn nghĩa vì phạm vi giới hạn của cuốn 
sách này. Tuy nhiên độc giả có thể nhìn vào bản đồ sau đây thì sẽ thấy rặng Tuyết Sơn 
vươn cao lên ở phía hai đầu, giữa là bình nguyên Chang Tang và xứ Tây Tạng. Phía 
giáp Ấn Độ là đỉnh Kailas và phía giáp Trung Hoa là đỉnh Côn Luân (Kwen Lun). 
Người ta tin rằng hai nền văn minh Ấn Độ và Trung Hoa đều liên hệ chặt chẽ với hai 
ngọn núi này vì những giòng sông quan trọng của Trung Hoa (Hoàng Hà, Dương Tử) 
đều bắt nguồn từ đỉnh Côn Luân và những giòng sông quan trọng của Ân Độ 


(Bramaputra, Indus, Kamali Sutlej) đều bắt nguồn từ đỉnh Kailas. 


Tôi đã tìm được một tài liệu cổ vẽ hình một luông thần lực rất lớn từ bên ngoàải vũ trụ 
trút xuống đỉnh Kailas, chứa đựng trong một bầu tròn rồi xoay quanh đỉnh Kailas bảy 
lần trước khi được phân tán ra thành năm con đường vận hà tỏa ra khắp nơi. Lúc đầu 
tôi không hiểu rõ lắm, những khi đối chiếu lại với bản đồ thì tôi mới vỡ lẽ rằng cái 
bầu tròn đó chính là hồ Manasarova nằm sát chân núi. Tuyết trên đỉnh Kailas tan ra 


đêu chảy vào hô này rôi theo những con rạch nhỏ uôn quanh ngọn núi bảy lân, sau đó 


lại tụ thành năm dòng sông lớn. Bốn giòng sông Bramaputra, Indus, Karnali và Stulej 
chảy xuống đồng bằng xứ Ân. Giòng sông thứ năm Mêkong chảy qua nhiều nước 
khác như Miễn Điện, Thái Lan, Việt nam. 


Sự liên hệ giữa nguôn thân lực và những con sông ra sao vẫn còn là một bí mật 
nhưng theo sự dự đoán của tôi thì có thê những dòng sông chỉ là sự kêt tinh của 


những luông thân lực siêu nhiên xuât hiện dưới trạng thái nước. 


Cách đây không lâu, người Tây phương vẫn tin rằng Hy Lạp đã mở đầu cho văn 
minh nhân loại cho các quốc gia như Trung Hoa, Ân Độ chỉ là những xứ dã man, 
sống trong cảnh tối tăm ngu đốt. Họ đã lầm và lầm rất lớn, những di tích tìm được ở 
Ấn Độ và Trung Hoa cho thấy hàng ngàn năm trước khi người Hy Lạp rời khỏi hang 
đá, lập thành các bộ lạc thì tại hai bên bờ sông Hoàng Hà và Indus đã có những thành 
phố lớn, dân cư đông đúc, được tô chức chặt chẽ và đặt dưới quyền cai trỊ của những 
bậc quân vương. Người dân nơi này đã sử dụng vật dụng bằng đất nung, biết đào 
công rãnh, nhà vệ sinh và có một nền văn minh tiến bộ vượt xa Hy Lạp, ngay cả khi 
nên văn minh này cực thịnh. Nếu người Tây Phương tin rằng các triết gia Hy Lạp đã 
sáng lập những tư tưởng mới lạ, đặt căn bản cho nền tảng văn minh ngày nay thì họ 
phải ngạc nhiên hơn nữa khi thấy những tư tưởng này đã được đề cập đến một cách 


sâu sắc, thâm thúy hơn nhiều trong các tài liệu cô của Trung Hoa, Ấn Độ. 


Tại sao nền văn minh Ân Độ và Trung Hoa lại có những tư tưởng cao siêu, vượt thời 
gian như vậy? Tại sao hai xứ này lại sản xuất nhiều bậc hiền triết, thánh nhân mà ảnh 
hưởng vẫn còn tôn tại đến ngày nay? Nếu nhận xét một cách vô tư thì người ta phải 
công nhận rằng tư tưởng Trung Hoa và Ấn Độ quả đã vượt xa những tư tưởng được 
coi là tiễn bộ hiện nay. Hầu hết những vấn đề nan giải nhất của nhân loại ngày nay 
đều được các nhà hiền triết Trung Hoa, Ấn Độ đề cập từ lâu rồi và không những thế, 
họ đã tìm ra những câu trả lời, những giải pháp cho khó khăn hiện tại. Nếu người ta 
biết cách áp dụng những lời khuyên này thì có lẽ nhân loại đã không đau khổ như 


^ 


vậy... 


Sự liên hệ giữa những nên văn minh này và nguôn thân lực thiên nhiên của vũ trụ ra 
sao? Phải chăng câu trả lời có thê tìm được trên rặng Tuyêt Sơn, nơi những nguôn 
thân lực đó xuât phát? 


Nói đến Tuyết Sơn, người ta thường nghĩ ngay đến đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất 
tại đây. Tuy nhiên nếu đỉnh này chỉ thấp xuống khoảng vài chục thước thì không ai 


còn có thê phân biệt nó với những đỉnh núi khác nữa. Nó trở nên một đỉnh núi tâm 


thường như hàng trăm đỉnh núi vô danh khác trong rặng Tuyết Sơn. 


Kailas không như vậy, nó đứng riêng rẽ, độc lập trên một bình nguyên bao la với một 
nét oai nghi hùng vĩ đặc biệt. Trông xa Kailas giống như một cái đền nóc úp (dome) 
nổi bật trên nền trời. Nếu những ngôi đền đều có những hỗ chứa nước tỉnh thủy thì 
Kailas cũng có hai cái hồ thiêng nằm dưới chân nó: hồ Manasarova hình tròn giống 
như mặt trời và Raskatal hình lưỡi liềm trông như mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng là 
hai biểu hiệu vô cùng quan trọng tượng trưng cho hai thái cực Manas (chữ gốc của 
Manasarova) có nghĩa là ánh sáng hay sự giác ngộ, Raska (chữ gốc của Raskatal) có 


nghĩa là bóng tối hay vô minh. 


Người Ấn Độ tin rằng thần Braham đã tạo ra hồ Manasarova để chứa sinh thủy (life- 
giving water) và trồng ở giữa hồ một cây cổ thụ gọi là Jambu hay cây kiến thức (Tree 
of Knowledge) mà mắt thường không thê trông thấy được. Chỉ những bậc đạo sư đắc 
đạo mới có thể nhìn thấy cây Jambu này. Trên mỗi lá cây Jambu đều có ghi chép 
những chân lý huyền diệu, linh thiêng. Cứ mấy ngàn năm cây Jambu mới kết hoa, trổ 
quả và khi quả Jambu rơi xuống hồ Manasarova, có biến nước hồ thành một loại thần 


thuỷ mà kẻ nào tăm gội trong nó sẽ rửa sạch tội lôi và thâu triệt những điêu huyện bí. 


Theo các sách vở Yoga thì Manas và Raska là hai huyệt đạo quan trọng của hai 
đường kinh mạch nối liền từ tủy sống lên óc. Chỗ tiếp giáp giữa hai kinh mạch này là 
luân xa óc, nếu hành giả khai mở được hai huyệ đạo này đề hai đường kinh mạch hợp 
lại thì luồng hỏa hầu sẽ chạy thăng lên óc và phát động các quyền năng huyền bí. 
Người Ấn Độ tin rằng kailas tượng trưng cho luân xa não bộ của thế giới, nơi chứa 


đựng những luồng từ điện linh thiêng nhất. 


Huyền thoại Tây Tạng kể rằng hoàng hậu Maya, mẹ của Đức Phật Thích Ca nằm 
mộng thấy mình đi dạo ngang hồ nước rất đẹp, thấy nước hồ trong vắt bà bèn xuống 
đó tắm. Sau khi tắm xong bà lên bờ ngồi nghỉ thì thấy từ trên đỉnh núi cao có một 


con voi trăng sáu ngài xông đên đâm vào hông khiên bà giật mình tỉnh dậy. 


Bà kê chuyện này cho các nhà chiêm tính thì ai cũng đoán răng bà sẽ hạ sinh một 
hoàng tử, một bậc thánh nhân hiêm có trong lịch sử nhân lại. Người ta tin răng cái hô 
trong mộng của hoàng hậu Maya chính là hô Manasarova và đỉnh núi nơi con voI 


trăng xuất hiện chính là đỉnh Kailas. 


Kailas nằm giữa một bình nguyên lớn được bao bọc bởi nhiều rặng núi trùng trùng 
điệp điệp như bức tường thành thiên nhiên bảo vệ cho niềm này. Cũng vì lý do đó, 
chỉ những người chí tâm chí thành cầu đạo mới có đủ nghị lực băng rừng lội suối, 


vượt qua những rặng núi cao ngất để đến đây. 


Muôn biệt rõ sự mâu nhiệm của đỉnh Kallas, người ta không thê nghiên cứu nó qua 
cặp mặt một nhà thám hiêm, một nhà khảo cứu địa dư mà phải nhìn nó dưới nhãn 


quan của một tín đồ hành hương. 


Hãy thử tưởng tượng một người từ bỏ nhà cửa êm ấm tại các đô thị an ninh, vượt qua 
hàng trăm dặm đường núi nguy trở, khi trèo đẻo, lúc lội suối; khi đi qua những thung 
lũng nóng như thiêu, lúc trèo lên những đỉnh núi lạnh như đá; chỉ một xây chân cũng 
rơi xuống vực thắm sâu hun hút, chỉ một tuột tay cũng ngã vào những tảng đá sắc bén 
như dao. Đường mòn thì nhỏ hẹp rong rêu phủ kín, lối đi là những vách đá gập ghềnh 
trơn trượt như mỡ. Thử tưởng tượng một người mò mẫm dọc theo những dốc núi khi 
đá từ trên cao có thê lăn xuống bất cứ lúc nào, hoặc di chuyển qua những rãnh sâu 
mà nước lũ có thể tuôn xối xả bất ngờ, lôi cuốn theo bắt cứ gì năm có thể lộ trình của 
nó. Hãy tưởng tượng một người lầm lũi đi trong những vùng mà nhìn lên không thấy 
bầu trời, nhìn xuống cũng không thấy mặt đất, bốn bể chỉ có mây giăng bủa trăng 
xóa. Họ rụt rè bước qua những cầu treo đã mục nát, giăng trên miệng các vực thắm 
không đáy. Họ run run rây dưới những làn gió lạnh thấu xương từ đỉnh cao xuống, 
thèm muốn một đống lửa hồng ấm áp nhưng vô ích vì khí hậu quanh đó cực kỳ ẩm 
ướt, không thê đốt bất cứ một thứ gì. Mọi vật dù gói kỹ cũng âm mốc, bộ quần áo 
mặc trên người lúc nào cũng ướt sũng và nặng chĩu vì nước muốn đông thành đá. 
Người ta đi như thế từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần kia, cam chịu 
mọi đói khát, khổ cực, vượt qua những rừng thiêng nước độc, đây độc xà ác thú rình 
rập. Nếu không gặp thú dữ thì họ cũng có thê rơi vào tay những đảng cướp rừng đói 
khát, giết người không gớm tay chỉ để đoạt lấy một ít lương khô hay vài bộ quân áo 
đã rách nát. Nhưng dù biết vậy người hành hương vẫn kiên nhẫn tiếp tục cuộc hành 
trình cho đến một ngày nào đó, đám mây vẫn vũ bao phủ bốn bề bỗng vén lên để lộ 
ra một bầu trời quang đãng rồi một thung lũng cát vàng chói lợi xuất hiện dưới ánh 


mặt trời... 


Người hành hương sẽ quên hết mệt mỏi, quên hết mọi gian nan hiểm trở vừa trải qua 
vì biết mình đã đến ngưỡng cửa bình nguyên Kailas. Từ đây họ sẽ bỏ lại thế giới bên 


ngoài để bước chân vào một thế giới mới lạ đầy những rung động thanh cao. Nếu lối 


đi cũ là những đường mòn nhỏ hẹp, trơn trượt, đầy rong rêu âm ướt thì con đường 
mới là những cánh đồng rộng rãi, khô ráo đầy kỳ hoa dị thảo. Có hàng ngàn các loại 
cây cỏ lạ lùng không đâu có, nhiều cây có những dược tính đặc biệt mà chỉ những y 
sư Tây Tạng mới biết cách bào chế và sử dụng. Không khí miền này lúc nào cũng đìu 
dịu một mùi hương kỳ lạ khiến người ta cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo lạ thường. 
Có nhiều giòng suối nhỏ nước trong vắt nhìn suốt đến tận đáy với những loại thủy 
tộc lạ lùng như một giống cá màu sắc chói lọi mà người Tây Tạng tin rằng có khả 
năng chữa bách bệnh. Dĩ nhiên không ai đến đây đề bắt cá vì đa số các người hành 
hương đều kiêng cư sát sinh và dân chúng trong vùng thì tin rằng sinh vật nơi đây 
đều được che chở bởi các thần linh, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề. Thỉng 
thoảng sau những trận bão lớn, người ta mới dám đi nhặt xác cá bị sóng đánh bật lên 
bờ. Những xác cá này được pha trộn với một số rễ cây để làm thuốc và được coi là có 
nhiều công năng vô cùng hiệu nghiệm. Quanh hồ còn có nhiều loại chim lạ màu sắc 
rực rỡ nhưng đặc biệt nhất là một giống hạc trắng rất đẹp gọi là Hansa. Năm 1958, 
tôi đưa bức hình chụp loài chim này cho một giáo sư chuyên môn xem, ông này tra 
cứu sách vở mãi cũng không sao phân loại được chúng sau cùng ông kết luận rằng có 


lẽ các loài chìm này chưa hê được nghiên cứu và phân loại. 


Trong số những người hành hương Kailas có kẻ đi không trở lại. Có lẽ họ đã bỏ xác 
trong rừng sâu núi thăm hoặc sau khi đến đây, họ quyết định tìm một hang động nào 
để ân tu chứ không muốn về nữa. Nhưng với những người đã trải qua muôn vàn khó 
khăn đến Kailas và trở về thì cuộc hành trình này qủa là một kinh nghiệm tâm linh 
cao quý không ngòi bút nào có thê diễn tả được. Cuộc đời của họ hoản toàn thay đổi 
từ lúc đó, họ trở nên một người mới, một người sở hữu những sức mạnh lạ lùng được 
hun đúc bằng đức tin, băng kiên nhẫn, và bằng cái kinh nghiệm tuyệt vời mà họ đã 


thu thập được trong chuyến hành hương tại đây. 


Những ai đã từng đứng trên đèo Gurla nhìn xuống bình nguyên Kailas đều có một 
cảm giác lâng lâng khó tả như nhau. Mặc dù còn phải đi thêm mấy ngày nữa mới đến 
chân núi Kailas nhưng ai nấy đều như quên hết mệt mỏi, chân họ như mọc cánh, 
người họ như được trợ lực bởi một sức mạnh lạ lùng ở đâu rót vào. Người nào cũng 
đứng ngây ra, nước mắt ràn rụa: chính giữa bình nguyên xanh ngắt, một ngọn núi 
sừng sững vươn lên như một cái đền, đỉnh núi phủ đây tuyết trắng tỉnh khiết, tự nhiên 
trong một giây phút diễm ảo kỳ lạ nào đó, cái hình ảnh mơ hồ vẫn ám ảnh tâm tư họ 


bao lâu nay bỗng nhiên thành sự thật. Mộng và thực hòa nhập thành một, cái ước 


vọng thầm kín, cái cảm giác thiếu thốn trong nội tâm họ bỗng trở nên tràn đầy khiến 
họ như ngụp lặn trong một cảm giác an lạc tuyệt vời. Bắt đầu từ lúc này, cái cảm giác 
đó sẽ mãi mãi ngự trỊ trong tâm họ vì tâm đã chuyên hóa, đã được nâng lên một bình 
diện cao hơn. Họ sẽ nghỉ ở đây vài hôm trước khi tiếp tục cuộc hành trình nhưng họ 
không còn lo lắng gì nữa. Họ có thê ngả bất cứ chỗ nào vì nơi đâu cũng đầy những 
cây cỏ thơm ngát. Họ không lo uống phải nước độc như trước mà tự nhiên thưởng 
thức những làn nước trong lành trong những giòng suối quanh đó, chỉ vài ngụm là họ 
có thê thoải mái duỗi chân tay, quên tất cả mọi mệt nhọc của chuyến đi. Họ không 
cần nhặt những cành khô để sưởi âm vì những tảng đá lớn sau một ngày phơi mình 
dưới ánh mặt trời đã tỏa ra những luồng hơi ấm áp đưa họ vào một giấc ngủ bình 
yên. Họ không lo gặp độc xà, ác thú vì quanh đây chỉ có những đàn hươu hiền lành 
thản nhiên gặm cỏ, những bầy ngựa Kyang lông đỏ chạy nhanh như gió cuốn và 


những chim chóc màu sắc sặc sỡ hòa tâu những điệu nhạc êm dịu. 


Hầu như ai bước vào bình nguyên Kailas cũng đều cảm thấy ngay một rung động 
thanh khiết lạ lùng, không thể diễn tả. Không ai còn quan tâm đến những vặt vãnh cá 
nhân, những nhỏ mọn tầm thường của cuộc sống nữa. Tâm hồn người nảo cũng bay 
bồng lên chín từng mây, hòa nhập vào vũ trụ bởi những luỗng điện an lành phát ra từ 
ngọn núi trước mặt. Ngay lỗi vào bình nguyên Kailas có một đồng đá khá cao chạy 
dài như một bức tường, trên mỗi phiến đá đều có khắc những câu thần chú mà khách 


hành hương đặt vào đó như một dấu hiệu, một bằng chứng của chuyên hành hương. 


Khi cúi đầu đảnh lễ trước bức tường đá đó, tâm hồn ai cũng tràn ngập những niềm 
phục lạc vô biên. Họ thì thầm cầu nguyện: “Xin cho chúng con giữ gìn mãi mãi cái 
kinh nghiệm tâm linh cao cả này và xin để nó hướng dẫn con trong cuộc đời hiện tại 
cũng như những kiếp sống tương lai”. Họ nhặt một phiến đá bằng phẳng, khắc vào 
đó câu thần chú “Om Mani Padme Hum” rồi cung kính đặt nó lên bức tường. Từ đó 
cuộc đời họ đã bước sang giai đoạn mới đánh dấu bằng việc đặt lên bức tường một 
phiến đá thiêng như một viên ngọc sáng. Viên ngọc này sẽ mãi mãi chiếu soi trong 
tâm thức họ, hướng dẫn họ qua những nẻo tối tăm của vô minh để đưa họ đến bến bờ 


giải thoát. 


Người Tây Tạng gọi bức tường đá này là bức tường ngọc (Mani wall) vì phiến đá sau 
khi được khắc câu thần chú đã trở nên một viên ngọc quí (Mami stone). Sau khi làm 
xong nghỉ thức đạt một phiến đá lên bức tường ngọc, khách hành hương tiếp tục cuộc 
hành trình dang dở nhưng họ không còn đơn độc nữa. Họ được ràng buộc bởi sợi dây 


liên hệ vô hình với những người hành hương khác. Có thể họ không cùng tôn giáo, 
không cùng tông phái, không chia sẻ quan niệm, giáo lý hai nghi thức nhưng họ đều 
trải qua những hiểm nguy, những thử thách thiên nhiên, cùng chia sẻ một kinh 
nghiệm tuyệt vời mà rặng Kailas mang lại, từ đó họ vĩnh viễn trở thành những huynh 


đệ đồng hành trên con đường khám phá chính mình. 


Quanh Kailas có nhiều thung lũng nhỏ nhưng ở phía tây của rặng núi, nếu đi từ phía 
đèo Guria thì người ta sẽ thấy một thung lũng thấp với những sườn núi đá màu đỏ 
sáng rực. Người Tây Tạng gọi đó là thung lũng của Phật A Di Đà vì hầu như vật gì ở 
đây cũng tỏa ánh sáng chói lọi. Cạnh đó không xa là một ngọn đèo cao khoảng 
18,600 feet gọ là đèo Quán Âm. Khách hành hương kể rằng họ vẫn thấy đức Bồ Tát 
Quán Thế Âm xuất hiện nơi đây, có khi ngài đứng trên một đỉnh cao trong những hào 
quang rực rỡ, có khi ngài lại xuất hiện như một khách hành hương, tiếp xúc với mọi 
người, dạy cho họ niệm hồng danh chư Phật. Sau đó ngài biểu hiện thần thông, tạo 
nên những trận mưa trước khi biến mất. Trên đỉnh đèo còn có một hồ nhỏ, nước rất 
trong gọi là hồ Từ Bi (Thugie Chempoi Hso, Lake of the Compadonate ). Từ đây 
người ta có thể nhìn thấy hồ Manasarova ở phía đông (nơi mặt trời mọc) và hồ 
Rakastal ở phía tây (nơi mặt trời lặn). Quanh hồ Manasarova có nhiều tu viện, khách 
hành hương thường quy tụ quanh đây nhưng quanh thì lại trỗng trơn không một bóng 
người. Người ta đồn rằng quanh hồ này có nhiều ma qủy, chỉ các đạo sĩ đạo mới đến 
đây luyện bùa phép mà thôi. Trong thời hành hương tại đây, tôi không nhìn thấy một 
người nào bén mảng quanh Rakastal cả nên sự thật ra sao cũng khó thê kết luận. Dù 
thế nào chăng nữa, sự liên hệ giữa các động lực tốt và xấu, lành và dữ, sáng và tối, 
mặt trời và mặt trăng, ý thức và vô thức, âm và dương, không vả có, bao giờ một mật 
nghĩa vô cùng huyền bí và chỉ những ai quán triệt được nó mới có thê hiểu được sự 
linh thiêng của đỉnh Kallas. 


Trong hai hồ thì Raskatal nằm ở vị trí tương đối thấp hơn nên nước hồ Manasarova 
vẫn chảy vào đây theo một lạch nhỏ uốn cong theo chân núi. Phong cảnh Raskatal đẹp 
không thua gì Manasarova nên thât khó giải thích được sự khác biệt cho đến khi người 
ta đến sát ven hồ Raskatal. Vì một lý do gì đó tôi có cảm tưởng rờn rợn và khó chịu 
làm sao tuy không nhìn thấy một điểm gì khác thường. Phải chăng những người hành 
hương khác cũng cảm thấy vậy nên không dám bén mảng quanh đây khiến Raskatal đã 


trống trải lại còng vắng vẻ quạnh hiu hơn nữa. Theo ý tôi thì Raskatal là một trong 


những nơi đặc biệt chứa đựng những điều bí mật không ai hiểu tuy người ta vẫn cảm 


thấy có một cái gì kỳ lạ khác thường. 


Sau khi nghỉ ngơi vài hôm để dưỡng sức, khách hành hương bắt đầu chuyên đi vòng 
quanh chân núi Kailas. Chuyến đi này được gọi là Parikrama hay “vòng luân hồi” vì 
nó được ví như chu kỳ một kiếp sông. Đây là mục đích chính của chuyến hành hương 
vì trong chuyên đi này, người ta sẽ nghiệm được những điều mà không sách vở nào 


có thể chỉ dạy. 


Người ta luôn luôn bắt đầu đi từ phía nam ngọn núi và khởi hành đúng ngọ, vì nó 
tượng trưng cho giai đoạn giữa cuộc đời, khi con người đã hiểu biết, từng trải và ý 
thức rõ rệt hành động của mình. Phía nam của ngọn Kailas là những đồi cát thoai 
thoải chạy dọc theo bình nguyên vị trí những đồi cát này luôn luôn thay đổi bởi 
những luông gió khiến người ta có cảm tưởng như đang bước vào một đàn tràng 
Mandala với những màu sắc, biểu hiện huyền bí. Tôi nghe nói rằng nếu biết trì tụng 
những bài thần chú khẩu truyền đặc biệt, người ta sẽ kinh nghiệm được những điều 


mà một người tu thiên phải trải qua nhiêu năm công phu tu tập mới ngộ được. 


Nếu tiếp tục đi cho đến xế chiều thì người ta sẽ bước chân vào một thung lũng hẹp 
với nhiều tảng đá đỏ sừng sững như những lâu đài, dinh thự. Chính giữa lối đi là 
những đổi cát vàng sáng chói: thung lũng của đức Phật A Di Đà, thường khi đó mặt 
trời đã lặn về phương tây chỉ còn để lại nơi cuối chân trời những giải mây đỏ rực làm 
tăng thêm vẻ đẹp của thung lũng. Có những làn gió nhẹ thối qua khiến những giải cát 
di chuyên lăn tăn làm người ta liên tưởng đến sự vô thường của cuộc đời, đến sự luân 
hồi quay cuồng tái diễn mãi không thôi. Người hành hương được khuyên nên tập 
trung tư tưởng để suy ngẫm về cuộc đời, về những khổ đau, về sự chết, về thế giới 
bên kia và sự tái sinh. Họ suy ngẫm về nguyên nhân của luân hồi, tại sao con người 
lại bị ràng buộc vào vòng luân hồi v.v... Sau khi suy ngẫm một cách thấu đáo, có thê 
họ sẽ phát những hạnh nguyên rộng lớn như quyết tâm tu hành để được giải thoát ra 


khỏi vòng sinh tử. 


Nếu tiếp tục lẫm lũi đi suốt đêm cho đến sáng thì người ta sẽ đến một đèo cao, ấn 
hiện sau những giải mây trắng. Người hành hương ý thức rằng họ đang bước vào một 
thử thách cuối cùng. Họ đã suy nghẫm về sự chết, về vòng luân hỏi, về những khổ 
đau cũng như nguyên nhân của đau khổ và ý niệm về bản ngã. Muốn giải thoát, 


người ta phải biết cởi bỏ cái bản ngã này, nhưng cởi bỏ không phải từ bỏ không phải 


từ bỏ hay phủ nhận bản ngã mà trái lại phải chuyên hóa nó. Nhưng phải chuyển hóa 
như thế nào? Giữa đường đèo có một phiến đá lớn bằng phẳng như một tấm gương 
người Tây Tạng gọi là Gương Yama (Mirror of Yama). Yama vừa là thần chết, vừa 
có nghĩa là những sự bí mật, đôi khi Yama còn được coi như vị thần chi chép tất cả 
mọi sự việc xảy ra trên thế giới này. Chính tại đây người hành hương bắt đầu ngồi 
xuống để hồi quang tự kỷ, để suy nghĩ về những hành vi qúa khứ của mình, để quán 
xét về hành động, lời nói hay tư tưởng của mình, để quán xét về hành động, lời nói 
hay tư tưởng của mình từ trước đến nay. Tại đây người hành hương quán xét về sự 
liên hệ của họ với những người chung quanh, người thân thuộc và những người 
không quen biết, người họ yêu cũng như người họ ghét và đào sâu vào nội tâm để tìm 
hiểu nguyên nhân vì sao họ yêu, vì sao họ ghét, vì sao họ lại hành động như họ đã 
hành động. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ có thể kết luận rằng sở dĩ họ đã hành động 
như vậy vì thiếu ý thức, vì bản ngã hoặc một động năng nào đó v.v... Sau khi hiểu rõ 
được nguyên nhân, họ bắt đầu nghi thức sám hối, cầu nguyện và tự hứa sẽ ăn năn, 
thay đổi. Người Tây Tạng tin rằng hành động sám hồi có thể xóa sạch mọi tội lỗi nếu 
từ đó trở đi người ta không tái phạm nữa. 


Một khi đã ý thức thật rõ rệt nguyên nhân của hành động trong qúa khứ và biết ăn 
năn tội lỗi thì cuộc đời của họ đã được chuyên hóa, đã vượt lên một bình diện khác 
không còn một mặc cảm tội lỗi nào nữa. Người ta thường để lại nơi đây một lọn tóc, 
một mảnh vải nhỏ xé từ áo ra hay một vật gì để tượng trưng cho việc dứt bỏ những 
việc đã qua. Sau đó họ bắt đầu leo lên những dốc núi thoai thoải cho đến khi lên đến 
đỉnh đèo thì sẽ thấy một hồ nước trong vắt: Hồ Từ bi. Khách hàng hương thường rửa 
mặt trong hồ này như một hành động xóa sạch những ưu phiền qúa khứ. Người Tây 
Tạng tin rằng nước hỗ xuất phát từ tịnh bình của đức Quán Thế Âm nên có công hiệu 


xóa sạch mọi phiên não, khô đau và an ủi những người còn sợ hãi. 


Sau khi nghỉ ngơi nơi đây ít lâu chờ mặt trời mọc khách hành hương bắt đầu đồ dốc 
để xuống bình nguyên Aksobhya chuyến đi này tượng trưng cho sự tái sinh trở lại thế 
gian nhưng lần này người hành hương không còn sợ hãi nữa. Họ đã hiểu biết chính 
mình, ý thức việc làm của mình và đã chuyên hóa lòng ích kỷ thành tình thương vị 
tha. Họ biết mình trở lại thế gian đề phụng sự, để cứu độ chúng sinh, đề tu hành, đề 
thực hành những điều đã chứng ngộ, để áp dụng những nguyên tắc đã học hỏi chứ 
không phải trở lại một cách thụ động, để lặn ngụp trong sinh tử luân hồi nữa. Người 


Tây Tạng tin rằng quanh hồ Kailas có rất nhiều hang động của các vị Phật, Bồ Tát 


đang tu hành, do đó bình nguyên này đã thắm nhuân các luồng tư tưởng tốt lành mà 
trở nên thiêng liêng. Một người hành hương biết hướng tâm lên những điều cao 
thượng tốt lành sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám, sẽ nhận được sức gia trì 


của các luông thân lực này. 


Trước khi bước vào bình nguyên Aksobhya, người ta còn đi qua một hang đá lớn cây 
cối um tùm, nơi ngảy trước vị thánh Tây Tạng đức Milarepa đã tu ở đó. Milarepa là 
một nhân vật lịch sử được người Tây Tạng vô cùng sùng kính. Có nhiều huyền thoại 
thêu đệt quanh cuộc đời vị này mà người ta có thể kế từ ngày này qua ngày khác như 


kê chuyện cô tích vậy. 


Người ta nói rằng một hôm Milarepa đang tu tại đây thì gặp một pháp sư đạo Bon 
đến thách thức. Vị pháp sư này khoe rằng ông luyện được phép khinh công tuyệt 
đỉnh và thách Milarepa chạy dua lên đỉnh Kallas. Milarepa nhận lời nhưng khi vị 
pháp sư kia quay mình phóng vùn vụt trên những vách đá dựng đứng thì Milarepa 
vẫn ngồi yên trong tư thế thiền định, không hề nhúc nhích. Khi chạy gần đến đỉnh 
núi, vị pháp sư khia quay lại thì nhìn thấy Milarepa ngồi yên, ông này yên chí rằng 
mình đã thăng cuộc vì Milarepa dù tài giỏi đến đâu cũng không thể bắt kịp nữa. Lúc 
đó mặt trời vừa mọc, những tia năng đầu tiên bắt đầu rọi trên đỉnh núi phủ đây tuyết 
trắng. Milarepa tập trung tư tưởng hòa mình vào luồng sáng nữa nên chỉ trong chớp 
mắt ông đã đứng sững trên đỉnh núi rồi. Thấy vậy, vị pháp sư kia kinh hãi suýt ngã 
nhào xuống vực nếu Milarepa không nhanh tay đỡ lấy ông ta. Cuộc đời của Milarepa 
là một tắm gương hy sinh, nhẫn nại, can đảm, chịu đựng phi thường để cầu đạo. Ông 
là một tu sĩ huyền thuật, có nhiều pháp thuật cao cường nhưng ông ý thức được hành 
động của mình nên đi tìm Marpa, một đạo sư Mật tông trứ danh đề cầu đạo giải thoát. 
Trải qua nhiều biến cố và thử thách, ông đã đạt đạo quả. Ông thu nhận học trò và làm 
rạng danh giòng tu Kargyupa. Phần lớn học trò của ông đều mặc áo rách (Repas), ấn 
mình nơi chốn hoang vu, cô tịch để trì tụng những bài thần chú khẩu truyền, để quán 


tưởng hoặc trì nệm danh hiệu Lạt Ma AJo mà tôi đã đề cập ở chương trước. 


Người ta nói rằng vì Milarepa chỉ ăn rong rêu qua ngày nên da thịt của ông trở nên 
xanh xám như màu rêu. Ông thường nấu rong rêu trong một cái nồi bằng đất cho đến 
khi cái nồi này cũ qúa đã thủng cả đáy, không sử dụng được nữa. Thay vì ngôi tiếc 
cái nồi đất, ông đã cảm khái làm một bài thơ ngụ ý nói rằng ngay cái nồi thủng đáy 
đó cũng là một vị thầy của ông vì nhờ nó mà ông ý thức rõ hơn được rằng tất cả mọi 


vật trên thế gian đều vô thường, không có gì thể trường tồn mãi mãi, do đó người ta 


cần tận dụng mọi hoàn cảnh để lo tu hành hầu thoát khỏi tử sinh luân hồi. Người Ấn 
Độ tin rằng Milarepa chính là hóa thân của thần Shiva vì vị thần này cũng có thân thê 
màu xanh như vậy. Milarepa ngàn bài thơ, bài hát bất hủ. Hầu như người Tây Tạng 
nảo cũng đều thuộc lòng nhiều bài thơ, bài hát của ông. Khi đi ngang qua hang động 
của Milarepa, nhưng người hành hương đã ngưng lại đó để ca hát hoặc ngâm lại 
những bài thơ của ông như để tán thán tinh thần phóng khoáng, vô úy của một bậc 
thánh. 


Thung lũng Aksobhya có nhiều tảng đá màu sắc long lanh đẹp đẽ, hai bên thung lũng 
là ngọn đổi lớn, một ngọn đồi có nhiều cô thụ thân rất to gọi là đôi của đức Bồ Tát 
Văn Thù; ngọn đồi kia tương đối bằng phẳng hơn với những thảm cỏ màu xanh biếc 
được gọi là đồi của đức Bồ Tát Phố Hiền. Người Tây Tạng tin rằng một khi đã 
chuyển hóa, đã trở nên một con người mới, sau khi sám hối và gội rửa mọi 
phiền não trên đèo Quán Âm, người ta sẽ được hướng dẫn bởi hai Bồ Tát này. 
Một vị tượng trưng cho trí tuệ, một vị tượng trưng cho hạnh nguyện. Đây là hai 
động lực vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết cho những ai bước chân vào 


con đường đạo. 


Sau khi vượt qua hai ngọn đôi này, người hành hương trở về khởi điểm là phía nam 
của rặng Kailas. Cuộc hành hương chấm dứt trước một bảo tháp bằng đá rất lớn thờ 
đức Di Lặc, vị Phật tương lai của thế giới. Tại đây những người hành hương làm lễ 
chiếm bái đức Di Lặc và chúc mừng nhau “Sukhe Bhavanthu” (Hẹn cùng nhau tinh 
tấn tu hành để trọn thành Phật đạo). 


Trong khi hành hương tại bình nguyên Kailas, tôi nghe nói có lối tắt băng qua những 
rặng núi phía đông vào xứ Guge. Dĩ nhiên tôi rất mừng vì từ lâu tôi vẫn có ý định tìm 
đến Tsaparang. Sau khi thu tập các dữ kiện cần thiết, tôi nhập bọn với một đoàn 
khách hành hương đang đi về phương đông. Trải qua mẫy ngày đường không thấy 
một làng mạc nào, chúng tôi đi ngang một tu viện nhỏ năm khuất trong hẻm núi. Tu 
viện này được đục sâu vào lòng núi nhưng bức tường quanh nó được xây bằng đá 
trắng nổi bật giống như những ngôi đền Ai Cập. Người trưởng đoàn cho biết tu viện 
này mới được xây cất khoảng chục năm nay thời như những tu viện khác, tôi không 
thấy một tu sĩ nào ra đón tiếp, bốn bề yên lựng như tờ. Vì trời đã về chiều đàn người 
dừng chân, ngả trại tại một cái đổi cát gần đó. Tôi bàn rủ vài người vào thăm tu viện 
nhưng không hiểu sao ai cũng từ chối. Vì đa số đều nói bằng tiếng thổ ngữ địa 


phương nên tôi không hiểu họ muốn nói gì, sau cùng tôi quyết định đi một mình. 


Đó là một tu viện kiến trúc đặc biệt, khác hắn những tu viện Tây Tạng mà tôi đã đến 
thăm viếng. Tôi ngạc nhiên khi không thấy một pho tượng Phật hay Hội Pháp nào 
trước cửa cũng như trong khuôn viên tu viện. Lối đi trải da trắng rất đẹp và sạch sẽ 
nhưng không hiểu sao bốn bề văng lặng, không một bóng người. Sau khi đi qua một 
hàng hiện rộng, tôi nhìn thấy bức tranh màu sắc sặc sỡ trên vách nhưng đa số tranh 
này đều lạ lùng, khác hăn những bức tranh thường thấy. Phải nhìn kỹ lắm người ta 
mới thấy trên bức tranh đó có vẽ hình các vị Phật nhưng không hiểu sao người vẽ lại 
cô tình vẽ các ngài rất nhỏ như một nét thuộc mà thôi. Khi bước lên chánh điện, tôi 
không thấy một pho tượng Phật nào mà chỉ thấy một chiếc ngai to lớn kê sừng sững 
trên một bực cao. Có một tu sĩ già đang ngồi thiền trên ngai, ông này mặc quần áo 
may theo một kiểu kỳ lạ, không giống như y phục của các tăng sĩ thường thấy. Sau 
khi trao đổi vài câu xã giao, tu sĩ mời tôi dùng trà và hỏi tôi muốn gì. Tôi ngỏ ý muốn 
thuê một ít lừa ngựa và mướn người hướng đạo dẫn qua các hẻm núi xuyên sơn đến 
vùng Guge, tu sĩ nhếch miệng cười nhạt không trả lời. Trên nguyên tắc, người ta có 
thể từ chối nêu không thể giúp đỡ gì hoặc ít ra người ta có thê chỉ dẫn, tìm cho chúng 
tôi một người hướng đạo nào đó. Hành động cười nhạt không trả lời này làm tôi thấy 
có một điều gì bất ôn. Phải chăng ông này cho rằng tôi là một kẻ du hành bất hợp 
pháp? Tôi đưa ra giấy thông hành của sứ quán Anh và giấy chiếu khán có đóng dấu 
của chính quyền Lhassa như bằng chứng rằng tôi là một du lịch hợp pháp. Vừa nhìn 
thấy tắm giấy của chính quyền Lhassa, vị tu sĩ nổi giận cười găn và nói rằng ông ta 
chăng dính dáng gì đến chính quyền Lhassa và chính quyền này không thê bắt ông 
giúp đỡ tôi được. Tuy ngạc nhiên, tôi cũng năn nỉ ông nghĩ tình đồng đạo mà giúp đỡ 


cho nhưng ông ta khoát tay từ chối nói răng ông không có dư lừa, ngựa cho thuê. 


Thấy không khí có vẻ khẩn trương, tôi bèn đối thái độ ngỏ lời khen ngợi những bức 
tranh trên vách và cách kiến trúc đặc biệt ít đâu có của tu viện này. Tu sĩ có vẻ hài 
lòng, ông đưa tôi đến chiếc tủ đựng kinh gần đó như có ý khoe về những bộ kinh mà 
ông sưu tập được. Tôi nhận ngay rằng đó là những bộ kinh rất lạ, chưa từng nghe 
thấy tên bao giờ. Vì không có thì giờ xem xét kỹ, tôi chỉ lật qua vài cuốn và ngạc 
nhiên khi thấy nó ghi chép những bài thần chú chưa từng nghe nói đến. Tôi tự hỏi tại 
sao giữa một vùng đồi núi hoang vắng lại có một tu viện kỳ lạ như thế này? Vì tu 
viện này chỉ mới xây cất khoảng vài chục năm nay thì những bộ kinh này phải được 
di chuyển từ đâu đến chứ không phải đã được lưu trữ từ nhiều thế kỷ như những tu 
viện xây cất lâu năm. Nếu tu sĩ này tỏ ra không kính trọng chính quyền Lhassa thì ắt 


ông ta phải có một điều gì bất mãn, chống đối chính quyền của đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Dĩ nhiên một người vào vùng hoang vu để xây cất một tu viện to lớn phải có nhiều 
tiền bạc hoặc là một đạo sư nổi tiếng có thế lực mới hoàn tất được công trình như 
vậy. Tôi ngỏ ý muốn được xem xét thêm tu viện để chụp vài tắm hình kỷ niệm thì tu 
sĩ cho biết rằng ông sẽ gọi quản gia đưa tôi đi xem thêm nếu tôi chịu khó chờ đến 
ngày hôm sau. Dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận lời nhưng khi trở về kế cho nhóm khách hành 
hương thì người nào người nấy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Người trưởng đoàn ra lệnh nhô 
trại ngay tối hôm đó và ngỏ ý tiếc không thê cho tôi tháp tùng đi cùng nữa. Tại sao 
những người này lại có thái độ như vậy? Tại sao vị tu sĩ kia không mời tôi tạm trú 
trong tu viện như những tu viện khác, dù sao tôi cũng là một tu sĩ kia mà? Tại sao 


ông ta lại tỏ hắn học với chính quyền Lhassa? 


Sáng hôm sau, một người quản gia to lớn, khoẻ mạnh bước đến lều đưa tôi đi coi tu 
viện. Tu viện này có hai lớp tường khá dầy và cao, một lối kiến trúc độc đáo chưa 
từng thấy. Thông thường các bức tường tu viện đều thấp chứ ít ai lại xây nó vừa cao 
vừa dầy như một chiến lũy như vậy. Giữa hai lớp tường có nhiều lối đi nhỏ vòng vo 
uốn khúc như những mê lộ. Có những tảng đá khắc những các biểu hiểu kỳ lạ bầy ra 
như một trận đồ bí mật và người ta phải di chuyên theo những cửa ra, cửa vào nhất 
định. Vị quản gia cho tôi biết lối đi này dành cho tín đồ hành hương sử dụng 
trong những ngày hội lớn và người ta phải di chuyển theo những lộ trình nhất 
định. Khi băng qua một cái sân nhỏ, vị quản gia đi ngược chiều quay của kim 
đồng hồ để qua sân phía bên kia. Đây là một điều bất ngờ vì các tu sĩ Tây Tạng 
đều được huấn luyện để ý thức từng bước đi, từng cử chỉ và họ luôn luôn di 
chuyền theo chiều quay của kim đồng hồ như một hành động thuận theo thiên 
nhiên. Thời gian sống ở Yih Gah Gholin, tôi đã được Kachenla hướng dẫn rất 
kỹ về cách làm chủ các cử chỉ, hành động này nên nó đã trở nên hành động tự 
nhiên quen thuộc. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy trừ khi tu viện này không 
phải là một tu viện Phật giáo như tôi vẫn nghĩ... Đến lúc đó tôi mới ý thức được 


răng tôi đang đi trong một tu viện của các tu sĩ Bon Pa. 


Bước vào một hang động khá lớn nằm ở cuối lối đi, điều nghi ngờ của tôi đã 
được xác nhận. Cửa hang có vẽ một chữ Vạn (Swastika) ngược. Chữ Vạn của 
Phật giáo quay về phía bên phải trong khi chữ Vạn của Bon Pa bao giờ cũng 
quay về bên trái. Trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bon Pa là một tôn 
giáo siêu hình. Sau khi Phật giáo truyền vào đây, Bon Pa trở nên suy yếu và dần 


dần biến mắt nhưng ít lâu sau nó xuất hiện lại dưới một hình thức khác. Các tu 


sĩ Bon Pa đã thay đối giáo lý của họ gần giống như Phật giáo. Họ đã sáng chế ra 
các “Phật, Bồ tát” riêng của họ như một hình thức cạnh tranh và lồng vào đó 
các tín điều, các phương pháp tu luyện chú trọng về huyền thuật. Dĩ nhiên các vị 
“Phật” này không phải những nhân vật lịch sử và có những tên nghe rất lạ. Một 
số lớn tu sĩ Bon Pa tự xưng đã tu hành thành Phật hay Bồ Tát. Do đó thay vì thờ 
Phật, họ thờ phụng cá nhân những tu sĩ này như những vị Phật của Bon Pa. 
cũng vì vậy trên chánh điện thay vì thờ Phật, họ khắc hình các tu sĩ còn sống 
này với những hào quang rực rỡ, đôi khi họ chỉ để những chiếc ngai lớn dành 
cho tu sĩ này ngồi để tín đồ qùy lạy xì xụp như một vị Phật sóng. Biểu hiệu của 
Bon Pa là chữ Vạn ngược (giống như biểu hiệu của Đức Quốc Xã) và một bánh 
xe pháp nhưng bánh xe này có mười ba trục quay thay vì mười hai như của 
Phật giáo. Tín đồ Bon Pa cũng nhập thất tu thiền nhưng thay vì quán xét nội 
tâm, ý thức từng hơi thở, từng hành động, từng sự chuyển động của tâm thức để 
kiểm soát chúng thì họ lại được huấn luyện làm sao cho thần trí mê mệt, thụ 
động, không tự chủ được nữa để cho một đẳng vô hình nào đó nhập vào làm chủ 
lầy họ. 


Trong khi thăm viếng tu viện, tôi luôn miệng khen ngợi cách kiến trúc, các tranh ảnh vẽ 
rất công phu và nghệ thuật nơi đây nên vị quản gia có vẻ hài lòng lắm. ông cho biết vị 
trụ trì này có nhiều đệ tử khắp nơi, có người ở xa tận Ấn Độ và họ vẫn tụ tập về đây 
trong những địp lễ lớn. Trước đó tu viện của họ xây ở vùng biên giới Ấn Tạng nhưng có 
những sự đụng chạm với người Hồi. Nhóm Hồi giáo qúa khích đã đốt phá các tu viện 
Bon Pa nên tu sĩ phải dời về thung lũng này. Công trình xây cất phí tôn rất cao vì phải 
vận chuyên các vật liệu từ xa vào đây nhưng tu sĩ này có nhiều đệ tử giàu có sẵn sàng 


ủng hộ nên ông đã hoàn tât được công trình xây cât này. 


Khi trở về lều, tôi đang thu xếp hành trang thì thấy tu sĩ trụ trì bước lại. Lần này thái 
độ của ông khác hắn, có lẽ ông đã được nghe vị quản gia kể về tôi. Ông hỏi cảm 
tưởng của tôi và tu viện này và một lần nữa, tôi cho biết đó quả là một công trình xây 
cất lớn lao, nhất là tại một vùng hoang vắng, không người cư trú như vậy. Tôi khen 
những tranh vẽ có đường nét sắc sảo, những pho tượng đúc bằng đồng vô cùng công 
phu và những chiếc ghế chạm trổ, sơn son thếp vàng trông như ghế dành riêng cho 
các vị vua. Vị trụ trì tỏ ra hài lòng, ông cho biết sẽ giúp tôi tìm một người hướng đạo 


vì đường đi tắt qua Guge là một con đường độc đạo hết sức khó đi và rất ít ai biết. 


Hôm sau có hai người hướng đạo già dắt một bày trâu Yak tìm đến lều của tôi. Họ 
cho biêt đa số trai tráng đều bận việc đồng áng, chỉ còn những người già yếu không 
thể cày cấy mới chấp nhận làm hướng đạo. Họ đòi một giá khá đắt nhưng tôi không 


còn cách nào khác hơn nên đành nhận lời. 


-—-OÔO--- 


Phần 11 - Cuộc du hành vào xứ Guge 


Theo dự tính thì chúng tôi sẽ đi về hướng đông nam để đến Kojomor, cửa ngõ vào 
bình nguyên Langchen Khambab rồi từ đó đến Tholing, thủ đô xứ Guge. Tuy nhiên 
người ta khó định hướng một cách rõ rệt như khi di chuyên trên đồng bằng mà phải 
len lỏi qua những khe núi hẹp, nhiều nơi ánh sáng mặt trời không hề rọi đến và nhiệt 
độ thì lạnh đến mức khủng khiếp. Chỉ nửa ngày sau hai người hướng đạo đã bất đồng 
ý kiến va cãi nhau ầm ï, người thì nói phải rẽ trái, người cho răng phải đi thắng mới 


đúng. Điêu này làm chúng tôi vô cùng bôi rôi không biệt phải xử trí như thê nào. 


Đường mòn thì quanh co với hàng trăm lối rẽ dọc ngang không biết đâu mà đi, hai 
người hướng đạo vừa đi vừa tìm kiếm những dấu vết chi đó, nhiều lúc chúng tôi đi 
vào những ngõ cụt phải lộn trở về chỗ cũ để rẽ vào một lối khác nhưng chỉ ít lâu sau 
cũng tôi lại thấy mình đang đứng trước những vực thăm sâu hun hút không thê đi 


được nữa. 


Chiều hôm đó chúng tôi đi ngang một bình nguyên hẹp với hàng ngàn tảng đá to lớn 
nằm rải rác như bị một bàn tay không lỗ nào đó bóp nát rồi rải ra một cách bừa bãi. 
Bốn bề yên lặng không một tiếng động, tuyệt nhiên không thấy một sinh vật nào, 
ngay cả các loài chim. Hai người hướng đạo giơ tay kêu trời và một lần nữa đồ lỗi 
cho nhau đã làm lạc đường. Tôi qúa mệt mỏi vì cuộc hành trình nên không còn hơi 
sức nào cãi vã với họ nữa. Đang định quay trở lại lối cũ thì tôi thấy hai bóng người từ 
xa đi lại, đó là một tăng sĩ du hành và một đứa bé hành khắt. Gặp chúng tôi họ mừng 
rỡ xin nhập bọn vì họ cũng đang lạc lối. Tất cả quyết định căng lều tạm trú để chờ 
sáng mai sẽ tìm đường ra khỏi bình nguyên này. Đêm hôm đó nhiệt độ xuống đến 
mức không thể chịu nổi, ai nấy co ro trong chiếc chăn dầy mà răng còn đánh vào 
nhau lập cập, lạnh đến độ không thê há miệng ra nói được nữa. Những bình nước dự 
trữ mang theo đều đông thành đá, chiếc lọ nhỏ chứa một ít nước thiêng múc ở hồ 


Manasarova cũng đông cứng làm nứt cả bình chứa. Tôi biệt răng nêu không tìm được 


một làng mạc nào để hỏi phương hướng thật rõ rệt thì khó có thể tiếp tục kéo dài 


chuyến đi này. 


Trời vừa tảng sáng vị tăng sĩ du hành đã thức dậy sớm để chuẩn bị các nghỉ thức cầu 
nguyện. Trong khi chúng tôi lạnh run, không ai đủ can đảm chui ra khỏi tắm chăn 
dầy thì vị tu sĩ thản nhiên bầy các khí cụ và xếp bằng ngoài trời để đọc kinh cầu 
nguyện. Đến lúc đó tôi mới biết vị du tăng và đứa bé hành khất mỗi người chỉ có độc 
một tâm chăn thô sơ đắp trên mình chứ không được diễm phúc có những tắm nệm 
ngủ dây như của chúng tôi. Tiếng đọc kinh trầm trầm cùng tiếng mõ đều đặn làm tôi 
thấy tỉnh táo hơn, tôi thu hết can đảm ngồi dậy và bắt đầu đọc kinh theo. Sau buổi lễ 
chúng tôi quyết định nhồ trại lên đường, tôi băn khoăn không biết có nên trở lại lối 
cũ hay không, nhưng sau cùng một động năng nào đó đã thúc đẩy tôi tiếp tục dẫn 
bước. 


Thật khó có thể diễn tả được cái cảm giác đi mà không rõ mình sẽ đến đâu. Hai 
người hướng đạo luôn luôn cãi nhau, nhờ thế ngồi mới biết rằng họ cũng chỉ nghe 
nói đến lôi đi tắt này thôi chứ chưa hề có kinh nghiệm thực sự. Họ nghĩ rằng nếu đã 
có đường đi thì họ có thể tìm được những dấu vết. Tuy nhiên người ta không thê 
trông cậy vào khả năng tìm dấu vết hay một thức giác quan thứ sáu nào đó mãi được 
nên họ cứ tiếp tục bất đồng ý kiến và chúng tôi cứ lầm lũi đi mãi trong những khe núi 
hẹp, không sao định được phương hướng nữa. Vị du tăng cho biết ông muốn tìm đến 
một ngôi chùa cô trong vùng nhưng lạc lỗi và quanh quần trong thung lũng đã mấy 
hôm nay. Đứa bé hành khất thì theo chân một đoàn khách thương với hy vọng sẽ 
được hưởng ít cơm thừa canh cặn, nhưng sau khi đi được vài hôm, đoàn người đã lợi 


dụng lúc nó ngủ say bỏ nó ở lại. 


Chúng tôi vừa đi vừa để ý tìm những dấu vết của đoàn khách thương nhưng vô ích, 
khắp nơi đều tĩnh lặng, vắng vẻ, tuyệt nhiên không có một dấu vết gì. Vượt qua một 
đỉnh núi khá cao, chúng tôi bắt đầu đỗ dốc để xuống một thung lũng cây cỏ xanh nì. 
Càng đi, lối mòn càng trở nên dốc hơn, chúng tôi phải bỏ lừa đi bộ vì vách núi gần 
như dựng đứng. Dần dần chúng tôi đi như chạy vì bị lôi cuỗn bởi độ nghiêng của 
vách núi. Đây là điều hết sức nguy hiểm vì chỉ xây chân là người ta có thể ngã lộn 
xuống vực sâu hun hút. Đã thế nếu bị trẹo chân hay gẫy xương thì chỉ có nước chết vì 
không ai có thê cõng một người khác đi trên vách núi dựng đứng như vậy. Về sau tôi 
mới biết đây là điều tối ky của những người leo núi vì một khi đã xuống đến đáy 


thung lũng, người ta không thể trở lại lối cũ được nữa. Dĩ nhiên một người hướng 


đạo giỏi không bao giờ hướng dẫn đoàn người đi một cách liều lĩnh như vậy vì đâu ai 
biết vách núi sẽ dựng đứng đến mức nào mà mạo hiểm trèo xuống, nhưng như tôi đã 
nói, hai người hướng đạo tôi thuê đều là những người không hề có kinh nghiệm. 
Chúng tôi hy vọng có thể đi dọc theo những dòng suối nhỏ dưới đáy thung lũng để 
tìm lối ra, nhưng khi xuống đến nơi mà chúng tôi tưởng là đáy thung lũng thì tôi mới 
biết mình đã lầm. Đó chỉ là một bình nguyên hẹp nhô ra trên sườn núi mà thôi. Trước 
mặt chúng tôi là một vực sâu không đáy với vách đá dựng đứng 90 độ, không aI có 
thể leo xuống được. Tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi đứng lặng người không biết nói 


sao, hai người hướng đạo cũng quá mệt đê tiêp tục cãi nhau. 


Đang lúc thất vọng, tôi bỗng thấy một người chăn cừu dẫn đoàn cừu ở đâu xuất hiện. 
Chúng tôi mừng rỡ hò hét vang nhưng cổ họng người nào người nấy đau buốt, không 
ai thốt lên được tiếng nào mà chỉ ú ớ nói không ra lời. Nhờ người chăn cừu chỉ lối, 
chúng tôi mới tìm ra được một lối đi hẹp dẫn xuống đáy thung lũng nằm khuất sau 
một tảng đá lớn. Hơn lúc nào hết tôi nhận thức rằng người ta không thể mạo hiểm đi 
trong những rặng núi hiểm trở như thế này mà không có người hướng đạo giỏi. Nếu 
không gặp người chăn cừu thì dù có tìm cả tháng chúng tôi cũng chưa chắc thấy được 
lối đi này và tất nhiên người ta không thể sống sót trên một bình nguyên hẹp nằm chơ 
vơ trong rặng Tuyết Sơn như vậy. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu phép mâu nào đã 
giúp tôi đi từ Kailas đến Langchen Khambab với hai người hướng đạo chập chững 
vào nghề, không kinh nghiệm như hai người này. 


Gần đáy thung lũng có một cây cầu treo mong manh bắc ngang một dòng suối nước 
chảy khá siết, căng bằng hai sợi dây thừng lớn đu đưa trên bờ vực. Cây cầu không có 
chỗ vịn và chòng chảnh như muốn đứt. Đến khi đó tôi mới thấy hai người hướng đạo 
này hữu dụng một chút. Họ thong thả dỡ hành lý và thay phiên nhau khuân qua bờ 
bên kia. Nhìn họ thản nhiên đi trên cầu mong manh tôi mới bắt đầu khâm phục sự 
bình tĩnh của họ. Dĩ nhiên lũ trâu Yak không thể đi trên cây cầu căng bằng hai sợi 
dây thừng như vậy nên họ tiếp tục lùa bầy trâu xuống đáy thung lũng rồi xua trâu lội 
qua suối bằng cách vừa ném đá vừa hò hét. Mặc dù nước chảy xiết nhưng lũ trâu 
khoẻ mạnh cũng lội qua được. Sau cùng đến lượt tôi run rây leo qua cầu vừa đi tôi 
vừa lầm bâm câu nguyện. Khi đó tôi mới ý thức lý do tại sao người Tây Tạng thường 
treo cờ quạt có viết những bài thần chú lên những cây cầu. Người dân xứ này tin 
tưởng vào sức mạnh và hiệu lực che chở của những bài thần chú này còn hơn sự 


vững chắc của cây câu. Sông giữa thiên nhiên, họ ý thức rõ rệt sự nhỏ bé, bât lực của 


con người nên họ đã hoàn toàn đặt sinh mạng mình dưới sự kiêm soát, che chở của 


các quyền năng thiêng liêng. 


Phía bên kia cầu là một thung lũng tuyệt đẹp, cây cối xanh tươi, khí hậu ôn hoà. Vì 
nằm sâu trong khe núi nên thung lũng này được che chở, không gặp những luông gió 
lạnh. Tiếng chim chóc ca hót vang lừng làm chúng tôi quên cả nhọc mệt. Thật khó có 
thể tưởng tượng giữa những rặng núi gập ghênh lại có một thung lũng tuyệt đẹp như 
vậy, bên cạnh những hàng thông xanh rì là những cây Sơn Lựu (Rhododendron) trổ 
hoa đủ màu sắc. Có những đại thụ hàng ngàn năm, thân to bằng chục người ôm cao 
ngất. Vượt qua khu rừng đại thụ là một bình nguyên rộng với những ngọn đôi thấp 
trồng trà, từng đoàn người vừa hái trà vừa hát những bài dân ca, âm thanh du dương 
vang lừng trong gió. Khí hậu nơi đây âm ướt nên không gian mờ mờ ảo ảo như được 
che chở bởi một mản sương mỏng. Trong cuốn tiểu thuyết Lost Horizon, văn sĩ 
James Hilton đã nói về một thung lũng mà ông gọi là Sangri La, nơi chứa đựng nhiều 
sự huyền bí lạ lùng, người sống tại đó kéo dài tuổi thọ đến cả trăm năm... Tuy chỉ là 
truyện giả tưởng và sự thật thì James Hilton chưa bao giờ qua Tây Tạng, nhưng với 
trí tưởng tượng vô cùng phong phú ông đã diễn tả gần đúng cảnh tượng trước mặt mà 
tôi đang chiêm ngưỡng. VỀ sau tôi được biết trong rặng Tuyết Sơn có rất nhiều thung 
lũng nằm khuất sâu trong các hẻm núi nên khí hậu ôn hòa, đất đai mầu mỡ thuận tiện 


cho việc trông trọt, chăn nuôi mà rât ít ai biêt đên. 


Chúng tôi tạm trú trong một làng nhỏ gần đó để nghỉ ngơi và dò hỏi đường đi 
Tholing. Vì có một đoàn khách thương buôn trà ghé ngang trên đường đi KoJomor 
nên hai người hướng đạo của tôi vội vã tháp tùng họ để trở về làng cũ. Dĩ nhiên tôi 
không trông mong gì ở hai người hướng đạo như vậy nên vui vẻ trả công cho họ. VỊ 
du tăng và thằng bé hành khất cũng từ giã tôi để theo một lộ trình khác. Chúng tôi 
tạm dừng chân nơi đây thêm ít hôm đề đi Li Gotami có dịp nghỉ ngơi và chụp một số 
ảnh làm tài liệu. Sau đó chúng tôi theo một đoàn khách thương khác đi về hướng 
Tholing. 


Đoàn khách thương chỉ đưa chúng tôi đến Dawa Dzong, một làng nhỏ không xa 
Tholing bao nhiêu. Đây là một làng gần như bỏ hoang nằm sát chân một ngọn núi 
lớn. Dân cư nơi đây thưa thớt nghèo nàn, đa số sống bằng nghề chăn nuôi. Hầu hết 
nhà cửa trong làng đều đồ nát xiêu vẹo, nhiều căn chỉ còn trơ lại cái nền băng đất với 
những cột kèo mục nát. Vì một lý do gì không rõ, dân chúng tại đây đều sống chui 


rúc trong những đám gạch vụn đó, không ai chịu xây cất lại hay xếp đặt cho tươm tất 


hơn. Phần lớn căng lều dựa vào những bức tường gạch còn sót lại hoặc đào những cái 
hố dưới lớp gạch đá đỗ nát ngồn ngang làm chỗ trú. Không khí nơi đây ảm đạm một 
cách lạ lùng, mọi người không tỏ ra thân thiện như những nơi tôi đã từng ghé qua. 
Họ yên lặng một cách chịu đựng và thản nhiên tiếp tục công việc hàng ngày không 
buôn chú ý đến hai người khách lạ vừa ghé ngang. Tôi có cảm tưởng dường như có 
một áp lực gì đẻ nặng lên cuộc sông nơi đây, một áp lực xuất phát từ qúa khứ, một 
thứ qúa khứ vàng son đã qua nay chỉ còn những dư âm đây nuối tiếc. Rải rác đó đây 
là những ngọn tháp cổ xây bằng đá bám đây rong rêu, phải chú ý thật kỹ người ta 
mới đọc được những hàng chữ ngoằn ngoèo khắc trên đó, nhờ thế tôi được biết 
những ngọn tháp này đều được xây cất từ thế kỷ thứ 14. Sát chân núi có một ngôi 
chùa cũ tường xiêu vách nát, duy chỉ có một chiếc mái tương đối còn nguyên vẹn nhô 
cao lên. Bước vào chùa, tôi thấy có nhiều căn phòng nhỏ vuông vức xây dọc hai bên 
những hành lang dài, đó là những mật thất dành riêng cho các tăng sĩ tĩnh tu. Dĩ 


nhiên các phòng đêu bỏ trông từ lâu, rong rêu bám đây, quang cảnh tiêu điêu đô nát. 


Chiều hôm đó trong khi đang đi thiền hành quanh sân chùa thì một vị Lạt Ma già 
khuôn mặt khắc khổ đầy những vết nhăn ở đâu xuất hiện. Ông ta chỉ khẽ gật đầu đáp 
lại lời chào hỏi của tôi rồi im lặng nhìn tôi thong thả đi quanh chùa mà không nói 
thêm lời nào. Khi thấy tôi đi ngang qủa chuông quay vừa niệm chú vừa lấy tay đây 


nhẹ quả chuông, ông mới lên tiêng: 


- Phải chăng ông cũng là một Lạt Ma? Tôi trông ông không giống như người xứ này 


nhưng nếu là một Lạt Ma liệu ông có thể đọc kinh sách được không? 

Dĩ nhiên tôi đọc được chứ. 

Vị Lạt Ma nhặt một quyền sách cũ nát nằm cạnh bàn thờ giơ ra trước mặt tôi: 
- Nếu vậy ông đọc thử đoạn này xem sao? 

Tôi cầm lẫy quyền sách và bắt đầu đọc lớn: 


- Muốn học đạo Bồ Tát, việc đầu tiên là phải biết phát các hạnh nguyện rộng lớn 
rồi tìm cách thân cận với các bậc thiện tri thức để học hỏi. Những ai muốn thực 
hành Bồ Tát đạo, tự nguyện đi trên con đường phục vụ chúng sinh thì tâm phải 
rộng, trí phải sáng, phải biết chiến thắng các chướng ngại, gột sạch tâm hồn, 
vượt ra ngoài vòng sai biệt ước lệ để trở thành một con người mới. Khi tâm đã 
thanh tịnh trông thấy được chư Phật. Khi trí tuệ đã thanh tịnh thì cơ thể biết rõ 


được mọi công đức không thể nghị bàn của chư Phật. Khi tai đã thanh tịnh thì 
nghe rõ được các điệu âm của chư Phật chuyển pháp luân trong tam thế. Khi 
tâm không còn phân biệt thì thấy rõ chư Phật xuất hiện ở khắp các đạo tràng, 
chăng còn tùy thuộc vào không gian hay thời gian... 


Khuôn mặt nhăn nheo khắc khô của vị lạt ma bông trở nên rạng rỡ, ông run run năm 


chặt lẫy tay tôi như vừa gặp lại một người thân: 
- Này ông bạn, chúng ta cùng đi trên một con đường. 


Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, không ngôn ngữ nào có thể giải thích được cái cảm 
giác lạ lùng mà chúng tôi chia sẻ với nhau trong lúc đó. Tại ngôi làng hoang vu đồ 
nát với những người dân chập chờn sống như những cái bóng, trong bầu không khí 
tĩnh mịch đến lạ lùng này, tôi đã gặp và chia sẻ kinh nghiệm với một người bạn. Cho 
đến nay không bao giờ tôi quên được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy những vết 


nhăn của vị Lạt Ma vô danh đó. 


Rời Dawa Zong, chúng tôi phải vượt qua mấy ngày đường nữa mới đến Tholing. Lúc 
đầu tôi lo ngại rằng nơi đây có thể không được như điều tôi nghĩ, biết đâu nó chẳng 
đồ nát điêu tàn như Dawa Zong? Nhưng tôi đã lầm. Vượt qua một hẻm núi, tôi thấy 
trước mặt là một bình nguyên rộng rãi với nhà cửa san sát, sừng sững trên ngọn đôi 


nhỏ là một tu viện đục sâu vào lòng núi: Tsaparang. 


Dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ, Tsaparang đã đến với tôi như một giấc mơ. Thật khó 
có thê diễn tả cái cảm giác ngây ngất của tôi khi đứng trước cảnh tượng này. Từ lâu 
nay tôi vẫn ao ước có dịp đến Tsaparang, nơi Hòa thượng Tomo nhận thức được sứ 
mạng linh thiêng cao quý của mình, nơi câu chuyện về bông hoa sen vô danh mà ngài 
kể vẫn hằng in trong ký ức tôi. Tôi im lặng chiêm ngưỡng cảnh vật mà lòng dâng lên 
một nỗi niềm khôn xiết. Tại đây không người cư ngụ nhưng dù sao nó cũng là thủ đô 
của xứ Guge với những đại lộ to lớn bên cạnh những đền đài, cung điện. Dĩ nhiên tất 
cả đều đồ nát hoang tàn vì cuộc nội chiến từ nhiều thế kỷ trước. Dấu vết cuộc chiến 
vẫn còn rõ rệt qua những vết đạn thủng lỗ chỗ trên những bức tường đá, những căn 


nhà bị cháy rụi còn trơ lại những cây cột nám đen. 


Con đường mòn dân lên đôi Tsaparang bị cỏ mọc kín, công tam quan cũng chỉ còn là 
một vài cây cột xiêu vẹo nhưng ngôi chùa tương đôi vẫn còn nguyên vẹn. Hình như 


nó đã được trùng tu lại chút ít nhưng rồi người ta lại bỏ đở công trình này vì Hòa 


thượng Tomo quyết định sẽ đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp chứ không nhận lời 
trụ trì tại đây. Chúng tôi dừng chân trên đường lên đôi, trời đã về chiều, chúng tôi 
muốn tìm một chỗ tạm trú qua đêm trước khi bước chân vào chùa. Tôi cần một thời 
gian đề tĩnh tâm và chuẩn bị các nghỉ thức cần thiết trước khi bước chân vào một nơi 
linh thiêng như vậy. Nghĩ lại cuộc hành trình đây gian nan suốt hai năm qua và hơn 
mười năm chuẩn bị để đến đây, tôi thấy toàn thân rung động bởi một cảm giác lạ 
lùng khó tả. Chúng tôi tìm được một căn lều nhỏ của người chăn dê gần đó. Người 


này vui vẻ đón tiêp chúng tôi và săn sàng cho chúng tôi tạm trú ít lâu. 


Trong ánh sáng lờ mờ của buôi chiều tà, một buổi chiều không thể quên được, tôi đã 
đặt bút viết vào cuốn nhật ký dòng chữ mà tôi ao ước từ bao lâu này: “Ngày 2 tháng 
10 năm 1948, chúng tôi đã đến Tsaparang, giấc mơ ấp ủ từ bao lâu nay đã thành sự 
thật”. Mục đích chuyến đi của tôi là sưu tầm các di tích văn hóa truyền thống tôn 
giáo Tây Tạng còn sót lại trong những nơi hoang vu như tại đây. Trải qua nhiều trở 
ngại như điều kiện địa dư, thời tiết, tình hình chính trị, hoàn cảnh địa phương, nhưng 
tất cả đều có thể vượt qua nếu người ta bền chí. Theo tôi sự khó khăn hơn cả vẫn là 
những sự chỉ trích, chế nhạo của moi người xung quanh. Đa số cho tôi là một kẻ mơ 
hồ dựa trên những truyền thuyết và huyền thoại. Nhưng tôi luôn luôn biết rằng mình 
không lầm, và đến bây giờ khi giấc mơ đã thành sự thật thì tôi mới hiểu rõ về một 
linh ảnh khác trước đây. 


Lúc đó tôi còn ở Tích Lan, một hôm trong lúc thiền định tôi bỗng thấy mình đứng 
trước mọt ngôi chùa đồ nát, vách tường cũ kỹ loang lỗ mà tôi không rõ là nơi nào. 
Tôi đang ngậm ngùi trước cảnh tượng đó thì bỗng thấy một vị Phật hiện ra hào quang 
rực rỡ, trên tay ngài cầm một cây bút lông và một lọ mực. Tôi còn ngơ ngáo chưa 
biết phải phản ứng như thế nào thì ngài đã nói “Con hãy tiếp tục bảo tồn công trình 
của ta”. Tự nhiên người tôi bỗng rung động mãnh liệt, tôi ý thức rằng đó là con 
đường mà tôi phải đi nhưng khi đó tôi không hiểu tại sao ngài lại cầm cây bút lông và 
lọ mực. Tôi nghĩ rằng sứ mạng bảo tồn Phật pháp là việc dịch thuật các kinh điển từ 
Pali ra ngoại ngữ chứ không bao giờ tôi nghĩ rằng mình bảo tồn Phật pháp qua ngành 
hội họa. Chỉ khi đặt chân đến Tây Tạng, nhìn thấy những tác phẩm hội họa, điêu 
khắc đang bị thời gian phá hủy tôi mới nảy sinh ra ý nghĩ sưu tầm, bảo tồn những tác 
phẩm này băng cách họa lại chúng để lưu trữ trong các viện bảo tảng cho người đời 


sau nghiên cứu. Vì lý do này mà tôi tìm vào những nơi hoang vu, đên những ngôi 


chùa đô nát đê sưu tâm các tranh vẽ, tác phâm điêu khắc và dĩ nhiên không tại đâu 


các tác phâm này lại có nhiêu như tại Guge. 


Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm làm các nghi thức hành lễ chu đáo trước khi bước 
chân vào chánh điện chùa Tsaparang. Tôi cảm thấy ngay một rung động thanh cao 
không thể diễn tả được khi đứng trong chánh điện đối diện với những bức tranh lớn 
họa trên vách. Phần lớn những bức tranh này đều còn nguyên vẹn mặc dù thời gian 
đã bắt đầu gây tác hại. Mái chùa bị dột và nước mưa chảy qua đó thâm vào vách 
tường làm mờ đi nhiều nét vẽ... Tôi miên man theo dõi những đường nét tuyệt tác 
của các bức họa trên vách. Mặc dù các bức tranh chiếm trọn nhiều bức tường lớn 
nhưng chúng được vẽ với những chi tiết hết sức tỉ mi. Chỉ một trong một khoảng lớn 
bằng bàn tay của bức tranh cũng đã chứa hàng trăm nét vẽ li ti vô cùng độc đáo. Đối 
với những tranh ảnh hai hình chìm nổi, chúng tôi có thể dùng những tắm giấy đặc 
biệt dán lên đó rồi tô lại bằng bút chì (pencil tracing). Với những bức họa bằng sơn, 
chúng tôi phải vẽ lại bằng cách dán những tờ giấy mỏng lên trên rồi họa lại (copy) 


bằng bút lông và mực. 


Khi bắt đầu lần theo những đường nét trên bức họa và lắm nhằm đọc bài thần chú 
khâu truyền mà Hòa thượng Tomo truyền dạy thì tôi bỗng cảm thấy rung động vi tế 
lan truyền khắp châu thân. Chỉ trong thoáng giây tôi thấy mình đang có những rung 
động cùng nhịp với vị họa sư khuyết danh sáng tác nên bức tranh này từ nhiều thế kỷ 
trước. Tim tôi dường như đập cùng một nhịp với người đó, tôi thấy mình đang kinh 
nghiệm một cảm giác chân thành, sùng kín và kính cân phát xuất từ nội tâm dồn dào 
của vị họa sư kia. Dường như có một sức cuốn hút mãnh liệt nào đó lôi kéo khiến tôi 
sông lại cái cảm giác sáng tạo của một người khác. Thời gian dường như ngừng lại, 
mọi vật đều tan biến vào trong một không gian tĩnh lặng, tai tôi vang vang những 
điệu âm thần bí. Tôi như người đang ở trong trạng thái mê hoặc (trance) chập chờn 
sống trong một thế giới huyền bí lạ lùng nào đó. Tôi nhận thức rằng cái cảm giác 
rung động sâu xa nội tại, cái cảm giác siêu duyệt của một người tu đã chứng đắc có 
thê được phô diễn ra bên ngoài qua những nét bút của người đó, người đó có thể rung 
động theo và chứng ngộ được những điều mà vị họa sư này đã chứng ngộ. Nhờ tập 
trung tư tưởng vào việc làm, nhờ trì tụng những bài thần chú khẩu truyền mà tôi 
nghiệm được sự hòa nhập tâm thức mình vào tâm thức của những họa sư trong qúa 
khứ. Tôi thấy mình đang tan biến vào một cái gì tĩnh lặng uyên nguyên. Tôi không ý 


thức gì về mình nữa mà chỉ thấy những đường nét bay nhảy của các chủng tự huyền 


bí. Tâm thức tôi như bị thu hút vào một biển ánh sáng bao la tràn ngập khắp nơi với 


những điệu âm tuyỆt vời... 


Đến khi đó tôi mới thực sự hiểu được rằng người Tây Tạng đã biết sử dụng tranh 
ảnh, nghệ thuật điêu khắc để chú giải những kinh điển tối mật, những triết lý mầu 
nhiệm mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả được. Theo ý kiến của tôi, 
những người am tường về hội họa, điêu khắc và thư pháp có thể quán triệt được 
nhiều bí quyết về Mật tông hơn những bậc học giả chỉ chú trọng về văn tự, nghĩa lý. 
Điều này có thể giải thích qua sự khác biệt giữa Mật tông và các tông phái khác. 
Theo các tông phái khác (Đại Thừa hay Tiêu Thừa) thì pháp thân của đức Phật là thê 
tánh nên không hình danh sắc tướng, không thuyết pháp. Theo Mật giáo thì đức Phật 
hóa thân thuyết pháp, tự thân đã là pháp thân và có đủ hình danh sắc tướng. Trong 
khi thuyết pháp, ngoài lời nói (khâu) của Phật đã được ghi chép lại thành kinh điển, 
các cử chỉ, tâm ý của đức Phật (Thân, Ý) cũng rất quan trọng. Mật tông chú trọng 
đến cả ba điều này (Tam Mật) nên các phương pháp tu tập thường sử dụng Ấn quyết 
(Thân), chân ngôn (Khẩu) và tĩnh tâm để nhập vào đại định Sammadhi (ý). Mật tông 
tin rằng qua phương pháp tu tập này mà người tu có thể ứng hợp được với cảm ứng 
toàn vẹn của chư Phật và nhờ phương tiện dẫn độ này mà được thần lực 1a trì và fu 


hành chóng thành đạo quả. 


Trong suốt ba tháng liền, ngày nào tôi cũng dậy sớm thực hành những nghi thức hành 
lễ và trì tụng những bài thần chú khẩu truyền trước khi khởi công họa lại những bức 
tranh trên vách. Mỗi ngày tự rung động của tôi đối với những đường nét càng trở nên 
mẫn cảm hơn, tôi có thể phân biệt rõ nét vẽ của họa sư này với một người khác. Tôi 
khám phá rằng đa số các bức tranh đều là công trình tập thể của nhiều người chứ 
không phải của riêng một. Đây là một điều khác thường đối với quan niệm của người 
Âu. Phần lớn những nghệ sĩ Tây phương đều sáng tác riêng rẽ, đa số các tác phẩm 
nghệ thuật đều là những công trình cá nhân nhưng người Tây Tạng thì không như 
vậy. Khi muốn hoàn thành một tác phẩm vĩ đại, họ tụ họp nhiều người, đa số là 
những vị Lạt Ma dầy công phu tu hành để làm việc đó. Những người này sẽ thiền 
định, tập trung tư tưởng vào các tác phẩm mà họ sẽ hoàn tất, có thể một vị trưởng lão 
sẽ đưa ra quan niệm về hình thức hay đề tài của bức tranh như vẽ lại sự tích của đức 
Phật chăng hạn, để những người khác suy ngẫm. Khi khởi công, mọi người đều tự 
động vẽ một phân của bức tranh. Vì tâm ý họ đã tương thông nên họ không cần phải 


phân công, chia việc hay đưa ra những đường nét phác họa chung nữa mà tự động 


hoàn tất những phần riêng để ráp nối vào một công trình chung. Vì họ đều nhập định 
(samadhn), trì tụng thần chú, những cử chỉ của họ đều là những ân quyết nên nét vẽ 
của họ giống nhau vô cùng, không thấy mấy ai có thể phân biệt. Nói tóm lại, họ 
không hành động như những cá nhân riêng rẽ mà tất cả đều là một khối chung. Tôi 
đã sống trong một trạng thái gần như bị “thôi miên” bởi những đường nét sắc sảo 


tuyệt vời này. 


Ngày này qua ngày khác, tôi say mê công việc bất kê thời tiết giá lạnh, bất kế ngày 
đêm và chỉ tiêu thụ một số lương thực tối thiêu. Nhưng rồi thời tiết trở nên khắt khe 
hơn, những luồng gió lạnh từ bên ngoài thối vào làm đông cứng những lọ mực, tay 
tôi trở nên tê cứng mỗi khi giơ ra chạm vào những vách tường lạnh buốt. Chúng tôi 
phải đặt những lọ mực dưới chiếc lò sưởi duy nhất đốt bằng phân khô nhưng nó cũng 
không chịu nỗi, chỉ vài nét bút mức đã đông đặc lại ngay. Vì bức tranh qúa lớn, 
chúng tôi phải dùng những chiếc thang dải leo lên sát nóc nhà để tô lại, và càng gần 
nóc nhà khí hậu càng lạnh buốt không thẻ chịu nồi. Cứ sai vài nét họa, tôi lại phải leo 


xuống đi qua đi lại một lúc cho máu lưu chuyền đều. 


LIi GotamI cũng gặp khó khăn trong việc chụp lại những hình ảnh trong chùa. Vì ánh 
sáng tại đây không được phân phối đều, thiếu những ngọn đèn rọi sáng nên mặc dù là 
một hội viên nối tiếng của hội nhiếp ảnh Hoàng gia, Li Gotami cũng đành bó tay. Khi 
đó phim ảnh chưa được tối tân như ngày nay, chụp một tấm ảnh bằng chiếc máy 
Kadak số 1 series 3 vừa nặng nền vừa mất công. Dưới ánh sáng lờ mờ của những 
ngọn đuốc, chúng tôi đã cố gắng làm những gì có thể làm vì mục đích của chúng tôi 
là ghi nhận một cách trung thực những chỉ tiết, đường nét của những tác phẩm này 
vào việc nghiên cứu chứ không phải để tạo ra những tấm ảnh nghệ thuât. Có tất cả 
hơn hai trăm bức tranh tại đây, bức nào cũng là một tuyệt phẩm được giữ gìn và bảo 
tồn từ nhiều thế ký trước. Chúng tôi làm việc ngày đêm vì một linh cảm rằng chúng 
tôi là những người cuối cùng từ bên ngòai được diễm phúc chiêm ngưỡng những tác 
phẩm tuyệt vời này. Trong tình trạng chính trị lúc đó, người Tây Tạng không cho 
phép bất cứ ai đột nhập lãnh thổ của họ chứ đừng nói đến việc vào những nơi thiêng 


liêng để họa lại những di tích nghệ thuật mà họ cho là tối linh này. 


Mặc dù tôi nghĩ sẽ có đủ thời giờ đề sưu tầm, họa lại những tác phẩm và tài liệu cất 
giữ nơi đây nhưng tôi vẫn phập phông lo sợ những bất trắc có thể xảy ra. Sự hiện 
diện cuả những người lạ mặt tại một đô thị bỏ hoang này có thÊ tạo nghi ngờ cho 


chính quyền địa phương. Biết đâu họ chăng cho rằng chúng tôi là gián điệp Hòa 


thượng cho Trung Hoa, hoặc những con buôn đến để khai quật mưu toan những điều 
gì mờ ám. Người Tây Tạng chấp nhận việc những di tích hủy hoại bởi thời gian 
không bao giờ chấp nhận việc người người lạ mặt bén mảng đến những nơi chốn 


thiêng liêng này. 


Điều lo sợ của tôi thành sự thật. Khoảng hai tuần sau khi chúng tôi đến đây thì một ni 
sư ở đâu xuất hiện. Về sau tôi biết vị này có họ hàng thân thích chi đó với viên quan 
địa phương. Vị ni sư lập tức chất vẫn chúng tôi về lý do mà dù giải thích cách nào bà 
ta cũng không thể hiểu. Bà đe dọa rằng nếu cũng tôi không lập tức rời khỏi nơi đây 
thì bà sẽ cho gọi quan quân trong vùng đến ngay. Mặc dù tôi đã đưa tất cả giấy tờ 
chứng minh nhưng bà vẫn khăng khăng cho rằng không ai có thể bảo đảm những triệt 


son trên tâm giây cũ nát đó là xác thực. 


Guge là một xứ rộng lớn, hoang vu cách xa với Lhassa nên dĩ nhiên”phép nước phải 
thua lệ làng”. Trước thái độ quyết liệt của vị nI sư, tôi bèn nghĩ đến Hòa thượng 
Tomo. Nếu ngài đã hướng dẫn tôi bước vào con đường đạo, đã giúp đỡ tôi vượt qua 
bao chướng ngại thì hắn ngài sẽ không từ chối lời cầu xin hiện nay của tôi. Tôi không 
tin vị ni sư sống tại một vùng hoang vu có thể biết tên Hòa thượng Tomo nhưng dù 
sao tôi cũng giải thích rằng tôi là đệ tử của Hòa thượng và đến đây chỉ với mục đích 
sưu tập những tài liệu mà thôi. Vừa nghe đến đó, nét mặt vị ni sư bỗng dịu hăn lại, bà 
ta đối thái độ: 


- Tôi đã nghe Hòa thượng Tomo thuyết pháp, đã có lần tôi ghé qua tu viện Dungkar. 


Tôi nhắc đến tên một số tăng sĩ tại Dungkar, vị ni sư vội vã hỏi thăm ngay về những 
người bà ta quen biết. Tôi yêu cầu Li Gotami đem ra những bức ảnh chụp tại Dungkar 
với các vị này như bằng chứng rằng chúng tôi đã từng tu tại đó. Vị ni sư gật đầu lia lịa, 
bà kế cho chúng tôi nghe về cuộc du hành đến Dungkar trước đó ít năm và vui vẻ mời 
chúng tô nếu có dịp ghé qua am thất của bà ta cách đó không xa. Khi đó tôi mới đưa ra 
pho tượng Phật mà Hòa thượng Tomo đã trao cho để đeo trên ngực. Vị ni cung kính 


vái lạy pho tượng rồi ngỏ ý xin lỗi đã làm rộn chúng tôi. 


Sau việc này chúng tôi tiếp tục công việc một cách gấp rút vì tôi linh cảm đây chỉ là 
một dấu hiệu rằng sẽ có những trở ngại khác. May thay, trong suốt mấy tuần lễ sau 
không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Vì Tholing không năm trên trục lộ giao thông 
chính nữa nên những đoàn khách thương chỉ ghé qua thung lũng Lanchen Khambab 


cách đây khoảng 150 đặm trên đường đi Lhassa chứ không mấy ai lặn lội vào tận 


miền này. Dù sao tôi vẫn hết sức cân thận mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. 
Tôi sợ rằng nếu có người nhìn thấy chúng tôi làm việc họ có thể lầm việc dán giấy 
lên những bức tranh Phật rồi lần theo những nét vẽ để tô lại. Đối với người Tây 
Tạng, việc đụng chạm đến những bảo vật có tính thiêng liêng như tranh ảnh, tượng 
Phật là một hành động vô cùng bắt kính. 


Một ngày đẹp trời, chúng tôi ghé ngang cung điện của vua xứ Guge, nơi cách đây 
nhiều thế kỷ, đạo sư Atisha đã đến truyền dạy Phật pháp và thuyết giảng về kinh Bát 
Nhã cho các vị tăng sĩ xứ này. Cách đó không xa là một ngôi chùa nhỏ mà Riichen 
Zangpo đã cho xây cất. Người ta kế răng ngôi chùa đã hoàn toàn sụp đồ từ lâu, không 
một bức tranh hay tượng Phật nào còn nguyên vẹn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn 
đến đó để văn cảnh và chụp hình kỷ niệm. Đúng như điều đã kể, chúng tôi chỉ thấy 
một cái nền bằng đá còn trơ lại, các vách tường đều sụp đồ từ lâu nên không một 
tranh ảnh, tài liệu gì còn sót lại. Tuy nhiên gần đó có một ngôi tháp cao tương đối 
nguyên vẹn, cửa vào ngôi tháp được khóa lại từ bên ngoài và ống khóa đã rỉ sét từ 
lâu. Tại sao người ta lại khóa nó lại như vậy? Chắc hắn nó phải chứa đựng một cái gì. 
Chúng tôi đi vòng quanh ngọn tháp và phát hiện một cửa số nhỏ. Tôi bèn trèo lên đó 
để nhìn vào trong. Tôi suýt nhây nhồm người lên khi nhìn thấy pho tượng không lồ 
của một hung thần đầu trâu mặt ngựa vô cùng dữ tợn: Yidam Yamankata (Thần 
chết). Mặc dù đã nhìn thấy nhiều pho tượng tương tự nhưng không tại đâu người ta 
có thể tạo ra những nét dữ dội, ghê gớm như pho tượng này. Không ai có thể nhìn nó 
mà về nhà không mắt ăn, mất ngủ. Khi nghe kế về pho tượng, Li Gotami nhất định 
đòi chụp ảnh cho kỳ được. 


- Đây là một cơ hội hiếm có. Rất ít ai được chứng kiến khuôn mặt vị thần này. Hầu như 


tại những nơi khác, người ta luôn luôn trùm lên mặt thân chêt một miêng vải dây. 


Trước khi tôi có dịp phản đối, Li đã nhanh nhẹ cậy luôn ô khóa cũ kỹ trước cửa. 
Chúng tôi đứng yên nhìn pho tượng to lớn sừng sững trước mặt. Toản thân pho tượng 
nửa người nửa thú này là một công trình điêu khắc vô cùng tinh xảo với những 
đường nét nổi bật trông rất sống động. Vì pho tượng không được trùm mặt như 
những pho tượng khác, tôi khám phá ra một khuôn mặt được khắc một cách lờ mờ 


trên trán pho tượng này và tôi nhận ra ngay khuôn mặt của bồ tát Văn Thù. 


Đối với người Tây Tạng, Yamankata tượng trưng cho hai trạng thái của con người. 


Con người có phần thân xác, bản năng, dục vọng không khác chi loài thú nhưng 


ngoài ra nó lại sở hữu một phần tinh thần đồng thể với những động lực thanh cao 
trong vũ trụ. Nếu con người để thể xác làm chủ thì những ham muốn sẽ phát sinh, họ 
hướng dẫn nó bằng phần tinh thần, con người sẽ quán triệt được những chân lý của 
vũ trụ và vươn lên cao hơn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cũng vì lý do đó mà 
khuôn mặt của Yamankata trông dữ dội như một con thú nhưng trên trán lại được 
khắc khuôn mặt của bồ tát Văn Thù tượng trưng chỉ trí tuệ. 


Chúng tôi vội vã chụp liền mấy bức rồi rời ngay ngọn tháp sau khi khóa cửa lại cần 
thận. May mắn thay, vừa hoàn tất việc này thì có tiếng chân người dồn dập. Một 
nhóm quân sĩ địa phương ở đâu xông đến, cầm đầu là một sĩ quan ăn mặc oai vệ. 
Trong thoáng giây, chúng tôi đã bị vây chặt. Viên sĩ quan (Dzonpon) hầm hầm nét 
mặt hỏi chúng tôi từ đâu đến và làm gì ở đây. Sau khi xem xét kỹ lưỡng giấy tờ 


thông hành có đóng triện của chính quyền Lhassa, ông ta lắc đầu; 

- Tôi phải phối kiểm việc này với chính quyền trung ương vì tôi không biết giấy tờ 
này là thật hay giả. Tôi sẽ cho người thông báo về Lhassa và nếu các ông sử dụng 
giấy tờ giả thì các ông sẽ biết... 

Nhưng như vậy sẽ mất khoảng bao lâu? 


Thường chỉ mất hai đến ba tháng, nhưng cũng có thể lâu hơn vì đã vào mùa đông, 


đường xá không thuận tiện như trước. 


- Như vậy cũng được, chúng tôi sẽ chờ đợi tại đây cho đến khi các ông phối kiểm 
giấy tỜ. 


- Theo giấy tờ này thì các ông được phép nghiên cứu những tu viện xây cất bởi đại sư 
Rinchen Sangpo, nhưng tu viện Taparang không phải do đại sư Sanggpo xây cất và 
các ông đã vi phạm điều này. 

Tôi ngạc nhiên kêu lên: 

- nhưng theo tải liệu thì chính tay đại sư Zanggpo xây cất Tsaparang, ông đã soạn 
thảo rất nhiều kinh điển tại nơi này kia mà. 


- Các ông dựa vào đâu mà nói như vậy? 


Tôi biết ngay viên sĩ quan này đang dồn tôi vào bẫy trừ khi chứng minh được rằng 
Tsaparang được xây cất bởi đại sư Zanggpo, họ có thể trục xuất chúng tôi khỏi nơi 


đây tức khắc. Lúc đó tôi không mang theo cuôn sử liệu vê những triêu đại vua chúa 


miên Guage, cuôn sách này đê cập rât rõ vê công trình phục hưng Phật giáo của đại 


sư Zangøpo. Tôi bèn đánh nước liều: 
- Chính cuốn Dep ther sgon po của học giả Zon nud Pal Idan cũng nói rõ điều này. 


Zon Nud Pal Idan là một học giả nổi tiếng rất được kính trọng tại Tây Tạng. Điều 


này khiên viên sĩ quan khưng lại. ông trâm ngâm một lúc rôi ngân ngại: 


- Vậy ư? Tôi cân nghiên cứu lại việc này. Thôi được tôi cho phép các ông tạm trú đê 
nghiên cứu tài liệu trong khuôn viên chùa Tsaparang nhưng câm các ông không được 


ra phía sau núi. 


Câu nói vô tình này làm tôi giật mình. Khi chúng tôi theo Lạt Ma Phiyang trở về lều 
thì gặp ngay quan Thống đốc tỉnh Rudok và đoàn tùy tùng đi tới. Đây là một võ quan 
to lớn, vạm vỡ có giọng nói rỗn rang như tiếng chuông đồng. Ông tỏ ra tò mò về việc 
du hành của chúng tôi nhưng ông còn tò mò hơn nữa khi nghe kế về đời sống tại 
những xứ khác. Khi Li Gotami đưa ra những tắm ảnh chụp được trên đường du hành 
thì ông tỏ ra vô cùng thích thú và đặc biệt chú ý đến những tắm ảnh chụp các thiếu 
nữ Tây Tạng trong những bộ y phục cô truyền. Ông nhất định đòi giữ một ít tâm kỷ 
niệm. Li Goatami phải giải thích rằng những tắm ảnh đó đều là tài liệu khảo cứu chứ 


không phải những bức ảnh sưu tập dành cho đàn ông chuyền tay nhau xem. 


Sáng hôm sau, Lạt Ma Phiyang đến từ giã chúng tôi để lên đường. Tuy chỉ mới quen 
biết vị tăng sĩ này một thời gian ngắn nhưng chúng tôi rất có cảm tình và chỉ muốn 
được gần gũi, học hỏi thêm với ông ta. Chúng tôi đưa tặng Lạt Ma Phiyang một tắm 
ảnh chụp pho tượng Phật tại chùa Sarnath làm kỷ niệm nhưng ngài từ chối, nói rằng 
ngài luôn luôn giữ những bức ảnh đó cho tài liệu nghiên cứu sau này. Thật khó mà 
diễn tả được cảm giác bịn rịn của chúng tôi khi từ biệt Lạt Ma Phiyang. Không bao 
giờ tôi ngờ sẽ có địp gặp lại ngài một lần nữa tại Poo, một làng nhỏ gần biên giới Ấn 


Tạng. 


Sau khi từ giã Lạt Ma Phiyang, chúng tôi vội vã bắt tay ngay vào công việc còn đở 
dang. Hơn lúc nào hết, chúng tôi ý thức rằng mình đang chạy đua với thời gian. Bất 
cứ lúc nào công việc nghiên cứu, sưu tầm cũng có thể bị ngăn trở và chúng tôi có thể 


bị trục xuất khỏi nơi đây nếu chính quyền địa phương nghi ngờ một điều gì. 


Chúng tôi thức dậy khi tia sáng đầu tiên vừa ló dạng trên nền trời và tiếp tục cho đến 


tận khuya. Nhiệt độ mỗi ngày một lạnh hơn trước, những lọ mực, những chai nước 


đều đông thành đá dù đã được sưởi bằng những ngọn nến nhỏ. Khi trời trở lạnh 
những người chăn dê bắt đầu di chuyển đến những thung lũng ấm áp kín đáo hơn, 
nguồn tiếp tế lương thực của chúng tôi vì thế bắt đầu cạn dần. Khi trước chúng tôi 
còn mua được sữa dê và bột mì, nhưng về sau khi người chăn dê cuối cùng đã ra đi 
thì miền này thực sự trở thành một thành phố bỏ hoang. Chúng tôi không nâu nướng 
øì nữa, ăn uống thật giản dị để tiết kiệm lượng thực vả để tranh thủ thời gian. Điều 
chúng tôi lo sợ đã xảy ra. Khoảng giữa tháng 12, một nhóm quân sĩ võ trang kéo đến, 
cầm đầu là một gã chột mắt, cử chỉ vô cùng hung hăng. Gã này cho biết việc phối 
kiểm với chính quyên trung ương tại Lhassa chưa có kết quả nhưng viên sĩ quan chỉ 
huy miền này không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ông được lệnh phải đi kinh lý 
đèo Skipi và không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra khi ông vắng mặt nên ông tự ý 
quyết định rằng chúng tôi phải rời khỏi Tsaparang ngay. Đề chắc ăn, ông còn hạ lệnh 
cho quân sĩ niêm phong chặt chẽ chánh điện ngôi chùa để không ai có thể ra vào nơi 


đây nữa. 


Vì công việc còn đở dang, tôi thảo ngay một lá thư trình bày tự sự và yêu cầu vị này 
nên xét lại, dĩ nhiên tôi không hy vọng gì ở lá thư này nhưng mục đích của chúng tôi 


là kéo dài thời giờ chừng nào hay chừng đó... 


Tôi lách qua lách lại trong khe hở đó được một lúc thì thấy hình như nó dẫn lên cao 
hơn thì phải nhưng tôi không có thì giờ suy nghĩ nữa, tôi tiếp tục chuồi người lên 
phía trước như bị một sức mạnh nào đó lôi cuốn. Sau một lúc khá lâu mò mẫm trong 
vách đá tối om, tôi nhìn thấy một tia sáng chói lọi trước mặt. Chỉ vài bước tôi đã chui 
ra khỏi hốc đá và thấy mình đang đứng trên đỉnh Tsaparang. Từ chỗ đứng tôi có thể 
nhìn thấy toàn xứ Tholing phía dưới, cả đỉnh Khabab phủ đầy tuyết trăng nổi bật trên 


nên trời xanh biêc. 


Tôi đứng yên, tim đập rộn ràng, không biết vì mệt hay vì cảm động. Chính tại đây 
nhiều thế kỷ trước, đại sư Rinchen Zanggpo đã dựng một am thất nhỏ và bắt đầu việc 
phiên dịch các kinh điển mang từ Ấn Độ về. Chính tại chốn này, Phật giáo đã du 
nhập trở lại Tây Tạng sau một thời gian dài bị cắm đoán. Làm sao người ta có thể 
diễn tả được cái cảm giác tuyệt vời khi được hiện diện tại một chốn linh thiêng như 
vậy. Đỉnh núi không lớn lắm nhưng chung quanh có rất nhiều tảng đá khá lớn nhô 
cao lên như để che chở, và đến lúc đó tôi mới nhận ra Tsaparang không phải là một 
đỉnh núi tầm thường mà chính là một tràng Mandala vô cùng linh thiêng được sắp 


xếp thành một bông hoa sen nhiều cánh. Những tảng đá không lồ bao quanh đỉnh núi 


chính là những cánh hoa sen và đỉnh núi chính là trung tâm điêm của đàn tràng với 


những sự phôi hợp của màu sắc thiên nhiên vô cùng khéo léo. 


Một sự an tĩnh lạ lùng không thể diễn tả bao trùm khắp không gian, tuy tôi vẫn đứng 
yên nhìn ngăm phong cảnh chung quanh nhưng tôi ý thức rằng cả không gian lẫn thời 
gian đều tan biến vào một thực tại vĩnh cửu. Ánh mặt trời phản chiếu vào những tảng 
đá như cánh hoa sen tạo thành những luồng ánh sáng lung linh huyền ảo, khắp thân 
thể tôi run lên bởi một cảm giác tê tê nhưng đang thâm nhuần một luông từ điện ở 
đâu rót vào. Chính giữa đỉnh núi hay trung tâm đàn tràng Mandala này là một am thất 
nhỏ còn nguyên vẹn. Thì ra những lời đồn đại đã không đúng. Cái am mà đại sư 


Rinchen Zangpo tự tay dựng lên vẫn còn nguyên. 


Tôi đây nhẹ cánh cửa gỗ vừa dầy vừa nặng, ánh sáng tràn vào căn phòng làm tôi 
bỗng thấy chói mắt bởi những hình ảnh lạ lùng chạm trô khắp nơi trên vách. Tôi biết 
ngay rằng mình đang đứng trong căn phòng mà trước đây nhiều thế ký, đại sư 
Zangpo đã dùng để phiên dịch những bộ kinh điển qúy nhất mang từ Ấn Độ qua. 
Nhưng tôi còn ý thức được răng đây không phải là một căn phòng bình thường mà nó 
chính là một trong những nơi chốn linh thiêng nhất mà người Tây Tạng gọi là “Dpal 
Hkhor Dem Chog”, nơi những bậc tu chứng được làm lễ điểm đạo (Initiation 


chambser). 


Khi đó tôi mới ý thức rằng chính Hòa thượng Tomo đã hướng dẫn tôi đến đây, diệu 
âm quen thuộc mà tôi nghe văng văng đâu đây chính là âm thanh những bài thần chú 
khâu truyền mà ngài đã chỉ dạy cho tôi. Nhờ trì tụng những bài này mà tôi mới giao 
cảm được với những rung động linh thiêng phát ra quanh đây và chính sự giao cảm 
đã ứng hiện để giúp tôi nhìn thấy kẽ đá nhỏ, tìm được lối đi bí mật dẫn lên đỉnh đôi 
Tsaparang. Ý thức được điều này tô bỗng thấy ngây ngất, choáng váng trong một 
cảm giác lâng lâng kỳ lạ. ...Tôi nhìn thấy dưới chân núi có những bóng người đang 
di chuyển, tôi nhận ra Li Gotami và một nhóm quân sĩ đang đi qua đi lại, có lẽ họ 


đang tìm tôi. 


Chiều hôm đó, sau khi đưa tiền cho nhóm quân sĩ đi mua thực phẩm tại một thung 
lũng gần đó, chúng tôi trở lại đỉnh núi với chiếc máy ảnh và tất cả số phim dự trữ. 
Chúng tôi mở tung cánh cửa gỗ đề ánh sáng bên ngoài tràn vào. Dĩ nhiên chúng tôi 
không thê chụp hết được mọi hình ảnh nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể 


làm... (Ghi chú của tác giả: Những bức ảnh này hiện được lưu trữ tại thư viện 


Dharamsala và Đông kinh, Giáo sư Ôno, một học giả nôi tiếng của Nhật đã khởi sự 


nghiên cứu những lời chú giải kinh điển bằng tranh ảnh này từ nhiều năm). 


Ngày hôm sau chúng toi rời Tsaparang, gã chột mắt nhất định bắt chúng tôi phải vượt 
qua rặng Himachal Pradesh vào giữa mùa đông. Có lẽ hắn định đưa chúng tôi đến 
một chốn hoang vu nào đó rồi bỏ mặc cho chúng tôi muốn ra sao thì ra. Hắn nói rằng 
các đường đèo đều phủ đây tuyết nên chỉ có cách đi quanh co men theo những rãnh 
núi sâu đó mà thôi. Chúng tôi đã học một bài học vô cùng đắt giá khi vượt qua những 
rãnh núi sâu đến đây và dĩ nhiên không muốn phải học lại bài học đó nữa. Một lần 
nữa, tôi ý thức được rằng đã có những sự thu xếp huyền bí nào đó khiến chúng tôi 
gặp hai người hướng đạo kém cỏi trên chuyến du hành đến đây để chúng tôi có kinh 
nghiệm hơn. Tôi cương quyết đòi đi theo những con đường chính, những con đường 
mà các đoàn khách thương vẫn sử dụng. Sau một hồi bàn cãi rất lâu, gã chột mắt 
đành chấp nhận nhưng vẫn hăm he răng nếu gặp bão tuyết thì sẽ bỏ mặc chúng tôi 


đương đâu với mưa bão. 


Nếu Tsaparang vào tháng chạp đã lạnh nhiều thì vượt qua những ngọn đèo cao còn 
lạnh hơn nhiều nữa. Chiếc hàn thử biểu mang theo đã hư hỏng từ lâu nên tôi không 
thể đo lường một cách chính xác, nhưng tôi ước đoán nhiệt độ trung bình mỗi ngày 
vào khoảng 20 đến 30 độ dưới Zêrô độ bách phân. Chiếc lều vải của chúng tôi đông 
cứng thành đá gần như không thể căng lên được nữa. Mặc dù đã mặc nhiều lớp áo 
dầy nhưng chân tay chúng tôi đều bị sưng phông lên vì lạnh, mỗi cử động đều đem 
lại sự đau đớn vô cùng. May thay dọc đường đèo có nhiều làng mạc nhỏ nên chúng 
tôi đã tận dụng mọi cơ hội đề có thể được ngủ dưới một mái nhà bên cạnh lò sưởi âm 
áp. Mỗi khi ghé qua những làng mạc, nhóm quân sĩ hộ tốn thường đánh bạc, uống 
rượu và say li bì nên tôi phải mướn thêm một người hướng đạo cho chắc. Người 
hướng đạo tên Sherab này là một thanh niên khoẻ mạnh, thông thạo đường lối, nhiều 


kinh nghiệm và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. 


Vì tuyết phủ đã kín ngọn đẻo trên đỉnh Khabab, chúng tôi đành phải lặn lội qua một 
khe núi hẹp. Thực ra đó chính là một con sông nhỏ nước chảy xiết nhưng nhiệt độ 
mùa đông đã biến nó thành một con đường bằng phẳng như gương vô cùng trơn 
trượt. Dĩ nhiên lừa ngựa không thể đi trên băng đá nên chúng tôi phải mướn người 
khuân vác hành lý. Nhóm quân sĩ hộ tống rất ngại phải đi trên dòng sông đóng băng 
này vì nếu băng vỡ thì đoàn người chỉ có nước chết. Không ai có thể bơi lội gì trong 


làn nước lạnh giá được. Sau một hôi bàn luận sôi nôi, tên chỉ huy chột mặt ra lệnh 


cho đám quân sĩ quay về để mặc chúng tôi và nhóm phu dưới sự chỉ huy của Sherab 
mạo hiểm tiếp tục cuộc hành trình. Việc di chuyên trên “tâm gương phẳng” này đòi 
hỏi một sự cố gắng liên tục, chỉ một xảy chân người ta có thể trượt ngã ngay và biết 
đâu sự va chạm đó có thê làm băng vỡ lôi cuốn theo nhiều người khác. Hằng đêm 
chúng tôi tìm lên những tảng đá lớn nhô ra hai bên bờ sông để dựng trại. Vì nằm 


dưới một độ sâu tương đối kín gió nên khí hậu dễ chịu hơn được một chút. 


Cứ thế, chúng tôi tiếp tục men theo dòng sông đóng bằng này để đi ra phía ngoài. 
Hầu hết những dòng sông, suối tại đây đều đồ vào những dòng sông lớn và chảy vào 
đồng bằng xứ Ấn nên chúng tôi cứ men theo dòng nước mà đi. Nhóm phu khuân vác 
hành lý của chúng tôi đều xuất thân từ những làng mạc nằm trên cao, họ quen chịu 
đựng thời tiết giá lạnh nên nhiệt độ “m áp” của thung lũng khiến họ trở nên vui vẻ, 
hăng hái hơn. Đây cũng là dịp để họ du lịch xuống miền thấp. Vì ở trên độ cao, cây 
cối gần như không mọc được nên rất ít người được nhìn thấy rừng cây, họ reo vui vẻ 
như trẻ con được quà. Họ dẫn ngay một cây lớn làm củi, đốt một đồng lửa to rồi quây 
quần quanh đó ca hát thâu đêm. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như chuyến đi này, 
một phần vì điều ao ước đã hoản tất, phần nữa vì Sherab là một người hướng đạo 


g1ỏ1, chỉ huy nhóm phu khuân vác một cách hữu hiệu. 


Sau hai tuần lễ đi dọc theo bờ sông, chúng tôi đến làng Tyak. Đây chính là quê 
hương của đại sư Rinchen Zangpo, người đã qua Ấn Độ thỉnh kinh và phiên dịch 
những bộ kinh điển quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi nghỉ ngơi ít hôm, 
chúng tôi mua thêm lừa, ngựa và đi theo đường chính đến Poo, một làng nhỏ nằm sát 


biên giới. 
-—-OoÔO--- 


Phần 12 - Đường đến Poo 


Theo tài liệu địa dư thì Poo nằm trên ranh giới giữa hai nước Ấn Tạng, một nửa làng 
thuộc Tây Tạng và nửa bên kia thuộc Ân Độ nhưng đa số dân làng đều là người Tây 
Tạng, mặc dù chính quyền Ấn Độ có đặt một trạm bưu điện tại đây. Từ Poo, chúng 
tôi còn phải đi thêm khoảng ba tuần lễ nữa mới đến Sila, một đô thị nằm trên trục 


giao thông chính của xứ Ấn. 


Trong thời gian ghé qua Poo, chúng tôi làm quen với Namgyang, một vị tộc trưởng 


có thế lực trong làng. Chúng tôi quen ông này trong một trường hợp khá hãn hữu. 


Lúc đó, số tiền mang theo đã cạn sạch, chúng tôi không thể trả lương hay mua thực 
phẩm cho đám phu được nữa. Tôi yêu cầu họ theo tôi đến Sila, tại đây tôi có thể đánh 
điện về Tích Lan yêu cầu tu viện chuyên tiền lên, nhưng nhóm người phu Tây Tạng 
nhất định không chịu. Không phải họ không tin chúng tôi nhưng vì họ đều là những 
người quen sống trên độ cao, thân thể họ thích hợp với thời tiết, khí hậu của rặng 
Tuyết Sơn. Khi xuống miền thấp, thân thể họ không thích ứng được với sự thay đổi 
đột ngột này. Nếu không cần thận, họ có thê hộc máu ra chết bất ngờ, do đó những 
người phu chỉ chịu đi đến Poo là chặng chót mà thôi. Cuộc bàn cãi, mặc cả của chúng 
tôi chưa đi đến đâu thì một ông lão tóc bạc phơ ở đâu bước đến. Sau khi cung kính 
vái vái chào tôi, ông thong thả bày tỏ ý kiến: “Tôi vô tình nghe được rằng ngài đang 
thiếu tiền bạc, tôi sẵn sàng giúp đỡ để ngài có thẻ trả chi phí cho nhóm người này. 
Tôi hiểu lý do chính đáng của họ, tôi sống tại đây nên rất biết chuyện này. Không 
một người miền thượng du nào dám mạo hiểm đi xuống đồng băng xứ Ấn. Xin phép 
ngài cho tôi trả giùm số tiền này và khi nào muốn trả lại tôi, ngài cứ việc gửi qua bưu 
điện. Cứ ba tháng người phu trạm lại ghé đây đưa thư một lần. Tôi vẫn thường gửi 


ông ta tiên đê mua giùm các sản phâm xứ Ân”. 


Namgyang mời tôi ghé qua nhà để gia đình ông có thê đãi chúng tôi một bữa cơm. 
Trong nhà Namsgyang có một phòng thờ rộng rãi. Ngoài các pho tượng Phật, Bồ Tát, 
ông còn để một pho tượng Padmasambhava, vị tổ Mật tông, tại một nơi rất trang 
nghiêm. Đối với đa số dân Tây Tạng, Padmasambhava chính là đức Phật Thích Ca đá 
hóa thân lại đề truyền bá Phật giáo nơi đây. Lòng kính ngưỡng của dân Tây Tạng đối 
với vị tô này hết sức đặc biết. Đối với họ, ngài luôn luôn hiện diện khắp nơi để che 
chở, chữa bệnh và mang lại các điều lành cho họ. Bất cứ một điều gì tốt đẹp cũng đều 
do Padmasambhava làm. Một hôm sau cơn bão tuyết, cảnh vật chung quanh vô cùng 
yên tĩnh bỗng có tiếng chim hót ở đâu vang lại. Namgyang lắng nghe rồi kêu lên: 
“Chính ngài đó, ngài đã trở lại và báo cho chúng ta biết rằng ngày mai sẽ là một ngày 
đẹp trời”. Truyền thuyết về Padmasambhava thường được truyền tụng khắp nơi, 
nhưng không tại đâu nó được nói đến thường xuyên như tại các làng mạc nhỏ bé, hẻo 
lánh trong rặng Tuyết Sơn. Người ta nói một cách hùng hồn về vị tổ này như ngài 
vẫn còn sông, đang đi thuyết pháp độ sanh. Họ nói đến ngài với sự tin tưởng vững 
chắc răng một ngày nào đó ngài sẽ xuất hiện tại đây, đi vào làng thuyết pháp, chữa 


bệnh, chỉ bảo cho mọi người tu hành, làm lành lánh dữ. 


Tôi được một nhà truyền giáo người Âu kể răng ông đã đến những làng mạc Tây 
Tạng thuyết giảng cho dân chúng nơi đây về lòng bác ái, hy sinh cao cả của đức 
Christ, đã chịu tội thay cho nhân loại, đã phục sinh sau khi bị đóng định trên thập giá, 
đã chữa bệnh cho mọi người, làm kẻ điếc được nghe, kẻ mù được sáng. Vừa nghe 
đến đây dân làng đồng thanh kêu lên: “Đúng rồi, vậy là ngài đấy, ngài đã trở lại”. Tò 
mò vị giáo sư hỏi lại: “Nhưng “ngài” đây là ai vậy?” Mọi người đồng thanh trả lời: 


“Còn ai vào đây nữa? Padmasambhava chứ ai!” 


Đối với người Tây Tạng, Padmasambhava và đức Christ không có gì khác và chính 
là một người. Vị giáo sĩ đã giảng giải đủ mọi thứ nhưng không sao thuyết phục được 
họ. không phải vì họ không tin những điều ông giảng giải nhưng họ không thấy có sự 
khác biệt gì giữa giáo lý của đức Phật Thích Ca được thể hiện qua những lời giảng 


dạy của Padmasambhava. Sau cùng nhà truyền giáo đành bỏ về Ân Độ. 


Người Tây Tạng là một dân tộc đặc biệt rất nhạy cảm với những hiện tượng siêu linh. 
Chúng tôi đã nghe kể nhiều câu chuyện mà thoạt nghe một người Âu sẽ bác bỏ hay 
kết luận ngay rằng đó là những chuyện huyền hoặc, mê tín dị đoan. Họ nói đến việc 
tiếp xúc với người chết như một sự việc thông thường, như một người Âu sử dụng 
điện thoại hoặc nói chuyện với người ở xa. Họ nói đến những cảnh giới bên kia cửa 
tử như một nơi chốn địa dư nào đó, hiển nhiên cũng giống như một người Âu đi du 
lịch qua xứ nào đó rồi về lạivề những điều đã được tiên tri, những câu sắm ký, 
những lý luận dựa trên niên lịch thiên văn cố truyền một cách rõ rệt có đầu đuôi 


mạch lạc như một người Âu nói về những chuyện khoa học giả tưởng. 


Trong khi đàm đạo, Namgyang kế cho chúng tôi nghe về những “vị thần” cư ngụ ở 
đầu làng trên một cô thụ. Đó là một cây thông thuộc giống cedar rất lớn, thân to bằng 
sáu người ôm. Trên độ cao khoảng 9000 bộ của làng Poo này, rất ít cây cỏ nào có thể 
sống được, việc cô thụ sừng sững ở đầu làng là một hình ảnh lạ lùng, hiếm có. 
Namgyang cho biết dân chúng trong làng phải đi rất xa để đồn củi, đa số mọi nhà đều 
dùng phân khô đề đốt. Tuy thế, không ai dám đụng đến gốc cổ thụ kia vì đó là nơi 
các “ngài” cư ngụ. Ông ta nói bằng một giọng kính cần, pha chút sợ hãi. Chúng tôi 
nửa tin nửa ngờ nhưng không muốn hỏi thêm vì chất vấn một người trưởng tộc đầy 
uy tín như Namgyang có thể là điều bất kính. Dù sao câu hỏi vẫn lần quần trong trí 


chúng tôi, cho đên một hôm... 


Sáng hôm đó Namgyang cho chúng tôi biết rằng hôm qua ông nằm mộng thấy một 
cầu vồng rực sáng nơi căn lều chúng tôi. theo ông thì chúng tôi sẽ gặp một quý nhân 
trong ngày hôm đó. Dĩ nhiên tôi không tin gì về những lời tiên đoán vu vơ này nhưng 
lạ lùng thay, khi vừa trở về lều thì chúng tôi nhìn thấy một vị Lạt Ma quân áo cũ kỹ, 
từ xa chống gậy đi tới. Chúng tôi bật lên tiếng reo mừng vì nhận ra ngài không phải 
ai xa lạ mà chính là Lạt Ma Phiyang, người chúng tôi quen biết tại Tsaparang. 


Thật khó có thể diễn tả được cảm giác sung sướng của chúng tôi khi gặp Lạt Ma 
Phiyang. Không biết ngài có đoán trước rằng sẽ gặp lại chúng tôi hay không nhưng 
chắc chắn ngài đọc rõ được ý tưởng thầm kín của tôi. Vừa chào hỏi xã giao xong, 


ngài nói luôn: 


- Các ông vẫn muốn có dịp học hỏi thêm về Mật tông với tôi phải không? Được lắm, 


nêu có thê giúp được điêu øì thì tôi xin săn sàng. 
Ngài mỉm cười quay qua bên tôi: 


- Vì ông bạn đã được thụ giáo với những vị thầy nổi tiếng của phái Kargyupa và 


Gelugpa rồi nên tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn thêm về truyền thống của phái Nyingmapa. 


Tại sao Lạt Ma Phiyang lại biết như thế? Từ trước đến nay ngài không bao giờ hỏi tôi 
đã tu học với ai kia mà! Tôi chưa kịp lên tiếng bày tỏ sự thắc mắc này thì ngài đã 
thản nhiên ngồi ngay xuống đất, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống bên cạnh và bắt 
đầu giảng giải cho chúng tôi về những tỉnh tuý của phái Nyingmapa (Cổ mật) vận 
được truyền đạy tại tu viện Sakya: 


- Đức Phật, trên cương vị con người đã dạy cho con người phương pháp làm thế 
nào để trở thành một con người trọn vẹn. Nguyên lý chính của nó là sự phát 
triển của tri thức và trí tuệ, chủ đích là sự kiện toàn nhân cách con người. 
Chúng sinh vì thiếu ý thức nên cứ chìm đắm mãi trong vòng sinh tử luân hồi 
cho đến khi nào họ biết cách thể hiện được đời sống lý tưởng, nghĩa là không 
gây ra những điều kiện thọ sinh, đạt đến sự tự do toàn vẹn, không còn lệ thuộc 
vào một nhân duyên gì nữa thì họ sẽ đạt được trạng thái Niết Bàn. Niết Bàn 
chính là sự diệt vong của thể xác con người và tận diệt mọi điều kiện sinh tử... 


Từ đó mỗi ngày chúng tôi đều đến lều của Lạt Ma Phiyang học hỏi về giáo lý khẩu 
truyền của phái Nyingmapa, nhờ thế chúng tôi hiểu biết thêm những điều mà vị tổ 
Mật tông Padmasambhava đã truyền dạy. Đa số các học giả người Âu thường chỉ dựa 
trên các tài liệu sách vở giới hạn, đã hiểu lầm về Phật giáo Tây Tạng. Nhiều người đã 
tưởng học được khóa Mật tại Tây Tạng với những môn phái Mật tông của Ấn giáo. 
Đây là một ngộ nhận hết sức lớn lao và đáng tiếc. Mật tông của Phật giáo hoàn toàn 
khác hắn Mật tông của Ấn giáo. Tuy cả hai đều sử dụng những phương tiện giống 
nhau như thần chú, phương pháp luyện luồng hỏa hầu (Kundalini) nhưng mục đích 
và cứu cánh thì hoàn toàn khác hắn nhau. Một bên chủ trương khai mở trí tuệ để 
hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi trong khi một bên chỉ chú trọng đến việc phát triển 
những quyền năng nội tại để đạt đến trạng thái tuyệt đối (Brahman). Một bên tìm 
cách quên mình (vô ngã) và một bên tìm cách phát triển bản ngã của chính mình (hữu 
ngã). Vì phạm vi giới hạn của cuốn sách này nên tôi không thể đi sâu vào chi tiết 


nhưng tôi đã chú giải rất kỹ điều này trong cuốn Foundations of Tibetian Mysticism. 


Lạt Ma Phiyang là vị thầy Tây Tạng cuối cùng của chúng tôi trong chuyến du hành 
qua xứ tuyết. Chính nhờ ngài mà chúng tôi ý thức và kinh nghiệm được sự toàn vẹn 
của truyền thông Mật tông. Người ta có thể phân chia ra nhiều môn phái, nhiều chủ 
trương, lý thuyết khác nhau như các bậc học giả người Âu đã làm nhưng họ không 
thể hiểu được sự toàn vẹn nối tiếp của truyền thông Mật tông vốn xây dựng trên sự 
truyền khâu giữa thầy trò, chứ không xây dựng trên những hình tướng bên ngoài. Các 
bậc tổ Mật tông như Atisha, Tsong Khappa, Milarepa. Marpa không hề phân biệt 
tông phái. Họ không hè chỉ trích các truyền thông khác mà luôn luôn dạy dỗ học trò 
phải cố găng đạt đến trạng thái tâm vô phân biệt, không còn tìm thấy sự biệt giữa 
mình và thế gian, giữa mình và ngoại giới, giữa truyền thống và chủ trương khác vì 
tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. 


Sự hiện diện của Lạt Ma Phiyang tại Poo được đồn đại khắp làng. Gần như lúc nảo 
cũng có người kéo đến làm lễ, xin được cúng dường và sau cùng Namgyang đại diện 


cho dân làng xin ngài làm lễ ban phép lành cho cả làng (Tsewang). 


Đề chuẩn bị cho nghi lễ này, Lạt Ma Phiyang đã phải tĩnh tu ít hôm. Dĩ nhiên chúng 
tôi tiếc đã mắt đi chút thời giờ quý báu học hỏi thêm với ngài nhưng chúng tôi cũng 
vui vẻ phụ giúp dân làng trang hoàng và thiết lập một đàn tràng trên mảnh sân trước 


nhà Namgyang. 


Đến giờ hành lễ, Lạt Ma Phiyang oai nghiêm xuất hiện trong bộ y phục đặc biệt dành 
riêng cho các nghi lễ. Không aI có thể nhận ra vị Lạt Ma già trong bộ quần áo rách 
mướp khi trước nữa. Tiếng chuông trống đồng loạt nồi lên, âm thanh của những bài 
thần chú vang rên. Lạt Ma Phiyang khởi sự các nghi thức một cách trang nghiêm, 
kính cần. 


Đã từ lâu chúng tôi nhận thức sự quan trọng của các nghỉ thức hành lễ. Việc 
thực hành những nghỉ thức này phải phát xuất từ nội tâm, từ sự tha thiết của 
người chủ lễ, từ sự chân thành của những người tham dự thì mới được cảm ứng. 
Người ta không thể hành lễ một cách cấu thả, hành động như những cái máy mà 
mong đạt được kết quả gì. Bắt cứ nghỉ lỄ nào cũng đòi hỏi một sự chí tâm chí 
thành, kính cẩn trang nghiêm vì nghỉ lễ là sự nối liền tâm thức những người hành 
lễ với những động lực thiêng liêng. Chỉ có đức tin và lòng chân thành mới có thể 
đem lại sự cảm ứng. Tôi xin lẫy một thí dụ khoa học cho dễ hiểu: Những động lực 
thiên nhiên có thể ví như luồng điện, đức tin là dây dẫn điện và lòng chân thành chính 
là một cái bóng đèn. Muốn có ánh sáng thì phải có điện, có dây điện và có bóng đèn. 
Thiếu một trong ba thứ đó thì không thể có ánh sáng được. Tôi đã chứng kiến những 
phẩm vật được dâng cúng và các tín đồ vừa hành lễ vừa nói chuyện ồn ào, không chú 
tâm gì đến việc họ đang làm. Dĩ nhiên hoạt cảnh không khác gì một cái chợ đó chắc 


chắn không thê đem lại kết quả gì hết. 


Lạt Ma Phiyang mang ra một bát đựng những dược liệu bào chế bằng rễ cây tán nhỏ 
như bột. Ngài châm một cây nhang rồi thong thả đặt vào bát đựng dược liệu đó. 
Dược liệu bắt lửa bùng cháy. Lạt Ma Phiyang vén tay áo bốc những dược liệu đó 
ném xuống đám đông trước mặt. Những tàn lửa loang loáng như liếm cả vào mọi 
người, dĩ nhiên nó không gây thương tốn cho một ai. Đây là một nghi thức tẩy sạch 
phiền não qua việc sử dụng lửa (Fire Purification) rất thông dụng tại Tây Tạng, 


không khác gì việc sử dụng nước thánh của những tôn giáo khác. 


Chung quanh việc đàn tràng là những bó đuốc được sắp đặt theo vị trí nhất định, 
ngoài ra còn có những hình vẽ bằng vôi bột rải trên mặt đất với những đường nét kỷ 
hà lạ lùng, nhưng rồi nhận ra rằng đó là những ký hiệu của năm vị cô Phật (DhyanI 
Buddha). Tại bốn góc đàn tràng là bốn lá cờ trắng có vẽ hình lưỡi Tầm sét (Vajra) và 
nhiều tờ giấy trên có kẻ những bài thần chú có công hiệu diệt tà ma, trừ yêu quái. Lạt 
Ma Phiyang giơ tay bắt ấn quyết, miệng lâm râm đọc thần chú, thong thả đi quanh 


đàn tràng một cách chậm rãi như người đang múa. Đây là một nghi thức hết sức khó 


khăn vì nó đòi hỏi người thực hành phải đặt hết tâm trí vào từng cử chỉ, từng bước đi. 
Dĩ nhiên nghi thức qũy nhất định (Mudras), tiến mấy bước, lùi mấy bước, quay qua 
bên phải, bên trái một cách nhịp nhàng... Mặc dù tuổi đã cao, bộ y phục với những 
trang sức rất nặng nề nhưng ngài vẫn thực hành một cách thuần thục, giọng đọc thần 


chú của ngài vân rõ rệt, cử chỉ của ngài vân đêu đặn oai nghiêm... 


Buổi lễ diễn ra một cách trang nhiêm như vậy thì bỗng có sự ồn ào náo loạn ở phía 
sau. Đám đông dường như bị xáo trộn bởi một cái gì rồi một người cao lớn, khuôn 
mặt dữ dẫn xô đây mọi người để xông lên đàng trước. Tôi thấy cặp mắt người này 
trợn ngược lên như mắt hồn. Đám đông xì xầm: “ngài đã về đấy, các ngài đã về 


đấy!”. Tôi biết ngay người nọ đang bị một động lực vô hình nào đó nhập vào. 


Người nọ nhây ngay vào giữa đàng tràng trợn mắt nhìn Lạt Ma Phiyang nhưng ông 
này thản nhiên vừa trì tụng thần chú vừa tiếp tục nghi thức như không hề hay biết sự 
hiện diện của người nọ. Đám đông sợ hãi kêu rú lên vì nếu y làm xáo trộn nghi lễ ban 
phép lành như vậy thì không biết tai họa gì có thể xảy đến cho dân làng đây? Chúng 
tôi cũng lúng túng không biết phải xử trí như thế nào... 


Lạt Ma Phiyang vẫn bắt ấn quyết, miệng đọc chú tiếp tục cử hành nghi lễ, bất chấp 
người nọ hằm hầm đứng trước mặt ông. Y cũng giơ tay làm cử chỉ như đang bắt ấn 
quyết, miệng y gầm gừ như một con thú, lưỡi y thè dài ra trông ghê rợn. Bất cứ Lạt 
Ma Phiyang làm gì, người nọ cũng bắt chước làm y hệt để chế nhạo ông này khiến 
đám đông sợ hãi nín thở không ai dám kêu lên một tiếng. Sau cùng, y nhặt những 
mảnh vải rách, những miếng giấy dưới đất đi vào Lạt Ma Phiyang nhưng ngài thản 
nhiên nhận lấy rồi thả vào đống lửa đang cháy giữa sân. Người nọ hét lớn tiếng rồi 
lùi lại, dường như động lực vô hình nào đó nhập vào y đã thoát ra ngoài. Y lảo đảo 
như người say rượu rồi nhảy vọt đến bên một ngọn tháp gần đó đập mạnh đâu vào 
bia đá. Máu trên đầu y phun ra xối xả nhưng dường như y không đứng được nữa mà 
cứ tiếp tục đập đầu vào bia đá lia lịa. Khi đó, có một vài thanh niên can đảm trong 
làng vội nhảy ngay đến đè chặt y xuống, không cho y đập đầu như vậy nữa. Một tình 
trạng náo loạn khác chợt diễn ra trong đám đông. Một người đàn bà, có lẽ là vợ của y 


ở đâu xông ôm chặt lẫy y khóc miết. 


Cũng may lúc đó chuông trống chợt dừng lại, buồi lễ đã chấm dứt và Lạt Ma Phiyang 
nghiêm trang chắp tay đọc bài chú nguyện đề kết thúc. Lúc đó chúng tôi mới thở dài 
nhẹ nhõm. Nhưng sự việc không kết thúc dễ dàng như vậy vì người nọ chợt ngồi 


nhồm dậy, hất tung những thanh niên đang đè y xuống. Y gầm lên một tiếng, nhảy 
đến giá binh khí gần đó rút ra một thanh gươm nhọn đâm luôn vào mặt mình. Nhiều 
tiếng rú lên sợ hãi nhưng người nọ vẫn không ngừng tay. Điều lạ lùng là tuy vậy 
nhưng mặt y không hề chảy máu. Bất chấp thanh gươm nhọn xuyên qua gò má, y rút 
thêm một lưỡi giáo dài cắm xuống đất, đầu nhọn chĩa ngược lên trên rồi tung mình 
nhảy lên, chìa cô đâm mạnh vào ngọn giáo. Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến một 
cảnh tượng ghê gớm hãi hùng như vậy... Lạ thay, thân hình y bỗng cứng đơ như một 
khúc gỗ nằm chênh vênh trên ngọn giáo nhọn hoặt mà vẫn không sao. Toàn thê đám 
đông nằm rạp xuống đất như qúa sợ hãi, nhiều người bật lên khóc rắm rứt. Đến lúc 
đó, dường như đã phô trương được quyên năng của mình, động lực vô hình kia mới 


bắt đầu lên tiếng qua gã thanh niên đang nằm lơ lửng trên ngọn giáo nhọn kia. 


Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hiểu tại sao một người có thể nói được khi mà 
má bị xuyên qua bởi một lưỡi gươm nhọn và cô họng thì lún sâu trên ngọn giáo nhọn 
hoắt. Bằng một giọng trầm, động lực nọ cho biết đây là nơi y vẫn cư ngụ từ bao lâu 
nay, tại sao Lạt Ma Phiyang dám đến làm lễ và thế lại không dâng cúng gì cho y hết. 
Lạt Ma Phiyang bình tĩnh bước đến trước gã thanh niên nọ. Bằng một giọng thản 
nhiên, ngài bất đầu hỏi lý lịch của động lực kia, cư ngụ tại đây bao lâu và hành lễ có 
mục đích cầu nguyện, mang lại những điều tốt lành cho tất cả mọi chúng sinh và dĩ 
nhiên nếu ngài biết y hiện diện tại đây thì ngài sẽ mời y cùng hành lễ chung. “Vị 
thần” nọ dường như nguôi giận, y nhảy xuống đất, đứng nghiêm chỉnh nghe Lạt Ma 


Phiyang nói và sau cùng chấp nhận lời giải thích này. 


Hiện tượng xảy ra tại đây khiến tôi tin chắc răng vẫn có những động lực vô hình hiện 
diện khắp nơi. Dù gọi là thần thánh ma quỷ hay bắt cứ danh từ gì chăng nữa, người ta 
không thể phủ nhận sự hiện hữu của nó được. Tôi ý thức rằng Tây Tạng với vị trí đặc 
biệt và với sự phát triển của đạo Bon, đã là một nơi mà các động lực vô hình hoạt 
động mạnh hơn bao giờ hết. Cho đến lúc đó tôi mới hiểu lý do tại một tăng sĩ nổi 
tiếng như Santarakrista đã không thành trong việc truyền bá Phật giáo tại đây mà 
phải nhờ đến một tu sĩ Mật tông là Padmasambhava. Một người chỉ chú trọng vào từ 
chương lý thuyết, chỉ có thể thuyết giảng qua những lý luận thì không thê đối phó với 
những động lực huyền bí, những thử thách vượt ra ngoài lý luận thông thường. Phải 
là một người có định lực kiên cô vững chắc như kim cương, có lòng bác ái bao la như 
biển cả, có kinh nghiệm tâm linh thực sự qua công phu tu hành trì giới, hợp thêm với 


sức gia trì của chư Phật qua các phương tiện chiêu cảm như ân quyết, đàn tràng và 


thần chú thì mới có thể vượt qua được những thử thách lớn lao để hoàn tất sứ mạng 
cao cả. Sứ mạng càng lớn chừng nảo thì người tu hành lại càng chịu nhiều thử thách 
chừng đó và chỉ có vượt qua nổi những thử thách này thì họ mới xứng đáng nhận 
lãnh trọng trách giao phó. Giáo lý Mật tông cũng nói rõ, tùy theo hạnh nguyện của 
người tu, tùy theo phẩm cách cá nhân mà họ bị thử thách vì bất cứ đã phát nguyện tu 
hành đều sẽ bị thử thách. Một người thiếu tài năng đức độ, thiếu công phu tu hành trì 
giới chắc chắn không vượt qua được những thử thách thông thường: nhưng một 
người mà công phu tu hành trì giới đã đến mức tinh tắn cũng sẽ gặp những thử thách 
khó khăn lớn lao hơn. Hạnh nguyện càng lớn, sự thử thách càng vĩ đại và sự thử 
thách càng lớn chừng nào thì kết quả mới càng xứng đáng chừng nấy. Đêm cuối cùng 
trước khi thành chánh quả, thái tử Tất Đạt Đa đã trải qua bao thử thách với Ma 
Vương trước khi hàng phục được chúa tế loài ma và đắc quả vị Phật. 


Nói tóm lại, người ta không thể phủ nhận những hiện tượng siêu hình một cách dễ 
dàng như khoa học vẫn thường làm, vì phủ nhận là từ chối một thử thách, một cơ hội. 
Theo sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi, những động lực vô hình là những động lực 
thực sự hiện hữu chứ không phải những lý thuyết vu vơ, là những sức mạnh thiên 
nhiên cứ không phải những tin tưởng mơ hồ. Trước sau gì khoa tâm lý học cũng phải 
chấp nhận những hiện tượng tâm lý như thần giao cách cảm, thôi miên, lên đồng 
nhập cốt, vấn linh, chữa bệnh băng đức tin v.v... như những đối tượng để nghiên cứu 
dù chưa thê chứng minh hay đặt ra những lý thuyết đề giải thích. Chỉ có sự chấp nhận 
mới có thể giải quyết một việc: chỉ có lòng khoan dung độ lượng, thương xót chúng 
sinh, bất kỳ là chúng sinh vô hình hay hữu hình, thì người tu mới có thể cảm hóa và 
giúp đỡ họ quay về nẻo chính. Nhờ biết chấp nhận mà Padmasambhava đã thành 
công trong việc truyền bá Phật giáo tại Tây Tạng, bất chấp sự phá hoại của các pháp 


sư đạo Bon. 


Sau buổi lễ, chúng tôi đặt câu hỏi về người thanh niên kia với Namgyang. Việc một 
người bị những động lực nào đó nhập vào không phải là điều xa lạ vì chúng tôi đã 
chứng kiến nghi thức vấn linh (Oracle) nhưng người được linh nhập đều đã được 
chuẩn bị từ trước. Hiện tượng một người tự nhiên bị nhập này dĩ nhiên khác hắn. Tôi 
muốn biết vì sao người này bị nhập và nếu vậy thì có những điểm tương đồng gì giữa 


người được chuẩn bị và không chuẩn bị hay không? 


Namøsyang cho biệt anh này chỉ là một người thợ rèn, đã có vợ con và sông một cuộc 


đời bình thường như mọi người khác. Ông còn cho biết thêm rằng làng nào cũng có 


những vị thần giữ làng và bao giờ những vị này cũng chọn lấy một người trong làng 
để nhập vào khi cần thiết. Vì lý do đặc biệt nào đó, đa số những người bị nhập đều là 
thợ rèn, hoặc những người làm nghề có liên quan đến kim loại và lửa. Đây là một chi 
tiết đặc biệt ít ai chú ý đến. Tại sao những người này lại dễ dàng bị những động lực 
vô hình nhập vào? Phải chăng những nguyên nhân này bắt nguồn từ thời đại hồng 
hoang khi con người bắt đầu sử dụng kim loại, biết các rút lây kim loại từ những tảng 
đá và rồi luyện nó bằng lửa? Phải chăng lúc đó chỉ những thầy phù thủy, những vị 
pháp sư của bộ lạc mới biết đến nghệ thuật luyện kim? Lịch sử Âu châu thường đề 
cập nhiều về những anh hùng xuất thân từ giai cấp thợ rèn, tuy nhiên khi người ta 
thần thoại hóa câu chuyện thì những chỉ tiết về giai cấp không còn được chú trọng 
đến nữa. Sự tích vua Arthur rút thanh kiếm thiêng cắm sâu trong tảng đá muốn nói 
lên một điều gì đây? Huyền thoại về vua Arthur đã đề cập đến pháp sư Merlin với 
những phép tắc thần thông, chỉ đá hóa vàng, kêu gọi những động lực vô hình giúp 
vua Arthur dựng nước. Theo tôi thì đây không phải là một chuyện thần thoại thông 
thường mà còn có nhiều ý nghĩa huyền bí khác nữa nếu người ta biết chú ý đến 
những chỉ tiết đặc biệt. 


Theo sự hiểu biết của tôi, việc sử dụng những động lực huyền bí hoặc những động 
lực nào nhập vào là những truyền thống, phong tục không liên quan gì đến tôn giáo 
nhưng bắt nguồn từ những thời đại xa xưa. Từ khi con người còn ăn lông ở lỗ, sống 
trong các bộ lạc, họ đã biết đến những động lực siêu nhiên này. Dĩ nhiên về sau việc 
thực hành có thể được đồng hóa hoặc núp bóng dưới danh nghĩa tôn giáo. Tôi đã 
được chứng kiến một phong tục đặc biệt của bộ lạc AIssaouas tại Bắc Phi như sau: 
Phần lớn thanh niên trong bộ lạc này đều làm nghề rèn, họ đúc rất nhiều đồ vật kim 
loại để trao đổi với những bộ lạc khác lây thực phẩm, đồ dùng. Hàng tuần, trai tráng 
trong bộ lạc này thường kéo nhau vào một đền thờ Hỗ giáo (Mosque), tại đây họ 
nhảy múa theo những nhịp điệu đặc biệt cho đến khi họ bị những động lực nào đó 
nhập vào. Họ có thể đi trên lửa, lăn trên miếng chai, đâm những vũ khí nhọn hoắt vào 
thân thể, chân tay mà vẫn không hè hắn gì. Cái quyền năng được họ gọi là Allah hay 
bất cứ một danh từ gì chăng nữa cũng không quan trọng, nhưng điều đáng nói ở đây 
là sự hoàn toàn quên mình, loại bỏ ý thức cá nhân của mình để hòa nhập trong một 
trạng thái đặc biệt, một trạng thái mà họ gọi là “say sưa với đẳng Allah”. Trong nhỊp 
trống dồn dập, tất cả các thanh niên tự động xếp thành hai hàng dài đối diện với 
nhau, họ bắt đầu gọi tên Allah rồi nhún nhây như điên cuồng. Họ cởi bỏ y phục, hoàn 


toàn trần truồng lăn trên những đám than hồng và những miếng chai. Vị pháp sư 


(Inmam) làm chủ buổi lễ đưa ra những cái xiên nhọn hoặt, và đoàn người cứ thê lần 
lượt đên trước mặt ông đê ông ta đâm những cái xiên nhọn vào thân thê. Đôi lúc mệt 
qúa đâm không nôi nữa ông phải lây một cái búa lớn nện những chiêc xiên nhọn này 


vào thân thể tín đồ. 


Đây là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn, ai đã chứng kiến thì không thể quên được. 
Điều lạ nhất là tôi không thấy ai chảy máu hay rên la đau đớn. Tôi được kế rằng nếu 
kẻ nào có máu cháy ra thì sự tin tưởng vào đắng thần linh của y chưa đủ mạnh, y 
chưa tuyệt đối trao trọn tất cả cho đâng Allah. Đối với những người như vậy, vị giáo 
sĩ đưa ra những chiếc roi da dài có đóng định đề họ cứ thế tự quất vào mình, tự hành 
hạ thân xác mình. Họ làm như vậy cho đến khi mệt qúa lăn ra đất, thiếp đi không còn 
biết gì nữa. Khi đó vị giáo sĩ sẽ đến bên từng người lâm bâm đọc những câu gì vào 
tai họ khiến họ tỉnh dậy, họ thản nhiên rút những xiên nhọn trên thân thể ra rồi mặc 
quần áo vào làm như không hè có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao thân thể của họ không 
để lại một vết sẹo nào? Tại sao người fa có thể tự hành hạ thân xác trong một nơi 
chốn thờ phượng trang nghiêm như thế? Tôi được vị giáo sĩ giải thích rằng chỉ có sự 
khiêm tốn trước đắng Allah mới là đáng kê, vì càng hạ thấp mình xuống bao nhiêu 


thì sự vinh quang của đâng Allah mới càng vẻ vang bấy nhiêu. 


Tuy không đồng ý với quan niệm này nhưng dĩ nhiên tôi cũng không thê chỉ trích 
hay phản đối những phương pháp đó vì đức tin và phong tục mỗi nơi một khác. Tôi 
tin rằng bất cứ một điều gì nếu đi đến chỗ quá trớn cũng đều có hại, dù nó là sự 
khiêm tốn trước một quyền năng cao cả nào đó. Sự tự hành hạ thân xác cũng không 
lạ đối với phong tục Âu châu thời Trung cô. Nhiều giáo sĩ vẫn thường sử dụng roi da, 
kìm kẹp để tự hành hạ thân xác vì họ tin rằng cái thân xác xấu xa này có quá nhiều 


ham muốn, không thê kiểm soát được nên họ phải hành hạ nó, bắt ép nó vào kỷ luật. 


Phật giáo không chấp nhận những phương pháp như vậy vì đức Phật đã trải qua 
nhiều năm tu khổ hạnh và biết rằng việc hành hạ thân xác để khép nó vào kỷ luật như 
vậy thật không có lợi ích gì. Ngài đã tìm ra con đường Trung Đạo đề tránh cho nhân 
loại khỏi sa vào các cực đoan vì chỉ có Trung Đạo mới đưa con người đến chỗ kiện 
toàn nhân cách, phát triển trí tuệ, ý thức rõ rệt các định luật vũ trụ như luân hồi, nhân 
quả v.v... Mỗi cá nhân đều có trách nhiêm về chính hành động của mình, gây nhân 
nào thì gặt quả nấy và chỉ có trở nên một con người toàn vẹn, không còn gây nhân 


nữa thì mới có thê giải thoát khỏi luân hôi, đạt đên cứu cánh Niệt Bàn. 


Mùa xuân đến một cách nhẹ nhàng, tuyết đã tan gần hết và đường đèo đã mở rộng. 
Nhiều đoàn khách thương bắt đầu khởi hành để xuống đồng bằng xứ Ấn. chúng tôi từ 
giã Lạt Ma Phiyang để lên đường. Tôi qùy xuống bên ngài để làm nghi thức từ giã 
nhưng ngài đã gạt đi và ngâm tặng tôi một bài thơ bằng tiếng Tây Tạng, đại ý khuyên 
tôi hãy kiên tâm bền chí cho việc tu hành. Sherab cũng bịn rịn từ biệt chúng tôi, 
người thanh niên này không cầm được nước mắt lúc chia tay. Anh bỏ ra nhiều ngày 
để khắc câu thần chú “Om Mani Padme Hum” trên một phiến đá rồi cung kính xếp 
nó lên một ngọn tháp bên đường. Đây là một phong tục Tây Tạng khi người ta tập 
hạnh nguyện hay mong ước một điều gì. Sherab cho biết anh ao ước sẽ có dịp gặp lại 


chúng tôi ở một kiếp sống trong tương lai. 


Chúng tôi trở về thế giới bên ngoài mà không ý thức rằng Tây Tạng đang trải qua 
một biến có lớn. Không bao giờ chúng tôi ngờ rằng một quốc gia hiền hòa nhỏ bé với 
truyền thống tâm linh cao cả như vậy lại có thể bị xâm lăng đô hộ. Dưới gông cùm và 
xiếng xích đỏ, tôi không hy vọng có thê trở lại viếng thăm xứ Tuyết nhưng nhưng tôi 
hy vọng những điều chúng tôi đã học hỏi, sưu tầm để truyền bá ra thế giới bên ngoài 
sẽ nhắc nhở cho nhân loại biết rằng họ cần thức tỉnh, cố gắng tu hành để được giải 
thoát, để không phụ lòng mong mỏi của đắng thế tôn vì thương xót chúng sinh mà 
chuyên pháp luân, dạy dỗ cho nhân loại một con đường sáng, một con đường thoát 


khổ. Đó là lý do tôi viết cuốn sách này... 
—-oÚO--- 


Phần 13 - Đoạn kết 


Vì Hòa thượng Tomo đã mở cửa cho tôi bước vảo thê giới rộng rãi bao la của Mật 
tông nên tôi cũng muôn nhặc nhở đên cuộc đời hiện tại của ngải dưới danh hiệu 


JIgme Nagawang Kalzang Rinpoche. 


Sau khi gặp lại ngài lần cuối một cách ngắn ngủi tại Gyanste vào năm 1947, chúng 
tôi không nghe thêm tin tức gì về ngài nữa. Tôi chỉ biết ngài vẫn sống tại tu viện Sera 


cho đến năm 1959 và hình như được bô nhiệm một chức vụ gì đó tại điện Potala. 


Sau khi quân đội Trung cộng tràn qua biên giới mở đâu chính sách cai trị bạo ngược 
thì đã có nhiêu cuộc nôi dậy đầm máu xảy ra. Khắp nơi, các tộc trưởng, tù trưởng đêu 


khởi quân kháng chiên và bị Trung cộng đàn áp vô cùng dã man. Đê kiêm soát, 


Trung cộng đã bắt giam tất cả những tu sĩ có uy tín, những người mà họ cho là có thể 
kêu gọi quần chúng nổi dậy. Lạt Ma Jigme với địa vị sư trưởng đã bị bắt giam, ngay 
từ những ngày đầu tôi nghe kể rằng ngài bị bắt giam trong những điều kiện vô cùng 
khe khắt thường xuyên bị tra tắn hành hạ bằng đủ mọi cực hình nhưng ngài không hề 
kêu la hay tỏ ra sợ hãi mà chỉ niệm Phật. Ít lâu sau tôi nghe đồn rằng ngài đã chết 
trong một cuộc tra tấn khi bị binh lính Trung cộng đồ than hồng vào cổ họng đề ngài 
không niệm Phật được nữa. Chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi không hiểu tại sao ngài 
lại trở lại trong một kiếp sống để chịu đựng những cực hình như vậy. May mắn thay, 
đó chỉ là tin đồn. Ít lâu sau tôi được biết, tuy bị tra tấn dã man nhưng ngài vẫn còn 
sống. Chúng tôi đã vận động dư luận khắp nơi đòi Trung cộng trả tự do cho ngài. 
Nhờ sự can thiệp trực tiếp của Thủ tướng Nehru, chính quyền Trung cộng đã chấp 
thuận trả tự do với điều kiện ngài phải rời khỏi Tây Tạng. Lý do việc trả tự do Trung 
cộng giải thích rằng vì ngài không phải là người sinh tại Sikkim nên được hưởng 
khoan hồng. Lạt ma Jigme được đưa về Gagtok điều trị sức khoẻ, tôi không thể đến 
thăm ngài lúc đó nhưng tôi đã nhờ tu sĩ Sangharakrista Thera, trụ trì chùa Triyada 
Vardhana Vihara tại Kalimpong thay mặt tôi đến thăm ngài. Sangharakrista đã hỏi 
ngài có nhớ tôi không thì ngài trả lời: “Dĩ nhiên, ta biết rõ Govida chứ!” 


-=-oÚO--- 
Hết 


